TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 
KHOA KẾ TOÁN 
Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thị Đông 


Giáo trình 


| _ 


¬ 


'Á . “? «œœœ 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 
KHOA KẾ TOÁN 


Chú biên: PGS.TS. NGUYỄN THỊ ĐÔNG 


Giáo frình 
KÊ TOáN CÔNG TY 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 
HÀ NỘI - 2006 


Biên soạn: 
- PGS.TS. NGUYÊN THỊ ĐÔNG. 
- PGS.TS. NGHIÊM VĂN LỢI 
- Th§. PHẠM THÀNH LONG. 
- Th§. TRẤN VĂN THUẬN. 


LỜI MỞ ĐẦU 


(Cho lần xuất bản thứ nhất) 


Để hoàn chỉnh hệ thống tài liệu uù giáo trình sử dụng trong đào 
tạo sinh uiên chuyên ngành bế toán, kiểm toán, Khoa Kế toán của 
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đã tổ chức biên soạn uè phát hành 
lần đầu Giáo trình Kế toán Công ty. 


Nội dung môn học Kế toán công ty được để cập trong 7 chương của 
cuốn sách, uới những uấn đề khoa học cơ bản uê hế toán tài chính uận 
dụng trong các loại hùnh công ty trên cơ sở kết hợp chế độ bế toán doanh 
nghiệp uới các quy định pháp lý hiện hành uề tổ chức uà hoạt động của 
các loại hình công ty ở Việt Nam. 

Cuốn sách do tập thể giáo uiên Khoa Kế toán, Trường Đại học Rinh 
tế Quốc đân biên soạn uò là tài liệu chính thúc sử dụng trong giảng đạy, 
học tập của sinh uiên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán của trường. 

Tập thể giáo uiên tham gia xây dụng môn học uà biên soạn Giáo 
trùnh gồm có: 

1. PGS. TS. Nguyễn Thị Đông - Chủ biên, chịu trách nhiệm chính 
uề nội dung sách uà chương trùnh môn học 

2. PGS. TS. Nghiêm Văn Lợi - Biên soạn cúc chương 2,4,5 

3. ThS. Phạm Thành Long - Biên soạn chương 1 uùà chương 7 

4. ThS. Trần Văn Thuận - Biên soạn chương 3, chương 6 


Ngoài ra, tham gia đóng góp 0uào quá trình xây dựng môn học 0uà 


công tác biên soạn còn có: 


1. PGS. TS. Nguyên Văn Công 


2.7. Nguyễn Ngọc Quang 

Do ấn bành lần đầu nên cuốn sách khó tránh khỏi những hạn chế 
hất định, rất mong được sự đóng góp trực tiếp của bạn đọc để có thể 
oèn chỉnh cuốn sách trong nhưng lần xuất bản tiếp theo. 


Xin trân trọng cảm ơn. 


T/M TẬP THỂ TÁC GIÁ 


Chủ biên 
PGS.TS. Nguyễn Thị Đông 


Chương 1 


TỔNG QUAN VỀ CÁC LOẠI HÌNH CÔNG TY 
VÀ KẾ TOÁN CÔNG TY 


1.1. CÔNG TY VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY 


1.1.1. Sự ra đời và phát triển của các công ty 
1.1.1.1. Khái niệm chung UỀ công ty 


Khái niệm "Công ty" (company theo tiếng Anh hay compagnie theo 
tiếng Pháp) đã được sử dụng từ khoảng thế kỉ thứ 17 ở châu Âu, dùng để 
chỉ sự hợp tác, liên kết của các cá nhân, các thương gia để thực hiện các 
hoạt động kinh doanh. 


Tuy nhiên, khái niệm này chỉ được công nhận chính thức cả về mặt 
kinh tế lẫn pháp lý từ đầu thế kỉ 19, cùng với sự hình thành của các mô 
hình công ty biện đại và sự hình thành hệ thống luật lệ nhằm điều chỉnh 
sự thành lập, hoạt động và giải thể hoặc phá sản của các công ty ở hầu 
hết các nước có nền thương mại phát triển ở châu Âu và trên thế giới. 


Khái niệm "công ty" được áp dụng không hoàn toàn giống nhau 
trong luật pháp của mỗi quốc gia, nhưng nhìn chung, "Công ty” có thể 
được hiểu là "sự liên kết của hai hay nhiều cá nhân hoặc pháp nhân 
bằng một sự kiện pháp lý nhằm cùng tiến hành các hoạt động để đạt 
một mục tiêu chung nhất định" (Kubler). 


Nếu theo quan niệm trên, công ty phải là sự liên kết của ít nhất hai 
chủ thể là cá nhân hoặc pháp nhân. Tuy nhiên, ở một sế nước, khái niệm 
"sông ty tư nhân" hay "doanh nghiệp tư nhân” hay "doanh nghiệp một 
chủ" cũng được thừa nhận. Cũng theo khái niệm trên, công ty cũng sẽ bao 


gồm rất nhiều loại nếu xét theo mục tiêu hoạt động, có thể có các công ty 


hoạt động vì mục tiêu kinh doanh để tìm kiếm lợi nhuận hoặc các công ty 
công ích, các công ty phi lợi nhuận... Trong phạm vi của cuốn sách này, 
chúng ta chỉ để cập tới các công ty kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận. 


Theo luật công ty của hầu hết các bang ở Hoa Kỳ, công ty 
(company, corporation) được hiểu là một thực thể được hình thành bởi 
một sự kiện pháp lý, được Nhà nước (chính quyển Bang) thừa nhận và 
cấp giấy phép, thành lập chủ yếu nhằm tiến hành các hoạt động kinh 
doanh. Kể từ thời điểm chính thức được thừa nhận, công ty sẽ có sự tách 
biệt hoàn toàn với các chủ sở hữu, sẽ có một "cuộc sống" riêng, tự chịu 
trách nhiệm về các khoản nợ phải trả và phải tự thực hiện nghĩa vụ về 
thuế với ngân sách nhà nước. 


Theo Điều 4, Luật Doanh nghiệp của Việt Nam, công ‡y hay doanh 
nghiệp được định nghĩa: là các tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có 
trụ sở giao dịch ổn-dịnh, được đăng kí kinh doanh theo quy định của 
pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh. 


Mặc đà luật pháp các nước quy định tên gọi và nội dung chỉ tiết 
của khái niệm công ty có sự khác nhau, nhưng nhìn chung, các loại hình 
công ty ở hầu bết các nước đều có những đặc điểm sau: 


- Công ty là sự liên kết của nhiều cá nhân hoặc pháp nhân, kết quả 
của sự liên kết này tạo ra một tổ chức được pháp luật thừa nhận. 


. Việc hình thành một công ty là một sự kiện pháp lý 


- Công ty phải có tên gọi riêng, tên công ty được đặt theo các quy 
định cụ thể của luật pháp từng quốc gia. 


. Công ty phải có tài sản do các chủ sở hữu góp vào, tài sản của 
công ty có sự độc lập tương đối với tài sản của các chủ sở hữu tuỷ thuộc 
vào từng loại hình công ty và luật pháp của từng nước. Khi đã góp tài 
sản vào công ty, tài sản đó trở thành tài sản chung chứ không phải là tài 
sản của chủ sở hữu, tuy nhiên, các chủ sở hữu vẫn có quyển đối với phần 


3 


vốn góp của mình trong công ty. Tỉ lệ vốn góp của chủ sở hữu trong công 


ty có thể là căn cứ trong việc ra quyết định tinh doanh trong công ty. 


- Mục tiêu của công ty là tiến hành hoạt động kinh doanh nhằm 
thu lợi nhuận. 


- Công ty phải tự chịu trách nhiệm về nợ phải trả và nghĩa vụ tài 
sản, nghĩa vụ thuế với ngân sách theo các quy định cụ thể của từng nước. 


Việc phân tích khái niệm và các quan điểm khác nhau về công ty 
không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế . pháp lý mà còn có ảnh hưởng rất 
lớn tới hạch toán kế toán. Xác định được khái niệm công ty là cơ sở để 
xác định "đơn vị hạch toán”, từ đó xác định đối tượng hạch toán, phạm vì 
và phương pháp bạch toán, đối tượng sử đụng thông tin kế toán cũng 
như yêu cầu đối với các báo cáo tài chính của một công ty. Ngoài ra, việc 
quy định phạm vi đơn vị hạch toán cũng có ảnh hưởng tới việc xác lập 
các nguyên tắc kế toán chung. : 


1.1.1.9. Sự bình thành ouà phát triển của các công ty trên 
thế giới 


Quá trình hình thành và phát triển của công ty gắn liển với sự 
phát triển của thương mại nói riêng và sự phát triển kinh tế nói chung. 
Cơ sở để hình thành nên các loại hình công ty như hiện nay chính là sự 
hình thành của các liên kết kinh tế. Các liên kết kinh tế xuất hiện từ 
khá sớm ở châu Âu cũng như ở Trung Quốc. Khi mới ra đời, các liên kết 
này mới chỉ dừng lại ở sự hợp tác trong kinh doanh của hai hay vài nhà 
buôn, và chủ yếu trong lĩnh vực thương mại. Tuy nhiên, bản chất của 
các liên kết kinh tế này có rất nhiều sự hợp tác giữa các thương ga, chủ 
yếu mang tính chất phân chia thị trường và lợi nhuận mà không hẳn là 
sự hùn vốn, hợp tác kinh doanh. 


Mô hình công ty đối nhân bắt đầu xuất hiện ở châu Âu từ thế kỉ 
thứ XIH, ở các nước có địa lí và giao thông thuận tiện cho sự phát triển 
thương mại. Đến tận thế kỉ thứ XVIIL, mô hình công ty đối vốn mới ra 
đồi, cũng tại châu Âu. Đây là thời kỳ mà các thương gia bắt đầu chuyển 
hướng và mở rộng kinh doanh sang các thị trường mới, chính là các lục 
địa mới được phát hiện. Việc khai phá các thị trường mới ở các châu lục 
và vùng đất mới đòi hỏi một lượng vốn rất lớn, vượt xa khả năng tài 
chính của một cá nhân hay thậm chí của vài thương gia gộp lại. Điều 


này đã thúc đẩy sự ra đời của một loạt các công ty được góp vốn bởi rất 
nhiều nhà đầu tư, với mức vốn và hình thức góp vốn khác nhau. Một vài 
công ty khá nổi tiếng như Dutch East Indies Company của Hà Lan và 
East India Company của Vương quốc Anh cũng được thành lập trong 
giai đoạn này. Các công ty này không chỉ góp phần trong sự phát triển 
kinh tế của Hà Lan hay Anh quốc, mà còn có vai trò rất lớn trong sự 
phát triển thương mại của thế giới. 


Một điểm mốc quan trọng trong lịch sử hình thành của các công ty 
chính là cuộc cách mạng công nghiệp vào đầu thế kỉ thứ XIX và sự phát 
triển của hệ thống giao thông đường sắt. Chính điều này đã tạo ra sự thúc 
đẩy cho sự hình thành các công ty, bởi trong xu thế này, một thương vụ 
hay một khoản đầu tư đều đòi hỏi một lượng vốn rất lớn. Nhiều loại hình 
công ty được hình thành trong giai đoạn này, và các mô hình công ty đã 
chính thức có được sự thừa nhận của luật phấp và xã hội từng nước. Bên 
cạnh đó, một vấn đề rất quan trọng về mặt pháp lý trong quá trình hình 
thành các công ty cũng được luật pháp ghi nhận, đó là Trách nhiệm hữu 
hạn của các nhà đầu tư. Trách nhiệm của các nhà đầu tư được giới hạn 
trong phạm vì số vến đã đầu tư vào công ty. Nhà đầu tư có thể yên tâm 
đầu tư vào công ty vì trong trường hợp xấu nhất khi công ty thất bại hoặc 
phá sản, họ cũng chỉ mất tối đa là số vốn đã đầu tư, tài sản cá nhân của 
nhà đầu tư sẽ không bị ảnh hưởng gì. Điều này cho thấy đã có sự tách 
biệt giữa tài sản, vốn của công ty với tài sản của cá nhân nhà đầu tư 
trong vấn để chịu trách nhiệm về các khoản nợ phải trả. Mô hình công ty 
đối vốn hoàn chỉnh đã xuất hiện chính từ những yếu tố pháp lý này. ˆ 


Các vấn để mới trong hoạt động của các công ty cũng bắt đầu phát 
sinh, đó là các vấn để: nhu cầu kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính 
của công ty, sự chuyển nhượng sở hữu về vốn đầu tư, các vấn đề liên 
quan tới thời gian hoạt động của công ty, các vấn để liên quan đến 
quyền sở hữu cổ phần và sự ảnh hưởng của cổ phần khi biểu quyết (do 
các nhà đầu tư không chỉ là các cá nhân mà có thể là các công ty khác)... 
Những vấn để này ngày càng trở nên phức tạp cùng với sự phát triển 
của nền kinh tế và sự phát triển của các loại hình công ty... đòi hỏi luật 


pháp của từng quốc gia cần có những Luật, quy định cụ thể nhằm điều 


chỉnh sự thành lập, hoạt động của các công ty. Cho đến nay, hầu hết các 
quốc gia trên thế giới đều có Luật Công ty, hay Luật Doanh nghiệp 
nhằm điều chỉnh vấn đề này. 


1.1.2. Phân loại công ty, đặc điểm kinh tế - pháp lý của công 
ty có ảnh hưởng đến hạch toán kế toán 


1.1.9.1. Phân loại công ty theo cơ sở thành lập, hoạt động uà 
ra quyết định kinh doanh: 


Theo các tiêu thức này, công ty được chia thành 2 nhóm là công ty 
đối nhân và công ty đối vốn. Mỗi loại hình công ty khác nhau được thành 
lập đựa trên các nguyên tắc khác nhau về quan hệ giữa các thành viên, 
vốn, thủ tục pháp lý... dẫn đến mỗi loại công ty sẽ có đặc trưng riêng về 
thành lập, hoạt động, huy động vốn... Những đặc trưng này sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp tới hạch toán kế toán trong các công ty. 

1.1.9.1.1. Công ty đối nhân: 

Khái niệm và đặc điểm: 

Công ty đối nhân là các công ty được thành lập dựa trên cơ sở quan 
hệ cá nhân cùa những người tham gia thành lập công ty, liên kết giữa 
những người này chủ yếu dựa trên độ tỉìn cậy về nhân thân, vốn góp chỉ 
được xem là thứ yếu. Công ty đối nhân có thể được nhận biết thông qua 
các đặc điểm: 

- Không có sự tách biệt về mặt pháp lý giữa tài sản của công ty và 
tài sản của cá nhân khi xem xét trách nhiệm đối với ng phải trả (chỉ có 
sự tách biệt về mặt kế toán) 

- Tất cả thành viên của công ty đối nhân hoặc ít nhất một thành 
viên của công ty đối nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ 
của công ty. 

- Công ty đối nhân được thành lập và hoạt động dựa trên cơ sở 
quan hệ nhân thân của các thành viên. 


Công ty đối nhân có thể được thành lập dưới hai đạng cơ bản là 
công ty hợp danh và công ty hợp vốn đơn giản. 


* Công ty hợp danh: là loại hình công ty trong đó các thành viên 
hợp danh trực tiếp tiến hành các hoạt động kinh doanh và tất cả phải 
chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản cá nhân về các khoản nợ 
phải trả của công ty. Công ty hợp danh thường có cơ cấu tổ chức khá đơn 
giản và chịu sự ràng buộc của các quy định phấp lý: 


. Các thành viên hợp danh đều có thể là người đại diện theo pháp 
luật của công ty (thông thường, các thành viên hợp danh thường luân 
phiên nhau làm đại diện của công ty). 


- Vốn của các thành viên hợp danh không được chuyển nhượng 
dưới bất cứ hình thức nào. 


. Các thành viên phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với nợ phải trả 
của công ty. 


- Không đặt ra vấn để thừa kế (về vốn) do trách nhiệm vô hạn và 
do các quy định về bằng cấp chuyên môn đối với người hợp danh. 


. Việc thay đổi thành viên rất khó khăn về mặt pháp lý (thường 
dẫn đến việc phải giải thể công ty và thành lập công ty hợp danh mới, do 
trách nhiệm vô hạn của các thành viên). 


- Không quy định mức vốn pháp định (vốn tối thiểu) cho công ty 
hợp đanh ở hầu hết các quốc gia. 


* Công ty hợp vốn đơn giản: là loại hình công ty trong đó có ít nhất 
một thành viên chịu trách nhiệm vô hạn, các thành viên khác chịu trách 
nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ của công ty. 


Thành viên chịu trách nhiệm vô hạn gọi là thành viên nhận vốn, 
thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn gọi là thành viên góp vốn. Thành 
viên nhận vốn là người đại diện theo pháp luật của công ty trong mọi 
giao dịch, là thành viên quản trị, chịu trách nhiệm về quản lý, điều 
hành và tác nghiệp kinh đoanh của công ty. Tên của công ty cũng 
thường được quy định là tên của thành viên nhận vốn. Công ty hợp vốn 
đơn giản vẫn tổn tại nếu có sự bổ sung hoặc rút bớt thành viên góp vốn, 


tuy nhiên, công ty này sẽ phải giải thể nếu thành viên nhận vốn rút 
khỏi công ty. 


Ưu, nhược điểm của mô hình công ty đối nhân 


Uu điểm: 


- Thường không bị khống chế về quy mô tối thiểu bởi vốn pháp định 
nên công ty đối nhân có thể huy động được nguồn vốn nhỏ từ các cá nhân. 


- Các thành viên sáng lập công ty thường có sự hiểu biết rất rõ về 
nhân thân của nhau nên quá trình thương lượng, đàm phán và ra quyết 
định trong công ty thường tương đối thuận lợi, có tính nhất trí cao. 

- Vì phải chịu trách nhiệm vô hạn nên tất cả các thành viên đều 
phải cố gắng trong kinh doanh, đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ 
và hiệu quả kinh doanh để tránh trường hợp phải dùng tài sản cá nhân 
để trả nợ. 

- Cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh nhỏ gọn, số lượng 
thành viên ít, lại là những người có chuyên môn và uy tín nên việc quản 
lý, điều hành công ty không quá phức tạp. 


- Dễ tạo được uy tín với khách hàng do cơ chế chịu trách nhiệm vô 
hạn. 


Nhược điểm: 


- Các thành viên phải chịu rủi ro rất cao do phải liên đới chịu trách 
nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ của công ty. 


- Thu hút được ít vốn do tính rủi ro vì trách nhiệm vô hạn 


- Không được phát hành bất cứ loại chứng khoán nào nên việc huy 
động vốn có thể gặp nhiều khó khăn. 

- Các công ty đối nhân thường không muốn đầu tư vào những lĩnh 
vực kinh doanh có nhiều rủi ro. : 

- Quy mô nhỏ nên thường không đủ khả năng tham gia các hợp 
đồng có giá trị lớn. 


- Trong một số trường hợp do luật định, công ty đối nhân có thể 
không được tham gia đấu thầu do tính chất chịu trách nhiệm vô hạn. 


1.1.9.1.1. Công ty đối uốn: 


Khái niệm và đặc điểm: 

Công ty đối vốn là các công ty được thành lập, tổ chức và hoạt động 
dựa trên cở sở vốn góp của các chủ sở hữu chứ không phải trên cơ sở 
nhân thân hay quan hệ của họ. Đặc trưng của loại hình công ty đối vốn 
thể hiện qua các nội dung sau: 

- Tài sản và vến của công ty hoàn toàn tách biệt với các chủ sở hữu 
cả về mặt pháp lý và kế toán. 

- Các chủ sở hữu vốn của công ty chỉ phải chịu trách nhiệm hữu 
hạn đối với nợ phải trả và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty. 

- Thường có số lượng thành viên khá lớn. 

- Cơ cấu tổ chức hoạt động kinh đoanh và cơ cấu quản lý thường 
tương đối phức tạp do có sự tách biệt gìữa vấn để sở hữu vốn và quản lý, 
sử dụng vốn. 

. Có tư cách pháp nhân đây đủ 


.- Việc ra quyết định kinh doanh, phân chia lợi nhuận, chia sẻ rủi 
ro và trách nhiệm của các thành viên đối với nợ phải trả... được thực 
hiện dựa trên cơ sở tỉ lệ vốn góp của các thành viên. 


- Được phép thay đối sở hữu về vốn của các thành viên. 


Công ty đối vốn thường tổn tại dưới hai hình thức là công ty trách 
nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần 


* Công ty cổ phẩn: là công ty đối vốn, trong đó, vốn được chia 
thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người đầu tư (cổ đông) góp 
vốn vào công ty thông qua việc mua cổ phần. Chứng chỉ chứng nhận 
quyền sở hữu đối với cổ phần của công ty gọi là cổ phiếu. Một cổ phiếu có 
thể thể hiện quyển sở hữu đối với nhiều cổ phần của công ty. Vốn của 
các cổ đông thể hiện trên số cổ phân ghi trên cổ phiếu và số lượng cổ 
phiếu mà cổ đông đó nắm giữ chứ không được ghi trong điều lệ công ty. 


. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân đầy đủ và được phát hành 


chứng khoán để huy động vốn trong công chúng. 


- Các chủ sở hữu chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn 
cổ phần đã góp vào công ty. 


- Cổ phần được coi là một loại hàng hoá đặc biệt, có thể được 
chuyển nhượng một cách đễ đàng. 

- Không giới hạn số lượng cổ đông, cổ đông có thể là cá nhân hoặc 
tổ chức. 

* Công ty trách nhiệm hữu hạn: là công ty trong đó các thành viên 
góp vốn và chịu trách nhiệm về nợ phải trả của công ty trong phạm ví số 
vốn góp. Công ty TNHH có một số đặc trưng sau: 

- Có tư cách pháp nhân đầy đủ. 


- Các thành viên có thể là cá nhân hoặc pháp nhân, chịu trách 
nhiệm hữu hạn về nợ phải trả của công ty. 

- Vốn góp được chia thành các phần nhưng không nhất thiết phải 
bằng nhau, vốn góp của các thành viên thường được ghỉ trong điều lệ công 
ty chứ không phải trên chứng chỉ giống như công ty cổ phần. Khả năng 
chuyển nhượng, thay đổi sở hữu vốn bị hạn chế so với công ty cổ phần. 

- Công ty TNHH thường không được huy động vốn trong công chúng. 


- Thường bị giới hạn số lượng thành viên nhằm đảm bảo sự nhất 
trí trong quản trị doanh nghiệp. 


Tuy nhiên, theo một sế quan điểm, công ty trách nhiệm hữu hạn có 
thể được coi là một loại công ty đối nhân, đo các thành viên của công ty 
(cá nhân, pháp nhân) thường phải có sự hiểu biết hoặc quan hệ làm ăn 
với nhau 

Ưu, nhược điểm của mô hình công ty đối vốn 


Ưu điển: 


- Các thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi 


số vốn góp vào công ty nên giảm thiểu và phân tán được rủi ro trong 
kinh doanh, đồng thời, đễ thu hút vốn của các nhà đầu tư. 


- Không hạn chế về số lượng thành viên, có thể huy động vốn trong 
công chúng nên công ty đối vốn có thể huy động một lượng vốn rất lớn, 
tham gia vào các công trình, dự án lớn có nhiều rủi ro. 


- Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động chặt chẽ, thường tách biệt 
quyền sở hữu vốn với việc quản lý và sử dụng vốn nên hiệu quả hoạt 
động thường khá cao. Các nhà đầu tư có thể đầu tư vào những lĩnh vực 
mà bản thân không cần phải có nhiều hiểu biết về lĩnh vực đó đo họ có 
thể thuê toàn bộ bộ máy điều hành và tác nghiệp với đẩy đủ trình độ 
chuyên môn và kiến thức cần thiết. 

- Dễ đàng chuyển nhượng vốn góp, đặc biệt với công ty cổ phần. Với 
những công ty cổ phần được niêm yết trên thị trường chứng khoán, các 
loại chứng khoán có thể đễ dàng chuyển đổi thành tiển khi cần thiết 
cũng là một ưu thế quan trọng. Mặt khác, mô hình công ty đối vốn cũng 
tạo điều kiện cho các nhà đầu tư dễ dàng đầu tư hay rút khỏi công ty 
qua các giao dịch mua, bán, chuyển nhượng vốn. 


- Thuận lợi trong việc tham gia vào các giao dịch mua, bán, hợp 
nhất, sáp nhập công ty... 


- Đảm bảo sự công khai, mình bạch trong tình hình tài chính của 
công ty do thường được kiểm toán theo yêu cầu của luật pháp cũng như 
của các cổ đông và các nhà đầu tư, đối tác. 


Nhược điểm: 


- Chi phí thành lập và tổ chức hoạt động, chi phí điều hành công ty 
lớn, đặc biệt là đối với loại hình công ty cổ phần. 

- Quá trình thành lập phải qua các thủ tục pháp lý phức tạp hơn so 
với công ty đối nhân. 


- Việc huy động vốn trong công chúng phải tốn nhiều chi phí, thủ 
tục pháp lý phức tạp. 


- Khả năng bảo mật thông tín trong kinh doanh không cao do phải 
công khai báo cáo tài chính cho các cổ đông và nhà đầu tư. 


- Số lượng cổ đông (thành viên) lớn, lại không hiểu biết lẫn nhau 
nên dễ dẫn đến phân nhóm theo quyền lợi, mâu thuẫn với nhau. 


- Những người trực tiếp điều hành không nhất thiết là chủ sở hữu 
công ty nên có thể không tận tâm trong công việc, ảnh hưởng tới kết quả 
hoạt động chung của công ty. 


1.1.2.2. Phân loại công ty theo trách nhiệm của chủ sở hữu 
đối uới các khoản nợ phải trả của công ty 


1.1.2.2.1. Công ty trách nhiệm uô hạn 


- Công ty trách nhiệm vô hạn là các công ty trong đó các thành viên 
phải chịu trách nhiệm vô hạn về nợ phải trả và các nghĩa vụ tài sản của 
công ty bằng toàn bộ tài sản của cá nhân mình. Trong trường hợp công 
ty không đủ khả năng thanh toán nợ, các khoản nợ chưa thanh toán của 
công ty sẽ được chuyển thành nợ của cá nhân, chủ nợ có quyền yêu cầu 
bất cứ thành viên (người đại điện theo pháp luật) của công ty thanh 
toán toàn bộ số nợ. Đối với các công ty thuộc loại này, việc góp vốn của 
các thành viên vào công ty chỉ mang ý nghĩa về mặt kế toán để tạo ra 
phạm vì đơn vị hạch toán chứ không có ý nghĩa về mặt pháp lý. Các công 
ty trách nhiệm vô hạn thường là các công ty đối nhân theo cách phân 
loại ở trên và thường có quy mô nhỏ hoặc vừa. 


1.1.2.2.2. Công ty trách nhiệm hữu hạn 


Các chủ sở hữu công ty thuộc loại này chỉ phải chịu trách nhiệm 
hữu hạn trong phạm vỉ số vốn góp của mình trong công ty. Giữa tài sản 
của công ty và tài sản của các chủ sở hữu có sự độc lập cả về mặt pháp lý 
và mặt kế toán. Công ty trách nhiệm hữu hạn là các đơn vị độc lập cả về 
kế toán và cả về pháp lý, tự chịu trách nhiệm về nợ phải trả và nghĩa vụ 
thuế... độc lập hoàn toàn với tài sản của chủ nhân. Tuy nhiên, theo luật 
pháp của một số nước, trong một số trường hợp đặc biệt theo phán quyết 
của toà án, tính chất chịu trách nhiệm hữu hạn của công ty có thể bị 
tước bỏ nếu như có chứng cứ chắc chắn rằng chủ sở hữu công ty biết 
trước rằng sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của mình có thể tổn hại đến 
người khác nhưng cố tình cung cấp các sản phẩm đó, và việc thành lập 
công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ để tránh rủi ro cho bản thân. 


1.1.9.3. Phân loại công ty theo quy mô công ty 


Các công ty có thể được phân loại theo quy mô để chia thành các 
loại: 


- Công ty có quy mô lớn 
- Công ty có quy mô vừa và nhỏ 


Các tiêu thức dùng để phân loại công ty theo quy mô thường là: quy 
mô vốn, quy mô doanh thu, số lượng lao động trong công ty. Luật pháp 
mỗi nước sẽ quy định các tiêu chuẩn cụ thể về quy mô để phân loại công 
ty, các tiêu chuẩn này có thể thay đổi theo từng thời điểm cụ thể sao cho 
phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước vào thời 
điểm đó. Một số nước còn có quy định riêng về quy mô doanh nghiệp cho 
từng ngành nghề kinh doanh cụ thể, các tiêu chuẩn về quy mô áp dụng 
cho doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ là khác nhau. 


Theo luật công ty của Australia, công ty lớn là công ty có đủ một 
trong 3 tiêu chuẩn phân loại quy mô: Tổng đoanh thu hàng năm trên 10 
triệu đôla Australia; Tổng tài sản từ 5 triệu đôla Australia trỏ lên hoặc 
số lượng lao động thường xuyên nhiều hơn 5O người. 


Theo quy định hiện hành ở Việt Nam, để phân loại doanh nghiệp 
theo quy mô, hai tiêu chuẩn được sử dụng là tổng vốn góp và số lượng 
lao động. Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa là các doanh nghiệp có quy 
mô vốn góp dưới 10 ‡j VND, hoặc số lượng lao động bình quân trong năm 
đưới 300 người. 

Các tiêu chí sắp xếp doanh nghiệp theo quy mô thể hiện mức độ 
phát triển chung của nền kinh tế cũng như của các công ty nói riêng. 
Thông thường, các tiêu chuẩn trên được quy định khá cao ở các nước có 
nền kinh tế phát triển. 


Việc phân loại công ty theo quy mô có vai trò quan trọng trong việc 
quản lý và hoạch định chính sách của Nhà nước đối với các doanh nghiệp. 
Bên cạnh đó, quy mô doanh nghiệp cũng có ảnh hưởng lớn tới các thủ tục 
thành lập công ty, cơ cấu, mô hình tổ chức quản lí hoạt động sản xuất 
kinh doanh của công ty, việc quản lí tài chính, hạch toán kế toán... 


Các công ty lớn thường có phạm vì hoạt động rộng, tính chất hoạt 
động kinh doanh, cơ cấu quản lý và tổ chức bộ máy phức tạp, các vấn để 
về tài chính - kế toán đa dạng, phong phú, đòi hỏi bộ máy kế toán và quy 
trình kế toán phải được tổ chức chặt chẽ. Hơn nữa, các công ty lớn 
thường có nhiều cổ đông, thành viên và liên quan đến lợi ích của nhiều 


người trong quá trình hoạt động nên yêu cầu của các đối tượng này đối 
với việc kiểm toán và công bố tình hình tài chính của công ty cũng cao 
hơn nhiều so với ở các công ty nhỏ. 


1.1.9.4. Phân loại công ty theo quan hệ giữa các công ty uề 
uốn uà cơ cấu tổ chức 


Theo cách phân loại này, có thể chia các công ty thành hai nhóm: 
các công ty hoạt động độc lập, riêng lẻ và các công ty hoạt động theo mô 
hình tập đoàn kinh doanh hay mô hình công ty mẹ - con. 


Các công ty hoạt động độc lập, riêng lẻ có thể được tổ chức theo 
một trong các mô hình công ty đã nêu ở các phần trên. 


Mô hình công ty mẹ - con bao gồm công ty mẹ với nhiều công ty con 
được liên kết chặt chẽ với nhau về lợi ích kinh tế thông qua việc sở hữu 
vốn, có địa bàn hoạt động rộng, hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh 
doanh khác nhau, tạo thành một thế mạnh chung, hình thành một tập 
đoàn kinh tế. 


Công ty mẹ là một pháp nhân kinh tế độc lập nhưng có quyền 
kiểm soát, chi phối đến các công ty khác (công ty con). Theo pháp luật 
của hầu hết các quốc gia trên thế giới, quyển kiểm soát, chỉ phối thường 
được thể hiện qua các đặc điểm: công ty mẹ sở hữu nhiều hơn 50% cổ 
phần có quyển biểu quyết hoặc quyển biểu quyết nhiều hơn 50% theo 
thoả thuận của các chủ sở hữu (thoả thuận được ghi trong Điều lệ công 
ty). Thông thường, công ty mẹ sẽ chi phối công ty con thông qua một 
người đại diện phần vốn của mình tại công ty con. 


Các công ty con cũng là các pháp nhân độc lập do một công ty khác 
đầu tư toàn bộ vốn điều lệ hoặc bị nắm giữ một số lượng cổ phần đủ để 
chỉ phối việc ra quyết định trong công ty đó. 


Công ty mẹ và công ty con độc lập hoàn toàn về mật pháp lý 


(thường là các công ty thuộc loại hình chịu trách nhiệm hữu hạn), tuy 
nhiên. quyền hạn và lợi ích được liên kết với nhau thông qua vốn đầu tư. 


Tổ chức kinh doanh theo mô hình tập đoàn, công ty mẹ - con cho 
phéi› các công ty vừa có khả năng huy động một nguồn vốn rất lớn, tận 
dụng các ưu điểm của việc chịu trách nhiệm hữu hạn, đồng thời cùng 
giúp các nhà đầu tư, các công ty có thể phân tán được rủi ro. Tuy nhiên, 
mô hình công ty mẹ - con cũng tổn tại một số hạn chế nhất định như: tế 
chức phức tạp, đòi hỏi trình đệ quản lý cao, kết quả kinh doanh của một 
công ty có thể ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của các công ty khác 
hoặc của cả tập đoàn, nhất là trong trường hợp các công ty đều tham gia 
giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán... 


Đứng trên góc độ kế toán, tổ chức kinh doanh theo mô hình công ty 
mẹ - con, tập đoàn kinh doanh đặt ra một vấn để rất phức tạp, đó là vấn 
để hợp nhất báo cáo tài chính của cả tập đoàn. Vấn để này sẽ được 
nghiên cứu sâu hơn trong chương 7 của cuốn sách này. 


1.1.8. Các loại hình công ty theo pháp luật Việt Nam 


Các công ty ở Việt Nam được thành lập và hoạt động, phá sản theo 
các luật: Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp 
tác xã, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật các tổ chức tín dụng, 
Luật phá sản doanh nghiệp. Trong các luật đều nêu rõ khái niệm. địa vị 
pháp ly. quyền hạn, nghĩa vụ của công ty và các đặc điểm kinh tế - pháp 
lý của công ty. 


1.1.3.1. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên 
trở lên 


Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên được 
thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, với các đặc trưng cơ 


bản sau: 


Thành viên góp vốn vào công ty và chỉ chịu trách nhiệm về các 


khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vì 


số vốn đã cam kết góp. Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá 


nhân: số lượng thành viên không vượt quá năn, mươi. 


Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo các quy 
định cụ thể của Luật Doanh nghiệp (được trình bày trong chương Kế 
toán các nghiệp vụ tăng. giảm vốn trong công ty). 


Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyển phát hành cổ phiếu. 

Công ty trách nhiệm hữu han có tư cách pháp nhân kể từ ngày 
được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Cơ cấu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên 
trở lên: 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, công ty TNHH có từ hai 
thành viên trở lên phải có: 


- Hội đồng thành viên 
- Chủ tịch hội đồng thành viên 
- Giám đốc (Tổng giám đốc) 


Cách thức thành lập, quyển hạn, nghĩa vụ, cơ chế hoạt động và thể 
thức ra quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đổng thành 
viên, Giám đốc, quyền hạn và nghĩa vụ của thành viên, các vấn để liên 
quan đến kộ chức công ty, các vấn để tài chính... được quy định cụ thể 
trong Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành. 


1.1.3.2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành uiên 


Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên là công ty 
do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu của công ty 
phải là một pháp nhân, chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ 
và nghĩa vụ phải trả của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty. 
Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân nhưng không được 
phát bành cổ phần. 


Đây là loại hình đặc biệt của công ty TNHH, việc thành lập, hoạt 
động của loại hình công ty này cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật 
Doanh nghiệp. 


Chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên có thể là các công 
ty TNHH, công ty cổ phân, công ty nhà nước, các tổ chức Đảng, Đoàn 
thể, Mặt trận Tổ quốc, Hội liên hiệp phụ nữ... (được quy định cụ thể 
trong Luật Doanh nghiệp), hoặc là một cá nhân. 


Bên cạnh các quy định về chịu trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu 
của công ty TNHH một thành viên còn bị ràng buộc bởi một số quy định 
khác liên quan đến vốn góp như: Chủ sở hữu không được trực tiếp rút 
một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty, cũng không được rút lợi 
nhuận của công ty khi công ty không thanh toán được các khoản nợ phải 
trả đến hạn. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp cũng quy định, chủ sở hữu 
của công ty TNHH một thành viên có thể được chuyển nhượng một phần 
hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức và cá nhân khác. 


Tuỳ theo quy mô, đặc điểm ngành nghề kinh đoanh, công ty 
TNHH một thành viên có thể được tổ chức theo một trong các mô hình: 


- Hội đồng thành viên + Giám đốc (Tổng giám đốc) + Kiểm soát viên. 

- Chủ tịch công ty + Giám đốc (Tổng giám đốc) + Kiểm soát viên. 

- Chủ tịch công ty + Giám đốc (Tổng giám đốc). 

Các quy định cụ thể liên quan đến tài chính, kế toán của công ty 
TNHH một thành viên sẽ được nghiên cứu chỉ tiết trong các chương sau 
của cuốn sách này. 

1.1.3.3. Công ty cổ phần 

Theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam, công ty cổ phần là doanh 
nghiệp trong đó: 

- Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần 

- Người mua cổ phần là người đầu tư vào công ty, gọi là cổ đông. Cổ 
đông của công ty cổ phần có thể là cá nhân hoặc tổ chức với sế lượng cổ 
đông tối thiểu là 3, không hạn chế số tối đa. 

- Cổ đông của công ty chỉ chịu trách nhiệm về nợ phải trả và nghĩa 
vụ tài sản của công ty trong phạm vì số vốn đã góp vào doanh nghiệp. 


- Cổ đông có quyển tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho 
người khác, trừ một số trường hợp đặc biệt được Luật quy định. 


- Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân đây đủ kể từ ngày được 
cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 


- Công ty cổ phần có quyển phát hành chứng khoán để huy động 
vốn trong công chúng, việc này phải tuân thủ các quy định khác của 
pháp luật về chứng khoán. 


- Việc phân chia lợi ích, trách nhiệm và cơ chế ra quyết định trong 
công ty cổ phần chủ yếu dựa vào tỉ lệ vốn cổ phần của cổ đông. Cổ đông 
có thể nắm giữ nhiều loại cổ phần khác nhau theo quy định của pháp 
luật và tình hình cụ thể của từng công ty (được quy định theo Điều lệ 
công ty). 


Đặc trưng nổi bật của công ty cổ phần là việc quản lý tập trung 
thông qua cơ chế Hội đồng ra quyết định. Luật Doanh nghiệp chỉ quy 
định chung về cơ cấu và hình thức tổ chức bộ máy công ty cổ phần, còn 
thực chất, việc tổ chức và phân phối quyển lực trong công ty cổ phần 
thuộc về nội bộ các nhà đầu tư. 


Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần bao gồm các bộ phận sau: 

- Đại hội đồng cổ đông 

- Hội đồng quản trị 

- Chủ tịch hội đồng quản trị 

- Giám đốc (Tổng giám đốc) 

- Ban Kiểm soát (nếu công ty cổ phần có từ 12 cổ đông trở lên). 


Quyền hạn, nghĩa vụ, cơ chế hoạt động của từng bộ phận được 
Luật Doanh nghiệp và các văn bản liên quan quy định cụ thể. 


1.1.3.4. Công ty hợp danh 
Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó: 
- Có ít nhất hai thành viên hợp danh, có thể có thêm các thành 
viên góp vốn. 
: - Thành viên hợp danh phải là các cá nhân có trình độ chuyên 
môn, có uy tín nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn 


bộ tài sản của mình về các khoản nợ phải trả và nghĩa vụ tài sản khác 


của công ty. 


- Thành viên tham gia góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn trong 
phạm vi phần vốn góp vào công ty. 


- Thành viên hợp danh không được phép là thành viên hợp danh 
của công ty hợp danh khác hoặc là chủ của công ty tư nhân. Thành viên 
tham gia góp vốn có thể là thành viên hợp danh của công ty khác hoặc 
chủ doanh nghiệp tư nhân. 


- Công ty hợp danh không được phép phát hành bất kỳ loại chứng 
khoán nào. 


- Khi có bất kỳ sự thay đổi nào trong tỉ lệ vốn góp giữa các thành 
viên hợp danh, công ty hợp danh phải giải thể và nếu muốn tiếp tục hoạt 
động, bắt buộc phải thành lập công ty mới. 


Công ty hợp danh chính thức được quy định trong Luật Doanh 
nghiệp 1999, trước đó, trong Luật Công ty 1990 chưa đề cập đến loại 
doanh nghiệp này. Cho đến nay, loại hình công ty hợp danh ở Việt Nam 
cũng chưa thực sự phát triển. 


1.1.3.5. Công ty tư nhân (doanh nghiệp tư nhân) 


Doanh nghiệp tư nhan tại Việt Nam được thành lập và hoạt động 
theo Luật Doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp tư nhân được định 
nghĩa là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm 
vô hạn đối với nợ phải trả của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của 
mình. Cũng theo luật này, doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp 
nhân và không được phát hành bất kì loại chứng khoán nào. 

Khi đăng kí kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân tự kê khai vốn 


của doanh nghiệp, các trưởng hợp tăng hoặc giảm vốn phải được tiến 
hành theo đúng quy định của phép luật. 


Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại điện theo pháp luật của doanh 
nghiệp và có toàn quyền quyết định đối với mọi hoạt đông của doanh 


nghiệp, có toàn quyển quyết định 'ệc sử dụng lợi nhuận kinh doanh sau 


khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác. Tuy 


nhiên, chủ doanh nghiệp cũng có thể không trực tiếp tham gia quản lý 
mà thuê người khác quản lý, điểu hành doanh nghiệp. Trong mọi trưởng 
hợp, chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu mọi trách nhiệm liên quan đến 
hoạt động của doanh nghiệp. 


Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp ít chịu sự ràng 
buộc chát chẽ bởi các quy định của pháp luật nhất so với các loại hình 
doanh nghiệp khác, do chế độ chịu trách nhiệm vô hạn. Tuy nhiên, điều 
này cùng là một nhược điểm của loại hình doanh nghiệp này, bởi mức độ 
vủi ro cao. Doanh nghiệp tư nhân có sế lượng khá lớn ở Việt Nam và 
thường tồn tại ở quy mô nhỏ hoặc quy mô vừa. 


1.1.3.6. Công ty liên doanh 


Công ty liên doanh hay doanh nghiệp liên doanh được thành lập 
và hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 


Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều 
bên thành lập tai Việt Nam trên cơ sở hợp dồng liên doanh hoặc hiệp 
định ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài, hoặc doanh 
nghiệp do doanh nghiệp có vốn dầu tư nước ngoài hợp tác với doanh 
nghiệp Việt Nam; hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu 
tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh. 


Doanh nghiệp liên doanh được thành lập theo hình thức công ty 
trách nhiệm hữu hạn. mỗi bên liên doanh chịu trách nhiệm trong phạm 


vì phần vốn cam kết góp vào vốn pháp dịnh của doanh nghiệp. 


Doanh nghiệp liên doanh có tư cách pháp nhân theo luật pháp 
Việt Nam, được hoạt động kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư. 


"†ỉ lệ vốn góp của các bên trong liên doanh trong vến pháp định của 
doanh nghiệp dược Luật Đầu tư nước ngoài và các văn bạn hướng dẫn 
thi hành quy định cụ thể. Tỉ lệ này sẽ ảnh hưởng tới mức độ tham giá 


quản lý doanh nghiệp của mỗi bên. tỉ lệ phân chia lợi nhuận và phân 


chia rủi ro trong doanh nghiệp liên doanh. 


1.1.3.7. Doanh nghiệp 100% uốn nước ngoài 


Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp do nhà 
đầu tư nước ngoài đầu tư 100% vốn tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước 
ngoài được hiểu là cá nhân, tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam 
(Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam). Doanh nghiệp 100% vốn nước 
ngoài cũng được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, 
có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt nam. Nhà đầu tư nước ngoài 
tự quản lý và chịu trách nhiệm về kết quá kinh doanh của doanh nghiệp. 


1.1.3.7. Hợp tác xã 


Hợp tác xã là tổ chức kính tế tự chủ, do những người lao động có 
nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo quy 
định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã 
viên, nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước. Người tham gia góp vốn vào hợp tác xã gọi là xã viên. 


Việc thành lập, hoạt động, giải thể hợp tác xã thuộc phạm vì điều 
chỉnh của Luật Hợp tác xã. 


Hợp tác xã là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt, có tư cách pháp 
nhân, tự chủ trong hoạt động và tự chịu trách nhiệm về nợ phải trả và 
nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi vốn điểu lệ, vốn tích luỹ và các 
nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật. 


Hợp tác xã hoạt động dựa trên nguyên tắc bình đẳng, mọi xã viên 
đều bình đẳng trong việc tham gia vào quá trình ra quyết định chung, 
tuy nhiên điều này lại không khuyến khích được những người có nhiều 
vốn và kinh nghiệm quản lý. Một hạn chế khác của mô hình hợp tác xã 
là trình độ hiểu biết của xã viên về kinh doanh không cao và không đồng 
đều dẫn đến phức tạp trong quản lý. 


1.1.3.8. Doanh nghiệp nhà nước 


Các doanh nghiệp nhà nước được thành lập và hoạt động theo 
Luật Doanh nghiệp nhà nước, một số doanh nghiệp có sở hữu vốn của 
-Nhà nước nhưng được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 


Doanh nghiệp trong đó có sở hữu vốn của Nhà nước ở Việt Nam 
hiện nay được chia thành các loại sau: 


1. Công ty nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ 
vốn điều lệ, thành lập, tổ chức quản lý, đăng ký hoạt động theo quy định 
của Luật Doanh nghiệp nhà nước. Công ty nhà nước được tổ chức dưới 
hình thức công ty nhà nước độc lập, tổng công ty nhà nước. 


2, Công ty cổ phần nhà nước là công ty cổ phần mà toàn bộ cổ đông 
là các công ty nhà nước hoặc tổ chức được Nhà nước uỷ quyền góp vốn, 
được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 


3. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên là công 
ty trách nhiệm hữu hạn do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điểu lệ, được tổ 
chức quản lý và đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp. 


4. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên 
là công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó tất cả các thành viên đều là 
công ty nhà nước hoặc có thành viên là công ty nhà nước và thành viên 
khác là tổ chức được Nhà nước uỷ quyền góp vốn, được tổ chức và hoạt 
động theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 


5. Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 
doanh nghiệp mà cổ phần hoặc vốn góp của Nhà nước chiếm trên 50% 
vốn điều lệ, Nhà nước giữ quyển chỉ phối đối với doanh nghiệp đó. 


6. Doanh nghiệp có một phần vốn của Nhà nước là doanh nghiệp mà 
phần vốn góp của Nhà nước trong vốn điều lệ chiếm từ 50% trở xuống. 


Như vậy, trong các công ty mà Nhà nước có sở hữu vốn, thuộc 
phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp Nhà nước chỉ có công ty nhà 
nước. Các công ty khác được đăng ký thành lập và hoạt động theo Luật 
Doanh nghiệp. 


Tuy nhiên, các loại Doanh nghiệp Nhà nước sẽ được chuyển đổi 
thành công ty TNHH và công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh 
ngh)ệp. 


1.1.3.9. Các loại hình doanh nghiệp hhác 


Ngoài các loại hình doanh nghiệp kể trên, ở Việt Nam hiện nay còn 
có một số loại hình doanh nghiệp đặc biệt khác được thành lập, hoạt 
động theo sự diều chỉnh của các Luật chuyên ngành như: các văn phòng 
luật sư, các công ty luật, các tổ chức tín dụng (quỹ tín dụng, hợp tác xã 


tin dụng...). các ngân hàng... 


Mỗi loại hình công ty có một đặc trưng riêng, nhừng đặc trưng này 
không chỉ anh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp nói chung, mà 
còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc tô chức hạch toán kế toán trong mỗi 
doanh nghiệp. Hơn nữa, mỗi công ty lại kinh doanh trong một lĩnh vực, 
ngành nghề, với quy mô, tính chất khác nhau, vì vậy. hệ thống thông tin 
kế toán trong công ty cần dược thiết lập phù hợp với những đậc trưng 
này nhằm đáp ứng yêu cầu về thông tin cho quản lý trong các công ty. 


12. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN CÔNG TY 
1.2.1. Khải niệm và dối tượng nghiên cứu của kế toán công ty 


Nhìn chung, kế toán công ty là một môn học nằm trong hệ thống 
các môn khoa học về kế toán. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều quan điểm 
khác nhau về vị trí và vai trò của kế toán công ty. 

Có quan điểm cho rằng, kế toán công ty là một môn học kế toán hoàn 
toàn độc lập, có đối tượng nghiên cứu riêng và phương pháp nghiên cứu rõ 
ràng, với mục tiêu là phản ánh và trình bày dầy đủ, chính xác các thông tin 
hiên quan đến sự biến động vốn của công ty trong quá trình thành lập. hoạt 
động, giải thể... các thông tim này cần phải tách biệt với các thông tin tài 
chính thông thường mà kế toán tài chính thể hiện, hơn nữa, kế toán công 
ty rất chú trọng đến khía cạnh pháp lý trong mỗi nghiệp vụ. 


Ngược lại. một số nhà khoa học lại có quan điểm kế toán công ty là 
một bộ phận của kế toán tài chính phát triển thành, đối tượng của kế 
toán công ty cùng là đối tượng của kế toán tài chính, chỉ khác là được 
đặt trong các quá trình khác nhau trong "cuộc sống” của một công ty, 
các phương pháp: mà kế toán công ty sử dụng cũng là các phương pháp 


chung của kể toán tài chính. Theo quan điểm này, kế toán công ty chỉ là 


một nhánh của kế toán tài chính. Kế toán tài chính và kế toán công ty 
cùng hướng đến một mục tiêu là lập báo cáo tài chính, Kế toán công ty 
có phạm vi hẹp và sâu hơn. Đa số các nhà khoa học kế toán ở Việt Nam 
hiện nay hướng theo quan điểm này. 


Mác dù quan niệm về vị trí môn học khác nhau, nhưng nhìn 
chung. các luông quan điểm trên đều thống nhất đối tượng nghiên cứu 
của kế toán công ty là sự hình thành và vận động của vốn trong các quá 
trình thành lập (góp vốn), hoạt động (tăng, giảm. chuyển nhượng vốn...), 
giải thể, phá sản công ty hay tô chức lại công ty (chia công ty, tách công 
ty. hợp nhất công ty, sáp nhập công ty và chuyển đổi công ty). Sự biến 
động về vốn của công ty trong các quá trình trên được kế toán công ty 
nghiên cứu cùng với các mối quan hệ kinh tế - pháp lý phát sinh. 


1.2.9. Vai trò và nhiệm vụ của kế toản công ty 
1.9.9.1. Vai trò của kế toán công ty 


Kế toán công ty là một bộ phận trong hệ thống các môn khoa học 
kế toán, sự phát triển của kế toán công ty làm cho khoa học kế toán 
ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn. Bên cạnh đó, vai trò của kế 
toán công ty được thể hiện qua một số khía cạnh sau: 


- Về mặt luật pháp: đối tượng và phạm vi nghiên cứu của kế toán 
công 1y là các công ty được thành lập và hoạt động theo luật pháp, vì vậy 
kế toán công ty thể hiện tính tuân thủ pháp luật một cách chặt chẽ 
trong từng quy định cụ thể về chế độ hạch toán. 


- Về mặt kinh tế: các công ty được thành lập mang lại lợi ích cho 
không chỉ các thành viên mà cho cả xã hội và cộng đồng; mở rộng, tăng 
cường các liên kết kinh tế, thúc đây việc sử dụng có hiệu qua các nguồn 
lực. và sự phát triển thương mại... đứng trên giác độ này. kế toần công 
ty ghì nhận đây đủ các hoạt động kình tế của công ty, góp phần làm cho 
cắc vai trỏ trên của công ty được thể hiện hiệu qua hơn, hơn nửa. kế 
toán công tv còn ghì nhận được trách nhiệm và lợi ích của các bên liên 
quan trong quá trình hoạt động của công ty. Kế toán công ty còn cùng 
cấp đây đủ các thông tin về kết quả hoạt động và hiệu quả sử dụng vốn, 
nguồn lực. 


- Về mặt tài chính: Kế toán công ty cung cấp các thông tin tài 
chính cần thiết để cổ đông, thành viên hoặc các đối tượng có liên quan 
lợi ích của công ty có thể xác định được khả năng ổn định tài chính của 
công ty, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời, tiểm năng của công 
ty... kế toán công ty là một công cụ quan trọng trong quá trình ra quyết 
định kinh tế. 


- Về mặt chính trị: kế toán công ty cung cấp các thông tin cần thiết 
cho việc hoạch định các chính sách kinh tế - chính trị, tạo môi trường về 
mặt chính sách cho hoạt động chung của công ty. 


1.3.3.3. Nhiệm uụ của hế toán công ty 


- Tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản và sổ sách kế toán thích 
hợp với đối tượng của kế toán công ty. 


- Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với quy mô, đặc điểm kinh 
doanh của công ty. 

- Theo dõi kịp thời biến động của tài sản, nguồn vốn của công ty 
trong các quá trình thành lập, hoạt động, giải thể, phá sản, tổ chức lại 
công ty. 

- Phần ánh đầy đủ các quan hệ kinh tế - pháp lý phát sinh trong 
quá trình thành lập, hoạt động, tổ chức lại công ty. 


- Lập các báo cáo kế toán trung thực, kịp thời và chính xác. 


1.2.3. Chế độ kế toán công ty 


Chế độ kế toán công ty cần tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ 
kế toán và chế độ tài chính của từng quốc gia cụ thể, nhiều quếc gia ban 
hành chế độ kế toán riêng cho từng loại hình công ty. Mặc dù vậy, nhìn 
chung, chế độ kế toán công ty thường bao gồm các yếu tố cấu thành chủ 
yếu sau: 


- Chế độ chứng từ kế toán 


- Chế độ tài khoản kế toán 


- Chế độ sổ sách kế toán 


- Chế độ báo cáo kế toán 


Tuỳ theo loại hình công ty, lĩnh vực kinh doanh, quy mô công ty, 
đặc điểm tổ chức sản xuất - kinh doanh, số lượng nghiệp vụ phát sình, 
tính chất và độ phức tạp của các nghiệp vụ, trình độ của kế toán... mà 
mỗi công ty cần vận dụng các chế độ chứng từ, tài khoản và sổ sách kế 
toán cũng như vận dụng chế độ báo cáo kế toán một cách phù hợp. Việc 
vận dụng các chế độ này phải đáp ứng nhu cầu phù hợp với đặc điểm 
công ty, hiệu quả trong việc cung cấp thông tin hạch toán, đồng thời 

_ luôn tuân thủ chính sách, quy định của pháp luật. 


TÓM TẮT CHƯƠNG 1 


1. Lịch sử hình thành uà phát triển của các công ty 

2. Các loại hình công ty chủ yếu uà đặc điển bình tế, pháp lý 
của từng loại hình công ty, 

ở. Ảnh hưởng của đặc điển bình tế - pháp lý của từng loại 
hình công ty đến tổ chức kế toán trong các công ty. 


4. Đối tượng, phạm u¡, uà nhiệm uụ nghiên cứu của bế toán 
công ty 


5. Vị trí của kế toán công ty trong hệ thống các môn khoa học 
kế toán 


Chương 2 
KẾ TOÁN THÀNH LẬP CÔNG TY 


2.1, CÁC QUY ĐỊNH KINH TẾ - PHÁP LÝ CHUNG VỀ THÀNH 
LẬP CÔNG LY 


2.1.1. Quy trình thành lập công y 


Thành lập công ty gồm các công việc chuẩn bị về thủ tục pháp lý, 
tổ chức bộ máy quản lý, huy động vốn và đầu tư ban đầu để công ty có 
thể ở trạng thái sẵn sàng hoạt động. Quy trình thành lập một công ty 
thưởng trải qua các bước sau: 


Bước 1. Thỏa thuận thành lập công ty 


Bước đầu tiên để thành lập một công ty là các thành viên sáng lập 
công ty phải họp bàn và ký với nhau biên bản về việc cùng nhau thành 
lập công ty. Trong biên bản này các thành viên sáng lập thống nhất với 
nhau một số nội dung cơ bản như: 


Tên công ty, hình thức tổ chức công ty, 

Lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kính doanh, 

Số vốn điều lệ và vốn góp theo cam kết của từng thành viên, 
Dư kiến cơ cấu tổ chức quản lý, 


Phân công thực hiện kế hoạch thành lập công ty, 


Bước 2. Điều tra, nghiên cứu thị trường 


Đối với một số ngành nghề kinh doanh, việc điểu tra nghiên cứu 
thị trường để lập phương án kinh doanh là công việc quan trọng và cần 


thiết. Các thông tin thu được qua các cuộc điều tra có thể giúp họ xây 


dựng được phương án kinh doanh hợp lý, thông qua đó công ty quyết 
định sản xuất hay kinh doanh những mặt hàng nào, mẫu mã chủng loại 


ra sao, quy mô là bao nhiêu... Chất lượng điều tra nghiên cứu thị trương 
có ảnh hưởng quyết định đến phương án đầu tư, kinh doanh và hoạt 
động của công ty sau này. Các thông tin cần phải thu thập từ điều tra 
nghiên cứu thị trường là nhu cầu thị hiếu của khách hàng, các mặt hàng 
thay thế, quy mô của thị trường, đối thủ cạnh tranh... Để nghiên cứu thị 
trường, ngoài một số công ty có thể tự làm, còn lại phần lớn phải thuê 
các công ty chuyên nghiên cứu thị trường như các công ty tư vấn, 
marketing... thực hiện. 


Bước 3. Xây dựng phương án kinh doanh 


Căn cứ vào mục tiêu, điều kiện kinh doanh và các thông tin về thị 
trường, đôi thủ cạnh tranh các doanh nghiệp xây dựng cho mình phương 
án kinh doanh để từ đó xây dựng các phương án huy động vốn, đầu tư 
trang thiết bị, tuyển dụng nhân lực, tổ chức bộ máy... Các công việc này 
đòi hỏi mệt thời gian tương đối dài và thường phải do các chuyên gia có 
kinh nghiệm đảm nhận. 

Bước 4. Soạn thảo và thông qua điều lệ công ty 

Điều lệ công ty là căn cứ pháp lý để điểu hành và xử lý các hoạt 
động của công ty. Trong điều lệ công ty phải quy định cụ thể và dự kiến 
đến các tình huống phát sinh và các biện pháp hoặc nguyên tắc xử lý các 
tình huống này. Trong điểu lệ công ty phải có các nội dung sau: 

Vốn diều lệ, 

Họ tên, địa chỉ của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc 
thành viên sáng lập đối với các loại hình công ty khác, 

Số vốn góp theo cam kết của các thành viên công ty TNHH hoặc số 
cổ phần mà cố đông sáng lập cam kết mua, loại cổ phần, mệnh giá cổ 
phần và tổng số cổ phần được quyển chào bán của từng loại đối với công 


ty cô phần, 


Quyền và nghĩa vụ của các thành viên công ty TNHH hoặc các cổ 


đông của công ty cổ phần, 


Cơ cấu tổ chức quản lý công ty, 


Người đại diện theo pháp luật của công ty, 

Thể thức thông qua quyết định của công ty, nguyên tắc giải quyết 
tranh chấp nội bộ, 

Những trường hợp thành viên có thể yêu cầu công ty mua lại phần 
vốn góp hoặc cổ phần, 

Các loại quỹ và mức giới hạn từng loại quỹ được lập tại công ty, 
nguyên tắc phân chia lợi nhuận, trả cổ tức, chịu lễ trong kinh doanh, 

Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài 
sản công ty, 

Thể thức sửa đối, bổ sung Điểu lệ công ty, 

Chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc tất cả cổ đông sáng 
lập của công ty cổ phần, 

Các nội dung khác của Điều lệ công ty do các thành viên hoặc cổ 
đông thoả thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật. 

Bước 5. Xin giấy phép kinh doanh 

Sau khi đã chuẩn bị đây đủ hỗ sơ và phương án kinh đoanh, công 
ty tiến hành đăng ký với cở quan quản lý doanh nghiệp để xin giấy phép 
kinh doanh. 


2.1.2. Thủ tục thành lập doanh nghiệp 


Thông thường, để thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên thành 
lập doanh nghiệp phải lập và nộp đủ hề sơ đăng ký kinh doanh theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi doanh nghiệp 
đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm: 


- Đơn đăng ký kinh doanh, 


- Điều lệ công ty, 


- Danh sách thành viên hoặc cổ đông sáng lập. 


Đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề đòi hỏi phải có 
vốn pháp định thì phải có thêm xác nhận về vốn của cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 


Đơn đăng ký kinh doanh 


Đơn đăng ký kinh doanh là cơ sở để cơ quan quản lý doanh nghiệp 
cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp. Đơn đăng ký kinh doanh 
phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 


Tên doanh nghiệp; 

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; 

Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh; 

Vốn điều lệ; 

Số vốn đăng kí góp của thành viên công ty TNHH hoặc số cổ phần 
mà cổ đông sáng lập đăng ký mua, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và 


tổng số cổ phần được quyển chào bán của từng loại đối với công ty cổ 
phần; 

Họ tên, chữ ký, địa chỉ thường trú của người đại diện theo pháp 
luật của công ty. 

Đơn đăng ký kinh doanh phải được lập theo mẫu thống nhất do cơ 
quan đăng ký kinh doanh quy định. 

Điều lệ công ty 

Điều lệ công ty là căn cứ pháp lý để giải quyết các vấn để phát sinh 
trong quá trình thành lập và tổn tại của công ty. Các vấn đề liên quan 
đến cơ cấu tổ chức công ty, quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên công ty 
hoặc cổ đông, thủ tục và trình tự huy động vốn cổ phân, nguyên tắc giải 


quyết tranh chấp nội bộ,... được quy định rõ ràng trong điều lệ công ty. 


Danh sách thành uiên hoặc cổ đông sáng lập 


Trong hồ sơ xin đăng ký kinh doanh của các công ty phải có danh 
sách thành viên hoặc cổ đông sáng lập. 


+ Đối với công ty TNHH, danh sách thành viên sáng lập phải có 
các nội dung chủ yếu sau: 


Tên, địa chỉ của các thành viên sáng lập, 

Số vốn góp theo cam kết, thời hạn góp vốn của từng thành viên, 

Chữ ký của người đại điện công ty hoặc của tất cả các thành viên 
của công ty. 

+ Đối với công ty cổ phần, danh sách cổ đông sáng lập phải có các 
nội dung chủ yếu sau đây: 

Tên, địa chỉ của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, 

Số lượng cổ phần, loại cổ phần, loại tài sản, số lượng tài sản, giá trị 
còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần, thời hạn góp vốn cổ phần 
của từng cổ đông, 


Họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của tất cả cổ 
đông sáng lập của công ty cổ phần. 


Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu 
có đủ các điều kiện sau đây: 

Ngành, nghể kinh doanh khổng thuộc đối tượng cấm kinh doanh, - 

Tên của doanh nghiệp được đặt đúng như quy định, 

Có hồ sơ đăng ký kinh đoanh hợp lệ theo quy định của pháp luật, 

Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. 


Doanh nghiệp có quyển hoạt động kính doanh kể từ ngày được cấp 
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với những ngành, nghề kinh 
doanh có điểu kiện thì doanh nghiệp được quyền kinh doanh các ngành, 
nghề đó kế từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyển cấp giấy phép 
kính đoanh hoặc có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định. 


2.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY 


Chi phí thành lập công ty bao gồm các chỉ phí phát sinh liên quan 
đến quá trình thành lập công ty. Quá trình thành lập công ty được bắt 


đầu từ sau khi các thành viên sáng lập ký hợp đồng về việc thành lập 
công ty, nghiên cứu thị trường, lập và thẩm định dự án đầu tư, xúc tiến 
làm các thủ tục xin phép thành lập,v.v... đến khi công ty bắt đầu hoạt 
động. Các chỉ phí phát sinh trong quá trình này thường bao gồm: các chi 
phí nghiên cứu, thăm đò thị trường, lập và thẩm định dự án đầu tư, chi 
phí hội họp, chi phí về tư vấn pháp luật, lệ phí xin giấy phép,... 


Trong thực tế, các thành viên góp vốn hoặc các cổ đông sáng lập chỉ 
góp vốn sau khi công ty đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh. Công ty cũng chỉ mở và ghi sổ kế toán khi công ty bắt đầu hoạt 
động. Do vậy, các chỉ phí phát sinh khi thành lập doanh nghiệp có thể 
được một hoặc một số thành viên sáng lập của công ty ứng trước để thanh 
toán. Các chứng từ liên quan đến chỉ phí thành lập công ty phải được lưu 
giữ để bàn giao lại cho kế toán khi công ty mở sổ bắt đầu thực hiện công 
tác kế toán. Căn cứ vào các chứng từ phát sinh, kế toán tập hợp các chứng 
từ, lập bảng kê xác định chỉ phí thành lập phát sinh và hạch toán trên sổ 
kế toán. Để tiện cho việc theo dõi thanh toán, các bảng kê nên được lập 
theo từng thành viên sáng lập. Số tiển ứng trước của các thành viên sáng 
lập hoặc các cổ đông sáng lập sẽ được trả lại khi công ty hoạt động. hoặc 

- ghi giảm phần vổn góp theo cam kết của các thành viên này. 

Các bút toán hạch toán cụ thể như sau: 

Căn cứ vào chi phí phát sinh trên các bảng kê liên quan đến việc 
thành lập công ty đã được các thành viên sáng lập thanh toán bằng tiền 
riêng của họ, kế toán ghi: 

Nợ TK "Chỉ phí thành lập công ty" Ì Các chị phí thành lập công ty 

Có TK "Phải trả TV sáng lập" | phát sinh. 

Kế toán phải mở số theo dõi chỉ tiết số tiền phải thanh toán cho 

từng thành viên sáng lập. 


Khi trả lại số tiển ứng trước để làm thủ tục thành lập công ty cho các 
thành viên, căn cứ vào phiếu chỉ tiền và các chứng từ hên quan, kế toán ghi: 


Nợ TK "Phải trả TV sáng lập" Thanh toán chỉ phí thành 
Có TK "Tiên mặt", "TGNH" lập công ty. 


Nếu chuyển thành phần vốn góp của thành viên sáng lập: 


Ng "Phải trẻ TV sáng lập" Giá trị uốn góp được khấu 
Có TK "Vốn góp" NHÀ 
Đối với các hoá đơn, chứng từ chưa thanh toán liên quan đến 
thành lập công ty, kế toán ghi: 
Nợ TK "Chí phí thành lập công ty" | Các chỉ phí thành lập công 


Có TK "Phải trả nhà cung cấp" | ty phát sinh. 


Ở một số nước có quy định, khi kết thúc quá trình thành lập, khi 
công ty bắt đầu hoạt động, kế toán kết chuyển các chi phí thành lập trên 
TK "Chỉ phí thành lập doanh nghiệp" sang TK "Tài sản cố định vô hình” 
nếu các chi phí thành lập phát sinh lớn: 

Nợ TK "TSCĐ uô hình" 


Có TR "Chỉ phí thành lập công ty” 


Tổng chỉ phí thònh lập phót 
sinh. 


Trong quá trình hoạt động, kế toán tính và phân bổ mức khấu hao 
phải trích của tài sản cố định vô hình trên vào chỉ phí kinh doanh. Quy 
định về thời gian tính khấu hao chỉ phí thành lập doanh nghiệp ở các 
nước cũng có sự khác nhau. Theo chuẩn mực kế toán quốc tế số 38 
(IAS 38) thời gian khấu hao tài sản cố định vô hình tối đa là 20 năm. 
Khi trích khấu hao tài sản cố định vô hình, kế toán ghỉ: 

Nợ TK "Chi phí KD" 
Có TK "Hao mòn TSCPĐ vô hình" 


Khấu hao chỉ phí thành 
lập. 


Ở Việt Nam, chuẩn mực kế toán số 04 "Tài sản cố định vô hình" 
„quy định: chi phí thành lập công ty được phân bổ dần vào chỉ phí sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian không quá 3 năm. Do 
vậy, khi kết thúc quá trình thành lập doanh nghiệp, kế toán kết chuyển 
chi phí thành lập doanh nghiệp phát sinh vào TK "Chi phí trả trước đài 
hạn" bằng bút toán: 


Nợ T "Chỉ phí trả trưác dài hạn" | Tổng chỉ phí thành lập công 


Có TK "Chỉ phí thành tập công ty" | ty phát sinh. 


Hàng tháng, kế toán tính và phân bổ chỉ phí thành lập công ty vào 
chi phí quản lý, kinh đoanh trong kì theo bút toán: 


Nợ TK "Chỉ phí KD" : Chỉ phí thành lập công 
Có TK "Chỉ phí trả trước dài hạn" _| ty được phân bổ trong kỳ. 
Nếu chi phí thành lập doanh nghiệp phát sinh nhỏ, kế toán kết 
chuyển toàn bộ vào chi phí SXKD trong năm mà không cần phải phân bổ 
dần trong thời hạn tối đa 3 năm. Căn cứ chỉ phí phát sinh kế toán ghi: 
Nợ TK "Chỉ phí QLKD" Tổng chỉ phí thành lập 
Có TK "Chi phí thành lập cụ" — | Phái sinh. 


TK "Tiền mặt", TK "Phải trả TK "CP thành TK "TSCĐ VH', 
“TGNH" TV sáng lập” lập cự" "GP trả trước DH" 
——r—— —— 
2a) 
—————+ 


lộ) 3) 


—* TK "CP KD" 


TK “Vốn góp" 


2b) 4) 


Sơ đồ 8.3. Kế toán chỉ phí thành lập 


Chú thích: 


(1) - Chỉ phí thành lập công ty phải trả lại cho thành viên sáng 
lập. 


(92a) - Trả lại tiển đã ứng trước cho thành viên sáng lập. 


(2b) - Chuyển số tiển ứng trước thành vốn góp của thành viên 
sáng lập. 


(3) - Kết chuyển chi phí thành lập DN thành TSCĐ vô hình hoặc 
vào TK "Chi phí trả trước dài hạn". 

(4) - Kết chuyển chỉ phí thành lập DN vào chỉ phí SXKD nếu 
phát sinh nhỏ 


Ví dụ 2.1. Ba ông Hà, Sơn, Bình dự định thành lập Công ty cổ 
phần Hoài Đức. Theo hợp đồng được ký kết và thỏa thuận giữa ba ông, ` 
các chi phí chi cho việc chuẩn bị dự án và làm thủ tục thành lập công ty 
sẽ do ông Hà và ông Sơn thanh toán bằng tiển của mình. Số tiển này sẽ 
được trừ vào phần vốn phải góp của hai ông. 


Trong quá trình chuẩn bị thành lập công ty, ông Hà và ông Sơn đã 
ứng chỉ cho các khoản sau (đơn vị: 1.000 đ) 


Ông Hà: 
Ch1 nghiên cứu thị trường: 15.000. 
Chi cho lập, thẩm định dự án: 20.000. 
Cộng: 35.000. 

Ông Sơn: 
Chỉ thuê tư vấn pháp luật: 8.000. 
Các chị phí khác: 12.000. 
Cộng: 20.000. 


Công ty được cấp giấy phép kinh doanh và bắt đầu hoạt động từ 
mgày 1/7⁄N. Trong ngày này, ông Hà tập hợp toàn bộ các chứng từ về các 
khoản chỉ nói trên lập bảng kê và bàn giao cho kế toán của công ty. 


Khi nhận được bảng kê và toàn bộ chứng từ về các khoản chi phí 
thành lập công ty của hai ông Hà, Sơn, kế toán ghi các bút toán sau: 


BT1, 

Nợ TẾ "Chi phí thành lập DN": 55.000. 
Cá TK "Phải trả CĐ sáng lập" (ông Hà): 35.000. 
Có TR "Phải trả CĐ sáng lập" (ông Sơn): 20.000. 


Phản ánh việc chuyển số tiền ứng trước thành vốn góp của mỗi ông: 
BT2, 
Nợ "Phải trả CÐ sáng lập" (ông Hà): 35.000. 
Có TK "Vốn cổ phần" (ông Hà): 35.000. 
BT3, 
Nợ "Phải trả CĐ sáng lập" (ông Sơn): 20.000. 
Có TK "Vốn cổ phần" (ông Sơn): 20.000. 
BT4, Kết chuyển chi phí thành lập khi công ty bắt đầu hoạt động: 
Nợ TR "Chi phí trả trước đài hạn": 55.000. 
Có TK "Chi phí thành lập DN": 55.000. 


2.3. KẾ TOÁN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH 


9.2.1. Tài khoản sử dụng 


- Tài khoắn "Vốn góp" được sử dụng để phản ánh vốn góp của các 
thành viên trong công ty hợp danh. Tài khoản này được mổ chí tiết để 
theo đõi vốn góp của từng thành viên. Nội dung phản ánh trên Tài 
khoản này như sau: 

Bên Ng: phần ánh các khoản giảm vốn do thành viên rúi vốn, giảm 
vốn để bù lễ. 

Bên Có: phản ánh vốn góp của các thành viên và các trường hợp 
tăng vốn khác. 


Dư Có: số vốn góp hiện có của công ty hợp danh. 


9.2.3. Phương pháp kế toán 


Các thành viên của công ty hợp danh có thể góp Vốn bằng tiền 
hoặc hiện vật. Trường hợp các thành viên góp vốn bằng hiện vật, khi 
tiếp nhận vốn góp, công ty cần thành lập Hội đồng giao nhận và định giá 
tài sản. Việc định giá tài sản góp vốn phải thực hiện theo đúng quy định 
hiện hành của Nhà nước. Đồng thời, sau khi góp vốn bằng tài sản, người 
góp vốn phải tiến hành các thủ tục cần thiết để chuyển quyển sở hữu tài 
sản cho công ty (đối với những tài sản đồi hỏi phải có chứng nhận quyền 
số hữu như nhà cửa, phương tiện vận tải...). 


Căn cứ vào giá trị vến góp được đánh giá của từng thành viên, kế 
toán ghi số bằng các bút toán sau: 


Nợ TR "TSCĐ": giá trị uốn góp bằng TSCĐ 


Nợ TK "Nguyên uột liệu", "Công cụ", "Hàng hóa": giá trị uốn. góp 
bằng uật tử, hàng hoá 


Nợ TK "Tiên mặt", "TGNR": giá trị uốn góp bằng tiên 
Có TK "Vốn góp”: giá trị uốn góp của thành uiên uào công ÉP. 


Sau khi góp vốn trong danh sách thành viên của công ty phải ghỉ 
giá trị vốn góp, loại tài sản, số lượng, giá trị còn lại của từng tài sản góp 
vốn, thời gian góp vốn của từng thành viên. 


Ví dụ 2.2. Hai ông Hùng và Hoàng góp vốn thành lập một doanh 
nghiệp kinh doanh phần mềm và thiết bị máy tính. Theo thoả thuận, 
hai ông sẽ lập công ty hợp danh với tên gọi "Công ty hợp danh Hùng 
Hoàng", số vốn góp của mỗi người là 25.000. Ông Hùng góp Vốn bằng 
một máy tính, được đánh giá là 10.000. Phần vốn còn thiếu ông Hùng 
góp bằng tiền mặt. Ông Hoàng cũng đem góp vào công ty một máy tính 
đang sử dụng. Giá trị của máy tính này được đánh giá là 6.000. Phần 
vốn còn lại ông Hoàng góp bằng tiền mặt. 


Các bút toán ghi sổ việc góp vốn của hai ông như sau: 


BT1, Phản ánh vốn góp của ông Hùng: 
Nợ TK "TSCĐ1": 10.000. 
Nợ TK "Tiên mặt": 15.000. 

Có T "Vốn góp" (ông Hùng): 25.000. 


BT2, Phản ánh vốn góp của ông Hoàng: 
Nợ TK "TSCĐ!': 8.000. 
Nợ TR "Tiên mặt": 17.000. 

Có TK "Vốn góp" (ông Hoàng): 25.000. 


244. KẾ TOÁN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN 


Vến kinh doanh của công ty TNHH do các thành viên góp vào công 
ty. Việc góp vốn vào công ty TNHH được thực hiện theo trình tự sau: 


Các thành viên đăng ký góp vốn căn cứ vào số vốn công ty cần huy 
động hoặc theo vốn đăng ký. 


Căn cứ vào số vốn góp theo đăng ký các thành viên thực hiện việc 
góp vốn bằng tiền hoặc tài sản cho công ty. 


Kế toán có nhiệm vụ theo đõi kịp thời và đầy đủ các nghiệp vụ 
đăng ký góp vến và thực hiện góp vốn trong quá trình thành lập công ty. 
9.4.1. Tài khoắn sử dụng 


Để theo dõi quá trình góp vốn thành lập công ty TNHH, kế toán sử 
dụng các tài khoản: 


- Tài khoản "Vốn cam bất góp" 
+ Bên Ng: kết chuyển số vốn các thành viên đã góp theo cam kết. 


+ Bên Có: số vốn các thành viên cam kết góp vào công ty. 


Dư Có: Số vốn các thành viên đã cam kết góp nhưng chưa thực 
hiện góp. 


- Tài khoản "Vốn góp" 


+ Bên Nợ: phản ánh các nghiệp vụ làm giảm vốn góp của các 
thành viên 
+ Bên Có: - phản ánh số vốn các thành viên đã góp theo cam kết 
- bổ sung vốn góp của thành viên 
Dư Có: Số vốn góp hiện có của các thành viên 


Ngoài ra, kế toán còn sử dụng tài khoản "Phải thu của thành uiên 
góp uốn" và các tài khoản liên quan khác để theo đối quá trình góp vốn 
của các thành viên. 


9.4.9. Phương pháp hạch toán 


Khi các thành viên đăng ký góp vốn, căn cứ vào số vốn góp theo 
cam kết của từng thành viên, kế toán mổ sổ theo đõi chỉ tiết cho từng 
thành viên và ghi: 

Nợ TK "Phải thu của thành uiên" Giá trị uốn góp theo cam bết 
Có TK "Vốn, cơm, kết góp" của từng thành uiên. 


Âhi các thành viên góp vốn vào công ty bằng tiển, căn cứ vào 
phiếu thu hoặc giấy báo Có của ngân hàng về số tiển nhận góp vốn, kế 
toán ghi: 

Nợ TK "Tiên mặt": Nhận uốn góp bằng tiên mặt 

Nợ TK "TIGNR": Nhận uốn góp bằng TGNH 

Có TK *Phải thu của thành uiên": Giá trị uốn góp 

Đối với vốn góp bằng tài sản, công ty phải lập Hội đồng để xác định 
giá trị vốn góp của từng thành viên. Kế toán phải mở số chỉ tiết để theo 
dõi vốn góp của từng thành viên trong công ty. Căn cứ vào giá trị vốn 
góp được Hội đồng định giá của công ty xác nhận, kế toán ghỉ số theo các 


định khoản sau: 


Nếu nhận vốn góp bằng vật tư, hàng hóa, căn cứ biên bản xác định 
giá trị vến góp và phiếu nhập kho, kế toán ghi: 


Nợ TK "Vật liệu": Giá trị nguyên uột liệu nhập kho. 
Nợ TK "Công cụ": Giá trị công cụ, dụng cụ nhập kho. 
Nợ TK "Hàng hóa": Giá trị hùng hoá nhập kho. 
Có TK "Phải thu của thành uiên": Giá trị uốn góp 
Nhận vốn góp bằng TSCĐ, kế toán ghi tăng nguyên giá TSCĐ 
nhận góp vốn căn cứ vào giá trị theo đánh giá của TSCĐ: 
Nợ TR "TSCĐ": Nguyên giá TSCĐ 
Có TK "Phải thu của thành uiên": Giá trị uốn góp 
- Đối với các thành viên chưa góp đủ tài sản theo số vốn đã cam kết 
thì phần vốn góp thiếu này sẽ trở thành khoản phải thu của công ty và 
được thể hiện trên số dư của TK "Phải thu của TV" mở chỉ tiết cho từng 


thành viên. Tuỳ theo điều lệ của công ty mà họ có thể phải trả lãi hoặc 
bị phạt vì số vến góp còn thiếu này. 


Phản ánh số tiển lãi phải thu tính trên số vốn góp cồn thiếu, kế 
toán ghi: 


Nợ TK "Phải thu của TV" Tiên lãi phải thu (chỉ tiết 
Có TK "Doanh thu tài chính" cho từng thành uiên) 


Phản ánh số tiền phạt phải thu tính trên số vốn góp còn thiếu, kế 
toán ghi: 


Nợ TK "Phải thụ của TV" Tiên phạt phải thu (chỉ tiết 
Có TK "Thu nhập khác" cho từng thùnh uiên) 


Khi quá trình huy động vốn kết thúc, kế toán phản ánh số vốn 
điểu lệ được các thành viên góp vào công ty bằng bút toán: 


Nợ TK "Vốn cam kết" Số uốn đã góp củœ các 


Có TK "Vốn điêu lệ" thành uiên 


TK "Vốn cam kết" TK "Phái thu của TV" TK "Tiền mặt", "TGNH" 


Giá trị Vốn góp theo cam kết Nhận tài sản góp Vốn 
——— ————> 
1 2 
—————> ————— 
TK "Doanh thu tài "Vật liệu", "Công cụ", 
chính" “Hàng hoá”, 


————— | ———————" 


TK "Thu nhập khác" "TSCP',... 


Sơ đồ 3.9. Kế toán nhận uốn góp của các thành uiên 
công ty TNHH 


Ví dụ 2.3. Công ty TNHH QKV được thành lập ngày 2/9/N với vốn 
điều lệ 1.000.000. Theo thỏa thuận, ông Q sẽ góp vào công ty 30% vốn 
điểu lệ. Ông K và ông V cam kết mỗi ông sẽ góp vào công ty 35% vốn 
điều lệ. Các thành viên phải góp đủ số vốn đã cam kết cho công ty vào 
ngày 5/9. 

Ngày 5/9 các thành viên góp vốn vào công ty như sau: 

Ông Q góp vào công ty một xe ô tô được định giá 270.000 và 30.000 
bằng tiển mặt. 

Ông K góp vào công ty số hàng hóa trị giá 250.000 và 100.000 bằng 
tiền mặt. ˆ 


Ông V góp vào công ty bằng tiền mặt 150.000. 


Ngày 30/9 ông V vẫn chưa góp đủ vốn theo cam kết. Hội đồng quản 
trị công ty quyết định phạt ông V 5.000 và buộc ông V phải trả lãi cho số 
vốn góp chậm theo lãi suất 1,0%/tháng, tính từ 5/9. 


Ngày 5/11, ông V góp số tiền thiếu còn lại cùng với số tiền phải trả 
lãi và số tiển bị phạt vào công ty bằng tiển mặt. 


Các bút toán ghi số như sau: 

Ngày 2/9 

BT1, 

Nợ TK "Phải thu của TV" (ông Q) 300.000 
Có TK "Vốn cam kết" 

BT9, 

Nợ TK "Phải thu của TV" (ông K) 350.000 
Có TK "Vốn cam kết" 

BT3, 

Nợ TK “Phải thu của TV" (ông V) 350.000 
Có TK "Vốn cam hết" 

Ngày 5/9 

BT4, 

Nợ TK "TSCĐ': 270.000 

Nợ TK "Tiên mặt": 30.000 
Có TK “Phải thu TV" (ông Q): 300.000 

BT5, 

Nợ TK “Hàng hóa": 250.000 

Nợ TK “Tiên mặt": 100.000 


Có TK "“Phúi thu TV" (ông K): 350.000 


BT6, 


Nợ TK "Tiên mặt”: 150.000 
Có TK "Phải thu TV" (ông V): 150.000 
Ngày 30/9 
BT7, 
Nợ TR "Phải thu TV” (ông V): 5.000 
Có TK "Thu nhập khác": 5.000 
Ngày 5/11 
BT8, 
Nợ TK "Tiên mặt": 207.000 
Có TR "Doanh thu tài chính”: 2.000 
Có TK "Phải thu TV" (ông V): 205.000 


2.4. KẾ TOÁN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 


Công ty cổ phần huy động vốn kinh doanh đưới hình thức phát 
_ hành cổ phần. Pháp luật hiện hành ở Việt Nam quy định trong 3 năm 
đầu các sáng lập viên phải mua Ít nhất 20% số cổ phần phổ thông dự 
tính phát hành của công ty . Trong trường hợp các sáng lập viên đăng ký 
mua toàn bộ cổ phần của công ty thì công ty không phải gọi vốn từ công 
chúng. Cổ phần có thể được mua bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ, tài sản, 
giá trị quyền sử dụng đất,... Nếu mua bằng tài sản công ty thì phải làm 
các thủ tục cần thiết để chuyển quyền sở hữu tài sản đối với các tài sản 
cần phải chuyển quyền sở hữu như các phương tiện vận tải, nhà xưởng, 
quyền sử dụng mặt đất, mặt nước,... Để hiểu rõ hơn về cổ phần và cơ chế 
phát hành cổ phần trong các công ty cổ phần, chúng ta nghiên cứu kỹ 


hơn các khái niệm liên quan đến cổ phần, các loại cổ phần và quy trình 
phát hành cổ phần. _ 


2.4.1. Các khái niệm 


Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán 
ghi số xác nhận quyền sở.hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. 


Khái niệm này cho thấy cổ phiếu là tờ giấy hoặc bút toán xác 
nhận sự sở hữu của cổ đông đối với một số lượng cổ phần nhất định của 
công ty. Dựa vào hình thức cổ phiếu người ta phân thành hai loại: cổ 
phiếu vô danh và cổ phiếu ký danh. Cổ phiếu ra đời đầu tiên là cổ 
phiếu hý danh (cổ phiếu có ghi tên người sở hữu), nhược điểm của loại 
cổ phiếu này là khi muốn chuyển đổi chủ sở hữu phải được hội đẳng 
quản trị cho phép. Do nhược điểm này nên từ thế kỉ 18 người ta đã 
phát hành loại cổ phiếu không ghi tên người sở hữu, gọi là cổ phiếu vô 
danh. Loại cổ phiếu này được tự do chuyển đổi trên thị trường. Lợi thế 
này làm cho cổ phiếu vô đanh hầu như thay thế hoàn toàn cổ phiếu ký 
danh trên thị trường hiện nay. 


Mệnh giả cổ phần (Par Value, Face nu, Nominal Value) 
là giá trị danh nghĩa của mỗi cổ phần được ghi trên cổ phiếu. 


Mệnh giá cổ phần do công ty ng hành ấn định. Mệnh giá này chỉ 
có ý nghĩa khi công ty phát hành cổ phần lần đầu để huy động vốn. Một 
sế nước cho phép công ty cổ phần phát hành cổ phiếu không ghi mệnh 
giá (No-ParValue Stock). Ỏ Việt Nam, mệnh giá mỗi cổ phần phát hành 
lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần được niêm yết cổ phiếu tại 
Trung tâm giao dịch chứng khoán được ấn định là 10.000 đ. Mệnh giá 
cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá là 100.000d. 
Khi các doanh nghiệp này được chính thức niêm yết cổ phiếu, cổ phần sẽ 
được chia nhỏ theo mức 10.000đ. 


Giá trị kế toán (Book Value) của cổ phần là giá trị của phần 
vốn chủ sở hữu thể hiện trên mỗi cổ phần. 


Giá trị kế toán của một cổ phần phổ thông được tính bằng cách lấy 
giá trị tài sản ròng (Net Assets) chia cho tổng số cổ phần phổ thông đang 
lưu hành. 


Công thức: 


Giá trị hế toán mỗi Tổng TS - Nợ phải trả - CP ưu đãi 


GP HIHD (HO E, Tổng số CP phổ thông đang lưu hành 
Giá trị cổ phần ưu đãi có thể tính theo mệnh giá hoặc giá trị mua 
lại cộng với phần cổ tức của chúng mà công ty còn nợ (nếu có). 


Giá thị trường (market value) của cổ phần là giá mà cổ 
phần được mua bán trên thị trường trong các phiên giao dịch. Giá thị 
trường của cổ phần thường xuyên biến động, phụ thuộc vào rất nhiều 
nhân tế như kinh tế, chính trị, an ninh, xã hội... Đây là những nhân tố 
có tác động đến quan hệ cung cầu của mỗi loại cổ phần trên thị trường, 
đo vậy tác động đến giá cả của chúng. 


Số lượng cổ phần được phép phát hành (authorized shares) 
là số lượng cổ phần tối đa mà một công ty được phóp phát hành. 


Số lượng cổ phần đã phát hành (issued shares) là số lượng 
cổ phần mà một công ty phát hành ra thị trường cho công chúng. 


Số lượng cổ phần chưa phát hành (unissued shares) là số 
lượng cổ phần được phép phát hành nhưng chưa được phát hành ra thị 
trường. 

Số lượng cổ phần Số lượng cổ phần Số lượng cổ phần 


chưa phát hành — — được phép phái hành đã phát hành 


Cổ phần ngân quỹ (treasury shares) còn gọi là cổ phần được 
mua lại là số cổ phần được chính công ty phát hành mua lại. 


Số lượng cổ phần đang lưu hành (outstanding shares) là 
lượng cổ phần đang lưu hành trên thị trường. 


Số lượng cổ phần — Số lượng cổ phần Số lượng cổ phần 
đang lưu hành b đã phát hành ngân quỹ 


Hay: 


Số lượng cổ Số lượng cổ Số lượng cổ Số lượng 
phân đang lưu = phần được phép - phần chưa — - cổ phần 
hành phát hành ._ phát hành ngân quỹ 


Mối quan hệ giữa số lượng các loại cổ phần của một công ty thể 
hiện bằng biểu đỗ sau: 


Cổ phần phổ thông: công ty cổ phần bắt buộc phải có cổ 
phần phổ thông, đây là loại cổ phần được phát hành ra công chúng và 
thường chiếm tỷ trọng lớn trong vốn điều lệ của công ty. Người sở hữu cổ 
phần phổ thông gọi là cổ đông phổ thông. Cổ đông phổ thông được hưởng 
các quyền lợi cơ bản về cổ tức, quyển biểu quyết, quyền được phân chia 
tài sản khi công ty giải thể. Khi tham gia biểu quyết, mỗi cổ phần phể 
thông chỉ có 1 phiếu biểu quyết. Thông thường, các cổ đông phổ thông có 
các quyển lợi cụ thể như: 


Được quyền tham dự, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của 
Đại hội cổ đông, 


Được nhận cổ tức với nức theo quyết định của đại hội cổ đông, 


Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ 
- phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty. 


Được nhận lại một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần 


góp vốn vào công ty sau khi đã thanh toán cho chủ nợ và cổ đông loại 
khác khi công ty giải thể. 


Các quyền khác do Điều lệ công ty quy định. 


Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần phổ thông 
(hoặc nhỏ hơn theo quy định của Điều lệ công ty) trong thời hạn liên tục 
từ 6 tháng trở lên có các quyền: 


Đề cử người vào Hội đẳng quản trị và Ban kiểm soát (nếu có). 
Yêu cầu triệu tập hợp Đại hội đồng cổ đông. 


Xem và nhận bản sao hoặc trích lục danh sách cổ đông có quyền dự 
họp đại hội cổ đông. 


Cổ đông phổ thông có nghĩa vụ thanh toán đủ số cổ phần đã cam 
kết mua và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác 
trong phạm vì số vốn đã góp, tuân thủ điều lệ và quy chế quản lý nội bộ 
của công ty, chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 
quản trị,... 


Cổ phần ưu đãi là các cổ phần mà người sở hữu được hưởng 
một hoặc nhiều quyền lợi, ưu tiên hơn so với cổ phần phổ thông. 


Cổ phần ưu đãi do các cổ đông ưu đãi sở hữu, thường không được 
phép chuyển nhượng và có thể thuộc một trong các loại hình ưu đãi sau: 


Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần cho phép chủ sở hữu 
của nó có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số 
phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điểu lệ công ty 
quy định. Pháp luật Việt Nam quy định: Chỉ có các tổ chức do chính phủ 
uỷ quyển và các cổ đông sáng lập được quyển nắm giữ cổ phần ưu đãi 
biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 


thời gian 3 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng kí 
kinh doanh. Sau thời hạn này cổ phân ưu đãi biểu quyết của cổ đông 
sáng lập bị chuyển đổi thành cổ phần phổ thông . 


Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức 


cao hơn so với cổ tức của cổ phần phổ thông, thông thường, các cổ phần 
ưu đãi cổ tức sẽ được ưu tiên nhận cổ tức trước các cổ phần phổ thông. 
Mức cổ tức mà cổ phần ưu đãi cổ tức được chia bàng năm gồm cổ tức cố 
định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh 
doanh. Mức cổ tức cố định và phương thức xác định cổ tức thưởng được 
ghi trên cổ phần của cổ phần ưu đãi cổ tức. Ngoài các quyền trên, cổ 
đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức còn có quyển được nhận lại một phần 
tài sản tương ứng với số vốn đã góp vào công ty sau khi đã thanh toán 
hết cho chủ nợ và cổ phần ưu đãi hoàn lại trước cổ đông phể thông và 
được hưởng các quyền khác như cổ đông phổ thông. Cổ đông ưu đãi cổ 
tức không có quyền biểu quyết, quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, cử 
người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 


Cổ phần ưu đãi cổ tức có thể có các loại: 


* Cổ phân ưu đãi cổ tức có tích luỹ (cđummulative preferred strock): 
được hưởng quyển tích luỹ cổ tức trên sổ sách của công ty cho đến khi 
công ty có khả năng chỉ trả. 


* Cổ phần ưu đãi cổ tức không tích luỹ (uacummulative pre -„rred 
strock): cổ tức của các năm công ty chưa có khả năng chỉ trả sẽ không 
được tích luỹ trên sổ sách của công ty. 


* Cổ phẩn ưu đãi cổ tức có dự phần (participating preferred ' 
strock): cổ đông sở hữu loại cổ phần này được hưởng thêm phần chia lợi 
nhuận để lại của công ty sau khi đã chỉ trả cổ tức cho các loại chứng 
khoán khác (lãi trái phiếu, cổ tức cho cổ đông ưu đãi khác, cổ tức cơ bản, 
cổ tức cho cổ đông phổ thông). : 


Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần sẽ được công ty hoàn lại 
vốn bất cứ khi nào theo yêu cầu của người góp vốn. Cổ phần được 
hoàn lại theo các điểu kiện do công ty và chủ sở hữu cổ phần thoả 
thuận, các thoả thuận này được ghì rõ trong cổ phiếu của cổ phần ưu 


đãi hoàn lại. 


Cổ đông cổ phần ưu đãi hoàn lại cũng có các quyền khác giống như 
cổ đông phổ thông, trừ các quyển biểu quyết, quyền dự họp Đại hội đồng 
cổ đông, quyền cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát... 


Cổ phần ưu đãi có khả năng chuyển đổi (convertible 
preferred stock): có quyền đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông 
vào một thời điểm trong tương lai. 


Cổ phần ưu đãi kết hợp (combinations preferred stoeck): là 
các cổ phần có đầy đủ các quyển ưu đãi cổ tức, biểu quyết, tích luỹ, có 
khả năng chuyển đối... 


Cổ phần ưu đãi có bảo đảm (guaranteed stock): cổ tức của 
loại cổ phần này được một công ty khác không phải là công ty phát 
hành bảo đảm. 


2.4.2. Tài khoản sử dụng 


Phản ánh vốn góp của cổ đông trong công ty cổ phần kế toán sử 
dụng các tài khoản sau: 


TK "Vốn cổ phần đăng ký mua": phần ánh số Vốn các cổ đông đã 
đăng ký mua khi công ty cổ phần phát hành, tài khoản này được ghì 
theo mệnh giá cổ phần. 

TW "Vốn cổ phần": phản ánh các khoản uốn góp của các chủ sở 
hữu. Đối với công ty cổ phần, vốn góp từ phát hành cổ phần được ghi vào 
tài khoản này theo mệnh giá. 

TK " Thặng du uốn cổ phần": phản ánh phần chênh lệch tăng do 
phát hành cổ phần cao hơn mệnh giá và chênh lệch tăng giảm so với giá 
mua lại khi tái phát hành cổ phần mua lại. 


TK "Vốn khác": phản ánh uốn bình doanh được hình thành từ các 
nguồn khác như được biếu tặng, viện trợ,.. 


Trong số theo dõi cổ đông của công ty, kế toán phải theo dõi chi tiết 
vốn góp của từng cổ đông, theo từng loại cổ phần phổ thông, cổ phần ưu 
đãi, v.v.. 


. TK "Cổ phần mua lại" 


Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến 
động của số cổ phần đã phát hành được công ty mua lại và lưu giữ (gọi là 
cổ phần ngân quỹ - Treasury Shares). 

Cổ phần mua lại có thể được hủy bỏ ngay hoặc lưu giữ để tái phát 
hành. Các cổ phần do công ty giữ không được nhận cổ tức, không có quyền 
biểu quyết và không được chia tài sản nếu công ty giải thể. Khi chia cổ tức 
cho các cổ phần, cổ phần mua lại được coi là cổ phần chưa bán. 

Nội dung phản ánh trên TK "Cổ phần mua lại”: 


Bên Nợ: Giá thực tế của cổ phần mua lại 

Bên Có: Giá thực tế của cổ phần mua lại được tái phát hành hoặc 
hủy bỏ. 

Dư Ng: Giá thực tế cổ phần hiện có do công ty nắm giữ. 

Giá cổ phần mua lại được phản ánh trên trên TK "Cổ phần mua 
lại" là giá mua thực tế gồm giá mua và các chỉ phí mua lại. 

- TK “Cổ phiếu lưu hành": Dùng đó theo dâi mệnh giá của sè cổ 
phiếu đang lưu hành. Đây là tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán. 


9.4.3. Kế toán phát hành cổ phần 


Công ty cổ phần huy động vốn dưới hình thức bán cổ phần. Căn cứ 
vào hình thức tổ chức phát hành cổ phân, người ta chia làm hai phương 
thức phát hành chủ yếu: phát hành riêng và phát hành qua Sở giao dịch 
chứng khoán. Việc phát hành có thể do công ty tự thực hiện hoặc qua 
trung gian là một công ty được uỷ quyển (thường là công ty chứng 
khoán). 

Theo quy định hiện hành ở Việt Nam, các công ty muốn được phát 
hành chứng khoán ra công chúng qua Trung tâm giao địch chứng khoán 
phải hội đủ các điểu kiện cần thiết về vốn, thời gian kinh doanh và được 


phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Như vậy, các công ty mới 


thành lập không được phép phát hành ra công chúng qua Trung tâm 


giao dịch chứng khoán. Các công ty này chỉ có thể thực hiện việc gọi vốn 
từ công chúng bằng phương thức phát hành riêng (tự phát hành). Các 
công ty có số lượng nhỏ cổ phần phát hành (giá trị cổ phần định phát 
hành thấp hơn 10% số vốn cổ phần hiện có) cũng thường áp dụng 
phương thức này. Đối tượng của phát hành riêng là những người có 
quan hệ thân quen hoặc có quyển lợi gắn với hoạt động của công ty như 
các cổ đông, người lao động trong công ty, các đối tác kinh doanh, v.v.. 
Tuỳ theo phát hành cổ phần để gọi vốn lần đầu hay phát hành bổ sung 
để tằng vấn góp thủ tục phát hành và trình tự hạch toán được thực hiện 
như sâu: 


9.4.3.1. Kế toán phát hành cổ phần lần đầu 


Muấn mua được cổ phần, người đặt mua phải nộp tiền ký quỹ vào 
ngân hàng khi đặt mua, một số nước quy định công ty phải mở tài khoản 
riêng để theo dõi mà không được nhập số tiển này vào tài khoản tiền gửi 
của công ty ở ngân hàng. 


Ở Việt Nam, việc phát hành cổ phiếu ra công chúng được thực hiện 
theo Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về 
chứng khoán và thị trường chứng khoán và Thông tư 60/2004/TT-BTC 
ngày 18 tháng 6 năm 2004 hướng dẫn thi hành Nghị định này. Điểm 6.3 
mục 6 của Thông tư này quy định: Tiên mua cổ phiếu phải được chuyển 
vào tài khoản phong toả mổ tại ngân hàng cho đến khi hoàn tất đợt phát 
hành. Thông tư này cũng quy định cổ phiếu sẽ được chuyển cho cổ đông 
trong thời hạn 30 ngày sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu. 


Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến phát hành cổ phần được 
thực hiện như sau: 


Khi nhận tiển ký quỹ của người mua cổ phần, căn cứ vào phiếu thu 
hoặc giấy báo Có của ngân hàng, kế toán ghi: 


Nợ TR "Tiên đặt mua CP” 


Số tiên cổ đông bý quỹ mua 


Có TK "Phải thu của CĐ" cổph^n. 


Kế toán phải theo dõi chỉ tiết số lượng cổ phần đăng ký mua và 
số tiển ký quỹ của từng nhà đầu tư. Sau thời hạn đăng kí, nếu số 
lượng cổ phần được đăng ký mua đạt số lượng tối thiểu theo quy định 
công ty tiến hành phân phối cổ phần cho cổ đông. Luật pháp một số 
nước quy định, nếu số cổ phần đăng ký mua không đạt mức tối thiểu 
theo quy định thì công ty có thể dừng phát hành và hoàn trả lại tiền 
ký quỹ cho cổ đông. Ngược lại, nếu không quy định về số cổ phần đặt 
mua tối thiểu thì công ty sẽ phải phát hành theo thời hạn quy định 
cho cổ đông. 


Giá phát hành cổ phần có thể khác với mệnh giá ghi trên cổ phần. 
Việc phát hành theo giá nào phụ thuộc vào quyết định của Hội đồng 
quản trị công ty. Thông thường các công ty mới thành lập phát hành cổ 
phần lần đầu để huy động vốn chỉ phát hành được cổ phần với giá thấp 
hơn mệnh giá. Số tiền mua cổ phần cũng có thể được thanh toán một lần 
ngay khi mua hoặc thanh toán từng phần do Hội đồng quản trị và Ban 
Giám đốc công ty quyết định. Trên tài khoản liên quan đến Vốn cổ phần, 
kế toán:thỉ phản ánh mệnh giá của số cổ phần phát hành. Phần chênh 
lệch giá phát hành cổ phần so với mệnh giá được hạch toán vào tài 
khoản "Thăng dư vốn cổ phần". Khi phân phối cổ phần cho cổ đông, căn 
cứ vào mệnh giá và giá phát hành cổ phần, kế toán ghi: 


Nợ TR "Phải thu của CĐ": giá phát hành CP. 
Nợ/Có TK "Thặng dư uốn CP”; Chênh lệch giá phát hành CP so 
uớổi mệnh giá 


Có TK "Vốn cổ phần đăng ký mua": Mệnh giá của số CP được phát 
hành. 


hi phân phối cổ phần cho người mua, công ty phải theo dõi số cổ 
phần đã bán và cổ đông mua cổ phần trên số danh sách cổ đông. Trên SỐ 
này kế toán phải theo dõi số cổ phần đã mua theo từng đợt phát hành 


của từng cổ đông. Kế toán phải lập Bảng kê bán cổ phần làm căn cứ ghi 
sổ kế toán. Bảng kê bán cổ phần có thể được lập theo mẫu dưới đây: 


BẢNG KÊ BÁN CỔ PHIẾU 


Ngày... tháng... năm... 
Số:... 
Họ và tên người (đơn vị) mua cổ phần: .......... 


Địa chỉ:.......... 


Thành tiền Ghi chú 
Tên, ký, mã Số Mệnh | Giá thực 


TT N TW. 
hiệu cổ phần | lượng | giá tế bán 


Theo mệnh 
giả 


Theo giá 
thực tế 


Cộng x x —_ | 
'Tổng số tiền thực tế bán (viết bằng chữ):................... 
Lập, ngày... tuúng ... năm... 
Người mua Người lập Kế toán Giám đốc 
phiếu trưởng 
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, 
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) đóng dấu) 


Khi cổ đông trả số tiền mua cổ phần còn thiếu: 


Ng TK "Tiên đặt mua CP” Số tiền mua CP được thanh 


Có TK “Phải thu của CĐ" toán. 


Nếu cổ đông thanh toán tiền mua cổ phần bằng các tài sản, công ty 
cũng phải thành lập Hội đồng định giá tài sản thanh toán và hạch toán 
theo các bút toán giống như trường hợp cổ đông góp vốn bằng tài sản 
như trong công ty TNHH với bút toán: 


Nợ TK “Vật liệu": Giá trị nguyên uật liệu nhập kho. 


Nợ TN "Công cụ": Giá trị CC,DC nhập kho. 
Nợ TK Hàng hóa: Giá trị hàng hoá nhập kho. 
Nợ TK "TSCĐ': Nguyên giá TSCGĐ 
Có TR “Phải thu của cổ đông": Giá trị uốn. góp 
Đồng thời, kế toán kết chuyển số vốn cổ phần đã đăng ký mua 
thành Vốn cổ phần của công ty: 
Nợ TK “Vốn cổ phần đăng hý mua 
Có TK "Vốn cổ phần": Mệnh giá số cổ phần đã bán. 
Trường hợp số tiển đặt mua lớn hơn số tiên mua cổ phần phải 


thanh toán, công ty phải làm thủ tục trả lại người đặt mua cổ phần. Căn 
cứ vào chứng từ trả lại tiền đặt mua cổ phần thừa, kế toán ghi: 


Nợ TK "Phải thu của CÐ” Số tiền thừa trả lại cho cổ 
Có TK “Tiên đặt mua CP” đông: 

. Các chỉ phí phát sinh khi phát hành cổ phần, kế toán ghi: 

Nợ TK 'CP thành lập công ty” Các chỉ phí phát hành cổ 
Có TR “Tiên mặt", "TGNH,, 0.0... phân. 


Kết thúc đợt phát hành cổ phần, công ty làm thủ tục chuyển tiền 
từ tài khoản phong tổa sang tài khoản thanh toán, kế toán ghi: 
Nợ TK “Tiên mặt", "TGNH” Số tiên thu được từ phát hành 


Có TK "Tiên đặt mua CP” CF. 


Khi giao cổ phiếu cho cổ đông, kế toán ghi tăng số cổ phiếu lưu 
hành: 


Nợ TR "Cổ phiếu lưu hành": Mệnh giá của số cổ phiếu đã giao 


Trường hợp giá cổ phần phát hành lân đầu thấp hơn mệnh giá do 
công ty chưa huy động toàn bộ mệnh giá cổ phần, phần chênh lệch sẽ 
được theo đối trên số dư của tài khoản "Thặng dư vốn cổ phần". Trong 


quá trình kinh doanh, khi có nhu cầu tăng vốn, công ty cổ phần có thể 
huy động thêm phần vốn cổ phần từ các cổ đông (do chưa góp đủ mệnh 
giá) mà không cần phát hành cổ phần mới. X27 cứ vào số vốn gọi thêm 


trên mỗi cổ phần, kế toán ghi: 
Nợ TK "Phải thu của CĐ": Số uốn gọi thêm 
Có T "Thặng dư uốn cổ phần” 
Khi các cổ đông thực hiện góp thêm, kế toán ghi: 
Nợ TK Tiên mặt, TGNH: Số thực thu 
Có TK. "Phải thu của CĐ" 


Sơ đồ 3.3. Hạch toán phát hành cổ phần 


TK 'Vốn CP" TK "Phải thu của TK “Tiền đặt TK "TM', 
ceÐ` mua CP" "TGNH" 
FC —>—— 
3) 1) 4) 
TK "Thặng dư vốn 
CP" 
3) 
Ghi chú: 


(1) - Số tiền ký quỹ mua cổ phần. 
(2) - Giá phát hành cổ phần theo MG. 
(3) - Giá phát hành cổ phần cao hơn MG. 


(4) - Chuyển tiển từ TK phong tỏa sang TK thanh toán. 


Ví đụ dưới đây mình họa việc phát hành cổ phần lần đầu và việc 
oi vốn được chia làm nhiều lần. 


Ví dụ 2.4. Công ty cổ phân Thành Sơn thành lập ngày 30 tháng 6 
\ăm N, trong ngày tiếp theo công ty công bố bản cáo bạch để mời mua cổ 
shẩn. Số cổ phần công ty dự định phát hành là 100.000 CP có mệnh giá 
10.000 đ. Người đặt mua phải ký quỹ vào tài khoản của công ty ở ngân 
nàng 5.000 đ/CP và thanh toán lần đầu 2.000 đ sau khi cổ phần được 
phân phối. Phần còn lại sẽ được thanh toán khi Ban giám đốc công ty 
yêu cầu. Ngày 31 tháng 7 kết thúc việc đặt mua cổ phần, công ty nhận 
được yêu cầu mua đủ 100.000 cổ phần. Ban giám đốc quyết định phân 
phối cổ phần vào ngày 1 tháng 8. Số tiền phải trả sau khi cổ phần được 
phân phối (2.000 đ một cổ phần) của các cổ đông sẽ được thanh toán cho 
đến ngày 31 tháng 8. 
Các bút toán ghi số được thực hiện như sau (đơn vị 1.0003): 
Các bút toán ghi trong tháng 7: 
BTI, 
Nợ TK "Tiên đặt mua CP”: 500.000 
Có TR "Phải thu của CP”: 500.000 
Ngày 1 tháng 8: 
BT2, 
Nợ TK "Phải thụ của CĐ”: 700.000 
Nợ TK "Thăng dư uốn CP": 300.000 
Có TK "Vốn cổ phần đăng ký mua": 1.000.000 
Các bút toán thanh toán số tiền mua cổ phần cồn lại trong tháng 8: 
BTA, 
Nợ TR “Tiên đặt mua CP”: 700.000 


Có TK "Phải thu của CĐ": 700.000 


Chuyển tiền từ TK phong tổa sang TK thanh toán 


BT4, 
Nợ TK “TGNH”: 200.000 
Có TK "Tiên đặt mua CP": 200.000 


Kết chuyển Vốn cổ phần: 


BT5 


Nợ TK "Vốn cổ phần đăng ký mua": 1.000.000 
Có TK “Vốn cổ phần": 1.000.000 
Ví dụ 2.5. Ví dụ về phát hành cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi 
Công ty cổ phần Thuận An công bố bản cáo bạch để mời mua cổ 
phần. Trong đợt này công ty dự định phát hành 100.000 cổ phần phổ 
thông và 5.000 cổ phần ưu đãi. Mệnh giá mỗi cổ phần phổ thông là 
10.000 đ, giá phát hành lần đầu là 7000 đ, người đặt mua phải ký quỹ 
vào ngân hàng 3.000 đ và trả 4.000 đ sau khi cổ phần được phân phối. 
Giá mỗi cổ phần ưu đãi là 100.000 đ, người đặt mua phải ký quỹ 40.000 
đ và trả 60.000 đ khi cổ phần được phân phối. Thời hạn đặt mua kết 
thúc ngày 31 tháng 1 năm ÑN, trong thời gian này tất cả số tiển ký quỹ 
đã được gửi vào tài khoản của công ty ở ngân hàng. Cổ phần được phát 
hành vào ngày 1 tháng 2. Trong tháng 2 cổ đông đã thanh toán hết các 
khoản nợ phải trả sau khi cổ phần được phát hành. 
Các bút toán ghi số như sau (đơn vị 1.000 đ): 
Trong tháng 1: 
BT1, 
Nợ TK “TGNH”: 500.000 
Có TK "Phải thu của cổ đông PT": 300.000 
Có TK "Phải thụ của cổ đông ƯĐ": 200.000 


Ngày 1 tháng 2: 


BT2, Khi phát hành cổ phần phổ thông: 


Nợ TK "Phải thu của cổ đông PT”: 700.000 
Nợ TK "Thăng dư uốn CP": 300.000 
Có TK "Vốn cổ phần đăng ký mua - CPPT ”: 1.000.000 
BT3, Khi phát hành cổ phần ưu đãi: 
Nợ TK " Phải thu của cổ đông ƯĐ':500.000 
Có TK “Vốn cổ phần đăng ký mua - CPƯP": 500.000 
BT4, Trong tháng 2: 
Nợ TR "TGNH”: 700.000 
Có TK " Phải thu của cổ đông PT”: 400.000 
Có TK " Phải thụ của cổ đông ỨÐ”: 300.000 
BT5, Kết chuyển Vốn cổ phân: 
Nợ TK “Vốn cổ phần đăng ký mua - CPPT”: 1.000.000 
Nợ TK “Vốn cổ phần đăng ký mua - CPƯĐ'': 500.000 
Có TK "Vốn cổ phần - CPPT": 1.000.000 
Có TK "Vốn cổ phần - CPƯĐ": 1.000.000 
Ví dụ 2.6. Giả sử sau lần phát hành cổ phần đầu tiên của Công ty 
cổ phần Thành Sơn ở ví dụ 2.2 của công ty cổ phần Thành Sơn: Giả sử 
Ban giám đốc gọi thêm mỗi cổ phần 4.000 đ vào ngày 1 tháng 10. Cho 
đến cuối tháng 10 công ty đã thu được số tiển gọi thêm của 80.000 CP 
phổ thông là 320.000. Cổ đông X sở hữu 20.000 CP phổ thông đến hạn 
vẫn chưa góp vào công ty số tiển phải nộp thêm là 80.000. 
Các bút toán ghi số như sau (đơn vị: 1.000): 
BT1, phản ánh sế vốn gọi thêm: 
Nợ TK "Phải thu của CĐ": 400.000 
Có TK "Thặng dư uốn cổ phần": 400.000 


BT2, phản ánh số tiển cổ đông nộp vào công ty trong tháng 10: 
Nợ TK "TGNH': 320.000 
Có TK "Phải thu của CĐ”: 320.000 


9.4.3.9. Cổ phần bị thu hồi uà tái phát hành 


Khi phát hành cổ phần theo phương thức gọi vốn nhiều lần có thể 
xây ra tình trạng cổ đông không trả tiển cho số cổ phần đã đăng ký mua 
tại ngày phát hành. Những cổ đông như vậy được gọi là cổ đông bổ góp. 
Nguyên nhân bỏ góp của cổ đông có thể do họ không hy vọng vào triển 
vọng kinh doanh của công ty hoặc không đồng tình với các quyết định 
của Hội đồng quản trị, hoặc không đủ khả năng tài chính... Để đảm bảo 
cho công ty cổ phần có thể huy động được đủ vốn kinh đoanh, đồng thời 
có căn cứ để xử lý khi cổ đông bỏ góp, trong điều lệ của công ty cổ phần 
phải quy định cách thức xử lý đối với cổ phần bị bổ góp. Thông thường số 
cổ phần bị bỏ góp sẽ bị thu hồi sau khi đã thông báo bằng văn bản về 
thời hạn thanh toán cho cổ đông bỏ góp. Theo luật của nhiều nước, trước 
khi định thu hồi cổ phần một thời gian, Ban Giám đốc phải gửi thông 
báo về việc sẽ thu hếi cổ phần cho cổ đông nếu họ không thanh toán nợ. 
Luật công ty ở Australia quy định: nếu sau lần thông báo cuối cùng 14 
ngày mà cổ đông không nộp tiền cho công ty thì số cổ phần bỏ góp của họ 
sẽ bị thu hồi. Công ty cũng có thể thu hồi lại cổ phần của những cổ đông 
vì phạm điều lệ công ty và các trường hợp khác theo quy định của điều 
lệ công ty. Cổ đông có cổ phần bị thu hồi sẽ không còn được là thành 
viên của công ty, tuy nhiên họ vẫn có nghĩa vụ phải trả các khoản nợ 
hiện tại. Cổ phần bị thu hổi có thể được bán lại cho người khác hoặc đem 
bán đấu giá. Khi thu hồi cổ phần trên báo cáo tài chính của công ty, giá 
trị của số cổ phần bị thu hồi sẽ được chuyển từ TK "Vốn cổ phần đăng ký 
mua", TK "Vốn cổ phần" và TK "Thặng dư vốn cổ phần" sang TK "Vốn cổ 
phần của CP bị thu hồi" bằng bút toán: 


Nợ TK “Vốn điều lệ": mệnh giá của CP bị thu hồi 


Nợ/Có TK 'Thặng dư uốn CP': Chênh lệch uốn đã gọi so với 
mệnh giá 


Có TK “Phải thu của CĐ": số uốn gọi thêm bị bỏ góp 


Có TK "Vốn cổ phần của CP bị thu hồi": Số uốn đã góp của CP bị 
thu hồi 


Luật công ty của một số nước cũng quy định, khi tái phát hành số 
cổ phần bị thu hổi, nếu giá tái phát hành thấp hơn số vốn gọi thì cổ đông 
bỏ góp sẽ phải bồi thường phần chênh lệch thiếu này bằng số vốn đã góp. 
Bút toán phản ánh việc tái phát hành cổ phần bị thu hồi như sau: 


Nợ TK "Tiền": giá tái phát hành CP bị thu hồi 
Nợ/Có TK "Thăng dư uốn CP": Chênh lệch 
Có TK “Vốn cổ phân": Mệnh giá của số CP được tái phát hành 
Phản ánh các chi phí đó tái phát hành số cổ phần bê góp. 
Nợ TK "Vốn. cổ phần của CP bị thu hôi": trừ uào số phải trả 
Có TK "Tiên mặt, TGNH : số đã chỉ 
Phần ánh số tiền phát phi thu của cổ đông bỏ góp 
Nợ TR "Vốn cổ phần của CP bị thu hồi": trừ uào số phải trả 
Có TK “Thu nhập khác” 
Khi thanh toán lại cho cổ đông bỏ góp 
Nợ TK "Vốn cổ phần của CP bị thu hôi" 
Có TK “Tiên mặt, TGNH": số đã trả 


Hạch toán toán thu hổi cổ phần và tái phát hành cổ phần bị thu 
hồi được minh họa bằng ví dụ sau: 

Ví dụ 2.7. Giả sử trong ví đụ 2.6 cổ đông không góp vào công ty số 
tiển gọi thêm 80.000 theo thời hạn quy định. Sau một số lần thông báo 
bằng văn bản theo quy định của điều lệ công ty, Hội đồng quản trị xác 
định cổ.đông X đã bổ góp. Ngày 15/11 công ty tiến hành thu hồi số cổ 
phần của cổ đông X. Bút toán ghi số phản ánh việc thu hồi cổ phần bị bẻ 
góp như sau (đơn vị:1.000 ở): 


BT1, Ngày 15 tháng 11 
Nợ TK "Vốn cổ phần đã đăng ký mua": 200.000 


Nợ TK "Thặng đư uốn CP”: 20.000 


Có TK “Phải thu của CĐ": 80.000 


Có TK "Vốn cổ phần của CP bị thu hồi":140.000 


Bút toán ngày 15/11 dùng để xóa vốn đã gọi 9.500 và số tiền gọi 
thêm bị từ chối 2500 đ một cổ phần đồng thời chuyển số tiển góp vốn 
ban đầu của cổ đông 7000 đ một cổ phần vào TK "Vốn cổ phần của CP bị 
thu hếi". 

Ví dụ về tái phát hành cổ phần bị thu hồi 

Ví dụ 2.8. Tiếp theo ví dụ trên, ngày 20 tháng 11 Ban Giám đốc 
quyết định tái phát hành 90.000 cổ phần bị thu hồi cho số cổ đông hiện 
có với giá 7.000 đ một cổ phần. Số tiền mua cổ phần này sẽ phải thanh 
tuần vào ngày 1 tháng 12. Điều lệ công ty quy định: cổ đông bỏ góp sẽ 
phải bù đắp phần chênh lệch giá tái phát hành cổ phần thấp hơn số vốn 
đã gọi trên mỗi cổ phần. Sau khi trừ đi số tiển phải bù đấp do giá tái 
phát hành thấp hơn vốn gọi, công ty sẽ trả lại số tiền dư ra cho chủ sở 
hữu ban đầu của số cổ phần này. 


Các bút toán ghi số (đơn vị: 1.000): 


Ngày 20 tháng 11 


BTI1, Phản ánh việc tăng vốn cổ phần từ việc tái phát hành số cổ 
phần bị thu hồi: 


Nợ TK "TGNH”: 140.000 
Nợ TK "Vốn góp của CP bị thu hồi: 80.000 
Có TK "Thờng dư uốn CP”: 20.000 


Có TK "Vốn điều lệ": 200.000 


Số tiền vốn của số cổ phần bị thu hồi trên TK "Vốn góp của CP bị 
thu hồi" dùng để bù đắp số tiền bị thiếu là 4.000 đ một cổ phần. Số tiền 
thừa được trả lại cho chủ sở hữu cũ của số cổ phần bị thu hồi là 3,000 đ 
một cổ phần (7.000 đ - 4.000 đ): 


BT2, Phản ánh số tiễn thừa trả lại cho chủ sở hữu cũ của số cổ 
phần bị thu hồi: 


Nợ TK “Vốn góp của CP bị thu hôi": 60.000 
Có TR “TGNH': 60.000 
9.4.3.3. Phát hành qua tổ chức bao tiêu (bảo lãnh) 


Khi phát hành cổ phần, công ty có thể phát hành trực tiếp cổ phần 
ra công chúng hoặc thông qua một hợp đồng được ký với các tổ chức bao 
tiêu là các công ty tài chính hoặc công ty chứng khoán. 


Trường hợp phát hành thông qua nhà bao tiêu, công ty không phải 
hạch toán theo dõi số tiền ký quỹ mua cổ phần của người mua mà chỉ 
phản ánh số tiền phải thu từ công ty bao tiêu do phát hành cổ phần. Các 
chỉ phí phải trả cho nhà bao tiêu được hạch toán vào chi phí tài chính. 
Các bút toán cụ thể như sau: 


Khi ký hợp đồng với nhà bao tiêu về số lượng cổ phần sẽ được phát 
hành theo hợp đồng: 


Nợ TK "Phải thu của CT bao tiêu": Tổng giá bán của số ỚP sẽ được 
phát hành : 


Nợg(Có TK "Thặng đư uốn CP": Chênh lệch giá bán CP so uới 
mệnh giá 


Có TK “Vốn cổ phần": Mệnh giá của số CP được phát hành 

hi nhận tiền của nhà bao tiêu chuyển đến do bán cổ phần: 

Nợ TK “TGNH'” Số tiên nhận được từ phát 
TT TT... 7n 29900 suÓn 


Các chỉ phí phát hành cổ phần phải trả cho nhà bao tiêu và các chỉ 
phí khác phát sinh liên quan đến phát hành cổ phần: 


Nợ TK "CP tài chính ": Tổng chỉ phí phát hành cổ phần phát sinh. 


Có TK "Phải thu CT bao tiêu”: Giảm số nợ phải thu từ nhà bao tiêu. 


Có TR "Tiên mặt", "TGNH": Các chỉ phí khác bằng tiên. 


Trường hợp cổ phần phát hành không hết theo cam kết và công ty 
đông ý nhận lại số cổ phần này (giảm số lượng cổ phần phát hành): 


Nợ TK "Vốn điều lệ": Mệnh giá của số CP nhận lại 
Ng!Cá TK "Thăng dư uốn CP": Chênh lệch giá bán CP so uới 
mệnh giá 


Có TK "Phải thu của CT bao tiêu": Tổng giá bán của số CP nhận lại. 


TK 'Vốn cổ phần" TK "Phải thu TK "CP tài chính" 
của CÐ" 


q) (3) 


—¬>` ——————— > 


TK "Tiền mặt, 
“TGNH" 


TK"Th 
vốn GP" 


(5) 


Sơ đồ hạch toán phát hành cổ phần qua tổ chức bao tiêu 


Ghi chú: 

(1 - Giá trị CP phát hành theo hợp đồng. 
(2)- Số tiên phát hành cổ phần đã thu. 

(3) - Các chỉ phí phát hành cổ phần. 

(4) - Chỉ phí phát hành cổ phần bằng tiền. 


(5) - Giá trị cổ phần nhận lại (không phát hành). 


TÓM TẮT CHƯƠNG 2 


Chương 2 cung cấp cho sinh viên các kiến thức kế toán liên quan 
đến các nghiệp vụ thành lập và góp vốn trong các loại hình công ty. Sau 
khi học chương này sinh viên cần nắm được: 


1. Trình tự bế toán chỉ phí thành lập doanh nghiệp, 
2. Quy trình kế toán nghiệp uụ góp uốn trong công ty TNHH 


3. Quy trình bế toán nghiệp uụ phát hành cổ phần để huy 
động uốn trong các công ty cổ phần. 


Chương 3 


KẾ TOÁN BIẾN ĐỘNG VỐN GÓP 
TRONG CÁC CÔNG TY 


Trong quá trình hoạt động, quy mô và cơ cấu vốn góp của các công 
ty có thể biến động. Biến động tăng, giảm vốn hay thay đổi cơ cấu vốn 
góp có thể xuất phát từ những quyết định điều chỉnh vốn của công ty 
nhằm tối đa hiệu quả sử dụng vốn hoặc có thể xuất phát từ những thay 
đổi trong sự liên kết góp vốn giữa các chủ sở hữu... Biến động vốn góp 
không chỉ ảnh hưởng tới tình hình tài chính của công ty, mà còn ảnh 
hưởng tới quyển lợi và nghĩa vụ của các chủ sở hữu công ty. Chính vì 
vậy, kế toán cần theo đỗi kịp thời và chính xác những biến động về vốn 
góp của công ty trong quá trình kinh doanh, nhằm cung cấp đây đủ các 
thông tin về vốn phục vụ cho việc ra quyết định của các nhà quản lý và 
các đối tượng có liên quan khác. 


3.1. KẾ TOÁN BIẾN ĐỘNG VỐN GÓP TRONG CÔNG TY TNHH 


3.11. Các trường hợp biến động vốn góp trong công ty 
TNHH 


Việc tăng giảm vốn trong các loại hình công ty không hoàn toàn 
giống nhau do đặc điểm pháp lý của từng loại bình công ty chi phối. Các 
nghiệp vụ tăng, giảm vốn trong công ty 'TNHH thường bao gầm: 


- Thành viên hiện tại chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho 
thành viên khác trong công ty hoặc cho thành viên mới. 


- Thành viên hiện tại góp thêm vốn. 


- Tiếp nhận thành viên mới 


- Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên. 


- Điều chuyển từ các loại vốn khác của chủ sở hữu. 


- Hoàn trả vốn cho thành viên. 

- Dùng vốn góp để bù lỗ. 

3.1.2. Kế toán các trường hợp tăng vốn trong công ty TNHH 

3.1.2.1. Kế toán tăng uốn bằng cách huy động thêm uốn góp 
của các thành viên. 


Công ty TNHH có thể tăng vốn bằng cách tăng vốn góp của các 
thành viên hiện tại của công ty nếu được hội đổng thành viên chấp 
thuận. Theo qui định thì vốn góp thêm được phân chia cho từng thành 
viên tương ứng với phần vốn góp của họ trong vến điều lệ của công ty. 


Về mặt kế toán, việc tăng vốn do huy động thêm vốn góp của các 
thành viên được thực hiện tương tự như kế toán góp vốn thành lập công ty. 


- Phản ánh số vốn cam kết góp của các thành viên: 
Nợ TK Phải thu uê uốn góp 

Có TK Vốn đăng ký mua 
- Khi các thành viên thực hiện góp vốn, kế toán ghi: 
Nợ TK Tiên, Hàng hoá, TSCĐ... 

Có TK Phải thu uê uốn góp 


- Khi các thành viên đã góp số vốn cam kết góp vốn, kế toán 
chuyển số vốn đăng ký mua thành vốn góp: 


Nợ TK Vốn đăng ký mua 
Có TK Vốn góp - Chỉ tiết thành uiên 


3.1.2.9. Kế toán tăng uốn bằng cách nhận thêm thành uiên 
mới. 


Vốn của công ty TNHH có thể tăng bằng cách tiếp nhận thành 
viên mới sau khi có sự nhất trí của hội đồng thành viên. Thành viên mới 
có thể là tổ chức, cá nhân không có lên quan về mặt lợi ích kinh tế với 


công ty hoặc cũng có thể là chủ nợ của công ty. Tuy nhiên, việc tăng vốn 
bằng cách tiếp nhận thành viên mới có thể ảnh hưởng đến việc tổ chức 
bộ máy quần lý cũng như việc kiểm soát công ty và phân chia lợi nhuận 
sau này. : 


- Phản ánh số vến cam kết góp của thành viên mới: 
Nợ TÑ Phải thu uề uốn góp 
Có TK Vốn đẳng ký mua 
- Khi các thành viên mới góp vốn, kế toán ghi: 
Nợ TK Tiên, Hàng hoá, TSCĐ... 
Nợ TR Vay, nợ phải trả: Nhận chủ nợ làm thành uiên 
Có TK Phải thu uê uốn góp 


- Kế: chuyển số vốn cam kết góp thành vốn góp khi thành viên đã 

thực hiện góp: 
Nợ TK Vốn đăng hý mua 
Có TR Vốn góp - Chỉ tiết thành uiên 

3.1.9.3. Nế toán tăng uốn bằng cách điều chỉnh theo mức 
tăng của giá trị tài sản 

Trong trường hợp hoạt động kinh doanh có hiệu quả, công ty có 
nhiều khoản dự trữ bao gồm lợi nhuận và các quỹ đã lập theo quy định 
thì hội đồng thành viên công ty TNHH có thể quyết định điều chỉnh mức 
tăng vốn theo mức tăng của giá trị tài sản. Số vốn điều chỉnh tăng từ lợi 
nhuận hay các quỹ được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương 
ứng với số vốn của họ hiện đã góp trong công ty. 

Về mắt kế toán, khi điểu chuyển tăng vốn từ lợi nhuận và các quỹ 
kế toán ghi giảm lợi nhuận, các quỹ và ghi tăng vốn góp chi tiết the‹ 
từng thành viên 

Nợ T Lợi nhuận, Quỹ công ty 

Có TK Vốn góp - Chỉ tiết thành uiên 


3.1.3. Kế toán các trường hợp giảm vốn trong công ty TNHH 


3.1.3.1. Công ty mua lại phần uốn góp 


Theo qui định, thành viên có quyển yêu cầu công ty mua lại phần 
vốn góp của mình nếu thành viên đó bỏ phiếu trống hoặc phản đối bằng 
văn bản đối với quyết định của Hội đồng thành viên. Trong trường hợp 
này công ty có thể dùng lợi nhuận hoặc các quỹ để mua lại phần vốn góp 
của thành viên đó với điểu kiện là công ty vẫn phải bảo đảm thanh toán 
đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác. 

Về mặt kế toán, kế toán phản ánh bút toán chuyển phần vốn đã 
mua từ thành viên chuyển nhượng thành vốn góp của các thành viên 
còn lại trong công ty và thanh toán cho thành viên đã chuyển nhượng. 


- Phản ánh phần vốn góp mà công ty mua lại của thành viên yêu 
cầu, số vốn mua lại này được chia cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ 
với vốn góp của họ trong công ty: 

Nợ TR Vốn góp - Chỉ tiết thành uiên rút khỏi công ty 

Có TK Vốn góp - Chỉ tiết thành uiên mua lại uốn góp 

- Phản ánh nguồn vốn CSH khác giảm đi do sử dụng để mua lại 
phần vốn góp của thành viên yêu cầu: 

Ng TN Lợi nhuận, Quỹ công ty 

Có TK Tiên mặt, Tiên gửi ngân hàng, Vay 

Trong việc mua lại phần vốn góp của thành viên yêu cầu, giá mua 

lại theo thoả thuận có thể cao hoặc thấp hơn giá trị ban đầu của phần 


vốn góp đã được mua lại, phần chênh lệch sẽ thuộc về người mua hoặc 
người chuyển nhượng phần vốn. 


Trường hợp số dư lợi nhuận và các quỹ công ty không đủ để mua 
lại phần vốn góp của thành viên, kế toán phải ghi nhận giảm trực tiếp 
vốn góp của thành viên: 


Nợ TK Vốn góp 
Có TK Tiền mặt, TGNH: số đã thanh toán 


Có TK Phải trả khác: Kết chuyển số uốn đã chấp nhận mua lại 


3.1.3.2. Kế toán giảm uốn trong trường hợp thành uiên bị 
chết uà không có người thừa bế 


Theo qui định, nếu thành viên là cá nhân bị chết mà không có 
người thừa kế thì công ty phải nộp giá trị phần vến góp của thành viên 
đó vào ngân sách nhà nước. Khi nộp vốn góp của thành viên bị chết mà 
không có người thừa kế vào ngân sách, kế toán ghi: 

Nợ TK Vốn góp - Chỉ tiết thành uiên bị chết 

Có TK Tiên mặt, Tiền gửi ngôn hàng, Phải nộp Nhà nước 
3.1.3.3. Kế toán giảm uốn góp do hoàn lại uốn cho các thành 
Uiên. 

Khi vến dư thừa không sử dụng hết hoặc điều lệ công ty qui định 
vào những năm có lãi thì dùng một phần lợi nhuận để hoàn lại vốn góp 
cho các thành viên theo tỷ lệ vốn góp. Trong trường hợp này, kết quả 
của việc hoàn trả bớt vốn cho các thành viên sẽ làm cho vốn điều lệ của 
công ty giảm xuống, công ty phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh bổ 
sung với cơ quan đăng ký kinh doanh (Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) 

Về mặt kế toán, khi tính ra số vốn hoàn trả bớt cho các thành viên, 
kế toán ghi giảm vốn như sau: 

Nợ TK Vốn góp - Chi tiết thành uiên 

Có TK Phải trả thành viên 
Khi thanh toán số vốn hoàn trả cho các thành viên, kế toán ghi: 
Ng TR Phải trả thành uiên 

Có TK Tiên mặt, Tiên gửi ngân hàng 


3.1.3.4. Kế toán giảm uốn tương ứng udới mức giảm giá trị 
của tài sản 


Khi hoạt động kinh doanh của công ty bị thua lỗ đồng nghĩa với 
doanh thu, thu nhập trong kỳ của công ty không đủ bù đắp cho những 


chỉ phí công ty đã chỉ ra, cũng có nghĩa là quy mô tài sản của công ty 
đã giảm xuống sau một kỳ kinh doanh. Lỗ kinh doanh của công ty 
ngoài giải pháp khắc phục bằng cách yêu cầu các thành viên phải đóng 
góp theo tỷ lệ tương ứng với số vốn của họ trong công ty, bù đắp bằng 
quỹ dự trữ thì còn có thể xử lý bằng cách ghỉ giảm vốn góp. Việc giảm 
vốn góp để bù lỗ cũng cân phải tiến hành các thủ tục đăng ký kinh 
doanh bổ sung. 


Về mặt kế toán, khi quyết định dùng vốn góp để bù lã, kế toán 
phải xác định số lỗ mà mỗi thành viên phải gánh chịu tương {ng trên cở 
sở tỷ lệ vốn góp của họ và ghi: 


Nợ TR Vốn góp - Chí tiết thành uiên 
Có TK Lợi nhuận 


3.1.4. Kế toán chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty 
TNHH 


Thành viên công ty TNHH có thể chuyển nhượng một phần hay 
toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác, việc chuyển nhượng vốn 
góp của thành viên chủ yếu xuất phát từ nhủ cầu cá nhân các thành 
viên chứ không phải vì chiến lược kinh doanh của công ty. 


Theo qui định hiện hành, thành viên công ty TNHH muốn chuyển 
nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp phải chào bán phần vốn đó 
cho tất cả các thành viên còn lại trong công ty với cùng một điều kiện. 
Khi các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc mua không hết 
thì mới được chuyển nhượng cho người ngoài công ty. 


Việc chuyển nhượng chỉ làm thay đổi cd cấu vốn chứ không làm 
thay đổi tổng số vốn, do đó kế toán chuyển vốn góp từ thành viên chuyển 
nhượng vốn sang vốn góp của thành viên mua vốn chuyển nhượng theo 
bút toán sau: 


Nợ TK Vốn góp - Chỉ tiết thành uiên chuyển nhượng 


Có TK Vốn góp - Chỉ tiết thành uiên nhận chuyển nhượng 


Sơ để 3.1: Kế toán tăng, giảm uốn trong công ty TNHH 


TK Vốn góp TK Phải thu vốn góp 


TK TM, TGNH, Phải nộp NN 


TK Vốn cam kết 


TK TM, TGNH, Phải trả TV 


TK Lợ nhuận, Quỹ 


TK Lợi nhuận 


Chú thích: 


1. Số uốn thành uiên hiện tại hoặc thành uiên mới cam hết góp. 


2. Kết chuyển uốn cam kết góp thành uốn góp khí thành uiên đã 
thực hiện góp uốn. 


8. Điều chỉnh tăng uốn từ các uốn chủ sở hữu khác. 


4. Ghi giảm uốn của thành uiên là cá nhân bị chết uà không có 
người thừa hế. 


5. Hoàn trả uốn cho các thành uiên. 


6. Giảm uốn góp để bù lễ. 


Ví dụ 3.1: Công ty TNHH ABC gồm 4 thành viên A, B, Ở và D về 
số vốn góp tương ứng là 1.500, 1000, 2.500 và 1000 trong quý N phá 
sinh các nghiệp vụ sau (đơn vị: 1.000.000 đồng): 


1. Do cần tiền đầu tư vào lĩnh vực mới, sau khi được sự chấp nhận 
của Hội đồng thành viên, thành viên B quyết định bán 1000 vốn của 
mình cho các thành viên A, C, D theo thực giá và đã được thanh toán 
bằng tiền mặt. 


92. Sau khi thành viên B rút khỏi Công ty, theo quyết định của Hội 
đồng thành viên, Công ty quyết định điểu chỉnh tăng vốn điều lệ theo 
mức tăng của giá trị tài sản (ợi nhuận) là 190. 

3. Theo để nghị và được Hội đồng thành viên chấp nhận, ông X và 
Y cam kết góp vốn vào Công ty theo số tiển lần lượt là 500 và 1000. 

4. Thành viên X thực hiện góp vốn bằng cách chuyển số nợ vay 
ngắn hạn của Công ty thành vốn góp của mình. 

5. Thành viên Y tiến hành góp vốn bằng ngoại tệ 70.000 USD. Biết 
Công ty sử dụng tỷ giá thực tế để quy đổi ngoại tệ và tỷ giá thực tế trong 
ngày là L1USD = 15.909. 


6. Ông Z là người đặt tiển hàng trước đây cũng cam kết góp vốn 
vào Công ty 1000 sau khi được Hội đồng thành viên đồng ý. 

7. Thành viên Z góp vốn bằng cách chuyển số tiền đặt trước 200 vào 
vốn góp và góp 1 thiết bị sản xuất có nguyên giá 1.100, đã hao mòn 3/75. 
Giá trị của thiết bị theo thoả thuận giữa Công ty và thành viên Z2 là 765. 


Các bút toán phản ánh các nghiệp vụ phát sinh như sau: 


1. Nợ TK Vốn góp - B: 1.000 2. Nợ TR Lợi nhuận: 100 
Có TK Vốn góp - A: 300 Có TK Vốn góp - A: 30 
Có TK Vốn góp - C : 500 Có TK Vốn góp - C: 50 
Có TK Vốn góp - D: 200 Có TK Vốn góp - D: 20 


3. Nợ TK Phải thu Tuiên - X:500 — 4a. Nợ TN Vay ngắn hạn : 500 
Ng TK Phải thu Tuiên - Y: 1.000 Có TK Phải thu 7V - X : 500 
Có TK Vốn cam hết - X: 500 4b. Nợ TK Vốn cam kết - X: 500 


Có TK Vốn cam kết-Y: 1.000 Có TK Vốn góp - Ÿ: 500 


5a. Nợ TK Tiên mặt : 1.113 6. Nợ TK Phỏi thu TV - Z : 1.000 


Có TK Phải thu TV - Y :1.1139 Có TK Vốn cam bết - Z: 1.000 


5b. Nợ TR Vốn cam hết - Y: 1000 — 7a. Nợ TK Thanh toán uới KH: 200 


Có TK Vốn góp - Y : 1.000 Nợ TK Tài sản cố định: 765 
7b. Nợ TK Vốn cam kết - Z : 965 Có TK Phải thu TV - 2: 965 


Có TK Vốn góp - Z : 965 


3⁄2. KẾ TOÁN TĂNG, GIẢM VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 


3.2.1. Các trường hợp tăng, giảm vốn trong công ty cổ phần 


Trong quá trình hoạt động của mình, công ty cổ phần có thể phát 
sinh các nghiệp vụ làm tăng, giảm vốn cổ phần như sau: 


- Tăng vốn bằng cách cổ đông hiện có góp thêm vốn. 
- Tăng vốn bằng cách phát hành cổ phần bổ sung. 

- Tăng vốn do điểu chuyển từ vốn chủ sở hữu khác. 
- Giảm vốn để lành mạnh hoá tình hình tài chính. 

- Giảm vốn để bình ổn giá cổ phần trên thị trường. 
- Giảm vốn đo mua lại cổ phần của cổ đông. 

- Giảm vốn do mua lại cổ phần để huỷ bỏ. 


- Giảm vến đo hoàn trả bớt vốn cho cổ đông. 


ế toán tăng, giảm vốn trong công ty cổ phần cần thực hiện đúng 
các nguyên tắc kế toán chung, đồng thời tuân thủ chặt chế các quy định 


pháp lý hiện hành về tăng, giảm vốn. 


3.2.3. Kế toán tăng vốn trong công ty cổ phần 


3.9.3.1. Kế toán tăng uốn bằng cách gọi thêm uốn góp của cổ 
đông hiện có 


Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần có thể 
tiến hành tăng vốn bằng cách huy động thêm vốn góp của các cổ đông 
hiện có. Công việc này có thể được thực hiện theo một trong các cách sau: 


- Thu hồi cổ phiếu, sau đó phát hành cổ phiếu mới với mệnh giá cổ 
phần cao hơn. 


. Thu hồi cổ phiếu, sau đó đóng dấu mệnh giá cổ phần mới cao hơn. 


. Cấp bổ sung cổ phiếu cho cổ đông tương ứng với số cổ phần tăng 
thêm. 


Số vốn tăng thêm này các cổ đông phải góp bổ sung tương ứng với 
số cổ phần mà mình nắm giữ. 


Việc tăng vốn bằng cách huy động thêm vốn góp của cổ đông hiện 
tại được thực hiện theo quy trình kế toán sau: 


- Phần ánh số vốn cổ phần mà cổ đông cam kết góp thêm: 
Nợ TK Phải thụ cổ đông góp uốn 
Có TR Vốn cổ phân đăng ký mua 
- Phản ánh số vốn mà cổ đông đã góp: 
Nợ TK Tiên mặt, TGNH, Vật liệu, Hàng hoá, TSŒP,... 
Có TK Phải thu cổ đông góp uốn 


- Kế toán kết chuyển số vốn đăng ký thành vốn cổ phần của công 
ty khi các cổ đông đã thực hiện góp vốn: 


Nợ TK Vốn cổ phân đăng ký mua 


Có TK Vốn cổ phần 


3.9.3.2. Kế toán tăng uốn bằng cách phát hành cổ phần bổ 


sung 


Giải pháp tăng vốn cũng như kế toán nghiệp vụ tăng vốn bằng 
cách phát hành cổ phiếu bổ sung được thực hiện không giống nhau ở mỗi 
quốc gia tuỳ thuộc vào các quy định về kế toán và các quy định pháp lý 
về công ty cổ phần, thị trường chứng khoán, quy định về phát hành và 
quản lý cổ phiếu... 


Tại Úc, khi phát hành cổ phần mới, các cổ đông sẽ được ưu tiên 
mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ cổ phần mà họ đang nắm giữ. 
Quyển này của cổ đông có thể được quy định trong điều lệ công ty hoặc 
trong điều lệ phát hành. Khi ban giám đốc công ty quyết định sử dụng 
quyền phát hành để tăng vốn thì tất cả các cổ đông sẽ được gửi thư mời 


mua cổ phần mới của công ty theo mức giá thiết lập ban đầu (set prie©). 


Ví dụ: Một nhà đầu tư đang nắm giữ 500 cổ phần thường trong 
công ty Pedic, được thông báo quyền mua cổ phần theo tỷ lệ 1/5 (cứ 5 cổ 
phần đang nắm giữ thì được phân phối 1 cổ phần mới - 1 for 5 rights 
issue) với giá 0,/cổ phần. Giá của cổ phần trên thị trường hiện tại là 
1,22. Nhà đầu tư quyết định thực hiện mua số cổ phần được công ty 
phân phối. Bút toán nhật ký như sau: 


BT 1) Phản ánh quyên mua cổ phần 
Nợ TE Quyền mua cổ phần (Allotment oƒ shares): 5.000 
Có TÑ Vốn cổ phần (Paid-up ordinary capital): 5.000 
BT 9) Phản ánh niệc thực hiện quyền mua cổ phần 
Nợ TK TGNH (Cash dt bank): .000 
Có TK Quyên mua cổ phần (Allotrnend oƒ shares): 5.000 


Ở Việt Nam, việc tăng vốn bằng cách phát hành cổ phần mới phải 


được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Ủý ban Chứng 
khoán Nhà nước - Bộ Tài chính). Việc phát hành cổ phần mới có thể 
bao gồm 3 trường hợp: Giá phát hành bằng mệnh giá, giá phát hành 


lớn hơn mệnh giá và giá phát hành nhỏ hơn mệnh giá. Về mặt kế toán, 
khi tăng vốn bằng cách phát hánh cổ phần mới, kế toán phản ánh các 
bút toán sau: 


công 


- Phản ánh tổng số vốn cổ phần cổ đông cam kết mua: 
Nợ TR Phải thu cổ đông góp uốn 

Có TK Vốn đăng ký mua 
- Phản ánh số vốn mà cổ đông đã góp theo cam kết: 
Nợ TK Tiên, Hàng hoá, TSCĐ 

Có TK Phải thu cổ đông góp uốn 


- Kế toán kết chuyển số vốn đăng ký mua thành vốn cổ phần của 
ty khi cổ đông đã thực hiện góp vốn: 


+ Nếu giá phát hành bằng với mệnh giá cổ phần: 
Nợ TK Vốn đăng hý mua 

Có TK Vốn góp 
+ Nếu giá phát hành lớn hởn mệnh giá cổ phần: 
Nợ TK Vốn đăng hý mua 

Có TK Vốn góp 

Cá TK Thặng dư uốn 
+ Nếu giá phát hành thấp hơn mệnh giá cổ phần: 
Nợ TR Vốn đăng ký mua 
Nợ TR Thăng dư uốn 

Có TK Vốn góp 
- Phản ánh các chỉ phí lên quan đến việc phát hành cổ phần mới: 
Nợ TK Chỉ phí tài chính: Nếu chỉ phí nhỏ 
Nợ TK Chỉ phí trả trước: Nếu chỉ phí lớn 


Có TK Tiên mặt, TGNH 


3.9.2.3. Kế toán tăng uốn do điều chuyển từ uốn chủ sở hữu khác 


Trong trường hợp các nguồn vốn chủ sở hữu khác của công ty khá 
dổi đào, công ty có thể sử dụng để tăng vốn thay vì gọi cổ đông góp thêm 
vốn. Công việc này có thể được thực hiện theo các cách sau: 


- Thu hồi cổ phần cũ và phát hành cổ phần mới với mệnh giá cao hơn 
- Thu hồi cổ phần cũ và đóng dấu với mệnh giá cao hơn 
- Cấp cho cổ đông các cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ góp vến 


Về mặt kế toán, việc tăng vốn do điều chuyển từ các vốn chủ sở 
hữu khác được ghỉ giảm vốn CSH khác và ghi tăng vốn góp của cổ đông 
theo số họ được hưởng tương ứng với số vốn họ đã góp: 


Nợ TK Lợi nhuận, Quỹ công ty 
Có TK Vốn góp 
3.3.3. Kế toán giảm vốn trong công ty cổ phần 
3.9.3.1. Kế toán giảm uốn để lành mạnh hoá tình hình tài chính 


Trong trường hợp công ty làm ăn thua lỗ nhưng vẫn có khả năng 
phục hồi và phát triển, nếu có thêm vốn thì công ty cần thực hiện giải 
pháp giảm vốn điều lệ để bù lỗ nhằm làm lành mạnh hoá tình hình tài 
chính, sau đó sẽ phát hành cổ phần mới để thu hút vốn. Việc giảm vốn 
có thể thực hiện theo các cách sau: 


- Thu hếi cổ phiếu cũ, phát hành cổ phần mới có mệnh giá thấp hơn. 


- Thu hồi cổ phiếu cũ và đóng dấu vào cổ phiếu cũ mệnh giá cổ 
phần thấp hơn. 


Việc giảm vốn để bù lỗ nhằm làm lành mạnh hoá tình hình tài 
chính trước khi phát hành cổ phần mới được thực hiện theo cách sau: 


Nợ TR Vốn góp 


Có TK Lợi nhuận 


3.9.3.9. Kế toán giảm uốn do mua lại cổ phần của cổ đông 


Ỏ Mỹ, luật pháp cho phép công ty cổ phần được phép mua lại cổ 
phần do chính mình phát hành (Shœre buy-bacbs) vì số cổ phần được 
mua lại được công ty nắm giữ chứ không phải để huỷ bỏ. Do đó, số cổ 
phiếu mua lại được gọi là "cổ phiếu quy - treasury stocb". Ỏ Úc, từ năm 
1989 luật pháp mới cho các công ty được phép mua lại cổ phần do chính 
mình phát hành. Việc mua lại cổ phần do chính công ty phát hành cho 
phép các công ty có cơ hội để quản lý một cách có hiệu quả hơn cấu trúc 
tài chính của mình. Các công ty Mỹ sử dụng biện pháp mua lại cổ phần 
do chính công ty phát hành để bảo vệ lợi ích của công ty. 


Ở Việt Nam, khi cổ đông không thống nhất với các quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông thì có quyển yêu cầu công ty mua lại cổ phần của 
mình bằng văn bản, văn bản phải nêu rõ số lượng cổ phần từng loại, giá 
dự định bán. Công ty phải mua lại sế cổ phần này, số cổ phần này công 
ty giữ lại không huỷ bổ mà coi như cổ phần chưa bán trong tổng số cổ 
phần được phép phát hành. 


Tuy nhiên, số cổ phần mua lại do công ty nắm giữ không được 
nhận cổ tức, không có quyền bầu cử, biểu quyết hay tham gia chia tài 
sản khi giải thể công ty. 

- Điều hiện để thực hiện phương ún mua lại cổ phiếu (cổ 
phiếu quỹ): Công ty muốn mua lại cổ phần do chính mình phát hành 
phải đảm bảo các điều kiện sau: 

+ Công ty có phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua đối 
với trường hợp mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã phát hành; hoặc 
được Hội đồng quản trị phê duyệt đối với trường hợp mua dưới 10% tổng 
số cổ phần đã phát hành. 


+ Công ty có khả năng tài chính đảm bảo thanh toán đủ các khoản 
nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp. 


- Công ty cổ phần không được phép mua cổ phiếu quỹ trong 
các trường hợp sau: 


+ Công ty đang kinh doanh thua lỗ. 


+ Công ty đang làm thủ tục Phó hành chứng khoán để huy động 
thêm vốn. 


+ Công ty có nợ phải trả quá hạn. 


+ Tổng sế nợ phải thu quá hạn lớn hơn 10% tổng số vốn của các cổ 
đông. 


+ Công ty cổ phần chưa hội đủ yêu cầu về tăng vến điều lệ, vốn 
pháp định theo quy định của pháp luật hiện hành. 


+ Dùng nguồn vốn vay và vốn chiếm dụng từ các tổ chức tài chính, 
tín dụng, pháp nhân và cá nhân để mua cổ phiếu quỹ. 


- TK sử dụng: 


Để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của số cổ phiếu 
mà công ty mua lại của chính mình phát hành công ty cổ phần sử dụng 
TK Cổ phiếu mua lại với nội dụng như sau: 


+ Bên Nợ: Giá thực tế của cổ phiếu mua lại 


+ Bên Có: Giá thực tế cổ phiếu mua lại được tái phát hành hoặc sử 
dụng (chẳng hạn trả cổ tức) hoặc huỷ bỏ. 


+ Dư Nợ: Giá thực tế của cổ phiếu mua lại hiện có 


Một điêu cần lưu ý là tại thời điểm lập Bảng cân đối kế toán mà 
TK Cổ phiếu mua lại có số dự thì nó được ghỉ âm bên phân nguồn uốn 
của Bảng cân đối kế toán. 


- Kế toán: 


+ Khi công ty hoàn tất thủ tục mua lại cổ phiếu, kế toán nhận cổ 
phiếu về và phản ánh số tiển thanh toán cho cổ đông theo giá thoả 
thuận: 


Nợ TK Cổ phiếu mua lại 
Có TR Tiên mặt, TGNH 


si 
4t000001///////////7 


7/8/00 


+ Trong quá trình mua lại cổ phiếu các chỉ phí phát sinh, kế toán ghi: 
Nợ TK Cổ phiếu mua lại 
Nợ TK Chi phí tài chính 

Có TK Tiền mặt, TGNH 


Nếu chi phí phát sinh trong quá trình mua lại cổ phiếu được ghi 
vào TK Cổ phiếu mua lại thì khi tái phát hành số cổ phiếu đã mua lại 
này kế toán sẽ gặp khó khăn hơn trong quá trình tính giá gốc của số cổ 
phần tái phát hành (sử dụng một trong các phương pháp nhập trước - 
xuất trước, nhập sau - xuất trước, giá đơn vị bình quân,...). Còn nêu chỉ 
phí phát sinh trong quá trình mua lại cổ phiếu được ghi vào TK Chỉ phí 
tài chính thì khi tái phát hành sế cổ phần đã mua lại trước đây kế toán 
tính theo giá đích danh - giá mua lại trước đây bao nhiêu, khi tái phát 
-_ hành tính theo giá bấy nhiêu. 

+ Khi tái phát hành số cổ phiếu mua lại, căn cứ vào giá tái phát 
hành và giá mua lại trước đây, kế toán ghi: 

Nợ TK Tiên mặt, TGNH: Giá tái phát hành 
Nọợ(Có) TK Thặng dư uốn: Chênh lệch giữa giá tái phát hành uà 
giá mua lại 
Có TK Cổ phiếu mua lại: Giá mua lợi 

+ Khi huỷ bỏ cổ phiếu mưa lại, căn cứ vào mệnh giá cổ phần và giá 
mua lại trước đây, kế toán ghỉ: 

Nợ TK Vốn góp: Mệnh giá của cổ phiếu bị huỷ bỏ 

Ng(Có) TK Thặng dư uốn: Chênh lệch 

Có TK Cổ phiếu mua lại: Giá thực tế mua lại 
+ Khi sử dụng số cổ phiếu mua lại để trả cổ tức thì căn cứ vào giá 
thoả thuận trả cổ tức và giá mua lại trước đây, kế toán ghỉ: 

Nợ TK Lợi nhuận: Giá thoả thuận 

Nọ(Cô) TK Thặng dư uốn: Chênh lệch 


Có TK Cổ phiếu mua lại: Giá mua lại 


- Ngoài các trường hợp trên, công ty có thể mua lại cổ phiếu để huỷ 
bỏ ngay tại ngày mua. Tuy nhiên trong trường hợp này công ty thường 
phải trả cho số cổ phiếu mua lại theo giá cao hơn mệnh giá phát hành 
trước đây. Mục đích của việc mua lại cổ phần để huỷ bỏ có thể là nhằm 
thay đổi cấu trúc tài chính, thay đổi cơ cấu cổ đông nắm giữ cổ phần, 
liên quan đến khả năng kiểm soát và quản lý công ty. 


Khi mua lại cổ phần để huỷ bỏ ngay, căn cứ vào giá mua và mệnh 
giá cổ phần, kế toán ghi giảm trực tiếp giá trị vốn cổ phần của công ty: 


Nợ TK Vốn cổ phần: Mệnh giá của số cổ phiếu mua lại 
Nợ TK Thùng dư uốn: Chênh lệch do giá mua > mệnh giá 
Có TK Tiên mặt, TGNH: Số tiền chỉ mua thực tế 


3.9.4. Kế toán một số nghiệp vụ khác 
3.9.4.1. Nghiệp uụ tách cổ phần (split share) 


Tách cổ phần là việc công ty cổ phần chia nhỏ mệnh giá của một cổ 
phần hiện tại đang lưu hành. Mệnh giá cổ phần giảm cũng sẽ làm thay 
đổi giá giao địch của cổ phần. Việc tách cổ phần sẽ làm cho mệnh giá cổ 
phần giảm và số lượng cổ phân đang lưu hành của công ty tăng thêm. 
"Tuy nhiên, tổng số vốn cổ phần của công ty và tỉ lệ nắm giữ cổ phần của 
cổ đông sẽ không thay đổi. Tách cổ phần có thể được thực hiện theo yêu 
cầu của các cơ quan quản lý giao dịch chứng khoán hoặc do nhu cầu của 
công ty nhằm thu hút các nhà đầu tư nhỏ. 


Tách cổ phần có thể được thực hiện theo các tỉ lệ khác nhau phụ 
thuộc vào từng công ty. Ví dụ, tỉ lệ tách cổ phần là 1:10 nghĩa là một cổ 
phần hiện tại được tách thành 10 cổ phần mới, tỉ lệ 2:ð nghĩa là cứ 2 cổ 
phần hiện tại thì được tách thành 5 cổ phần mới có tổng mệnh giá bằng 
2 cổ phần bị tách. 

Cũng cần phân biệt nghiệp vụ tách cổ phần với tách cổ phiếu. Tách 
cổ phiếu là việc làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành theo một tỷ lệ nhất 
định nào đó mà không làm tăng vốn cổ phần của công ty và không làm 


thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần của cổ đông. Việc tách cổ phiếu sẽ làm 


cho tổng giá trị của cổ phiếu theo mệnh giá giảm xuống nhưng mệnh giá 


cổ phần không giảm vì sau khi tách 1 cổ phiếu sẽ chứa đựng ít cổ phân 


hơn . Mệnh giá cổ phần chỉ giảm khi cô phiếu được tách là loại cổ phiếu 
chứa đựng đúng 1 cổ phần. 


Chia nhỏ cổ phiếu (ách cổ phiếu) và chia cổ tức bằng cổ phiếu 
giống nhau ở điểm chúng đểu làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành 
nhưng không làm thay đổi quy mô vốn. Tuy nhiên, chia cổ tức bằng cổ 
phiếu sẽ làm tăng vốn cổ phần do giảm lợi nhuận và kế toán phải thực 
hiện việc phản ánh sự thay đổi cơ cấu vốn ƠSH. 


Do không làm thay đổi quy mô vốn nên công ty chỉ theo đõi các thủ 
tục pháp lý hên quan đến quá trình tách cổ phần, cổ phiếu mà không 
cần phản ánh trên các số sách, tài khoản kế toán. 


3.9.4.9. Nghiệp uụ gộp cổ phần 


Ngược lại với tách cổ phần, gộp cổ phần là việc làm tăng mệnh giá 
một cổ phần của công ty bằng cách cộng gộp mệnh giá của nhiều cổ phần 


hiện tại với nhau. Ví dụ, công ty cổ phần có thể gộp cổ phần theo tỉ lệ 
5:1, nghĩa là cứ 5 cổ phần hiện tại được gộp lại thành 1 cổ phần mới, 


mệnh giá cổ phần mới sẽ lớn gấp ð lần mệnh giá cổ phần trước khi gộp. 


Việc gộp cổ phần cũng không làm thay đối tổng vốn cổ phần của 
công ty và tỉ lệ nắm giữ cổ phần của cổ đông. Nghiệp vụ này sẽ làm tăng 
giá giao dịch của cổ phần trên thị trưởng, tuy nhiên, mức tăng giá giao 
dịch của cổ phần sẽ không tương ứng với mức tăng mệnh giá sau khi gộp. 

Cân phân biệt nghiệp vụ gộp cổ phần nêu trên với nghiệp vụ gộP 
cổ phiếu. Gộp cổ phiếu là việc làm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành 
theo một tỷ lệ nhất định nào đó mà không làm thay đổi vến cổ phần của 
công ty, có thể thực hiện gộp cổ phiếu khi một cổ đông sở hữu nhiều cổ 
phiếu. Gộp cổ phiếu chỉ làm tăng tổng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá mà 
không làm thay đổi mệnh giá cổ phần vì sau khi gộP, cổ phiếu mối sẽ 
bao gồm (chứa đựng) nhiều cổ phần hơn. 


Trong cả hai trường hợp này, kế toán phải điểu chỉnh thông tin về 
số lượng cổ phiếu từng cổ đông nắm giữ trên Sổ đăng ký cổ đông mà 


không cân phản ánh nghiệp vụ trên tài khoản kế toán. 


Sơ đồ 3.8: Sơ đồ kế toán biến động uốn trong công ty cổ phần 


TK TM, TGNH TK Vốn góp TK Vốn cam kết góp 


' TK Thặng dư vốn 
TK Thặng dư vốn 


DEISSEE . 


TK Phải trả cổ đông 


TK Lợ nhuận, Quỹ 


TK Lợi nhuận 


TK Cổ phiếu mua lại 


Chủ thích: 


1a. Kết chuyển uốn cam hết thành uốn góp theo mệnh giá khi cổ 
đông đã thực hiện góp uốn. 


1b. Chênh lệch do giá phát hành lớn hơn mệnh giá cổ phần. 

1e. Chênh lệch do giá phát hành nhỏ hơn mệnh giá cổ phần. 
9. Điều chuyển tăng uốn từ lợi nhuận uè các quỹ của công ty. 
3a. Mua lại số cổ phần bị giảm giá để huỷ bỏ. 

3b. Chênh lệch do giá mua lại nhỏ hơn mệnh giá cổ phân. 

4. Giảm uốn do hoàn trả cho cổ đông. 


õ. Giảm uốn do bù lỗ. 


6. Huỷ bỏ số cổ phiếu đã mua lại do chính công ty phát hành 
trước đây. 


Ví dụ: Công ty cổ phần Hoa Thiên Lý có các nghiệp vụ kinh tế phát 
sinh trong năm N như sau: 


1. Công ty có số lượng cổ phần đang lưu hành là 200.000, mệnh giá 
cổ phần là 40.000 đồng/ cổ phần. 


9.Do nhu câu đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh, sau khi được sự 
thống nhất của Đại hội cổ đông bất thường, công ty phát hành mới 
30.000 cổ phần với giá phát hành là 55.000 đồng/ cổ phần và đã được cổ 
đông góp bằng chuyển khoản. Công ty đã nhận được Giấy Báo Có của 
Ngân hàng. 


3. Công ty mua lại trên thị trường để huỷ bỏ ngay 10.000 cổ phần 
với giá mua 48.000 đồng/ cổ phần. Tiên mua công ty đã thanh toán bằng 
tiền mặt. 


4. Công ty tiếp tục phát hành thêm 20.000 cổ phần và đã được các 
cổ đông góp trực tiếp bằng tiển mặt với giá 52.000 đồng/ cổ phần. 


5. Công ty mua lại trên thị trường để dự trữ 15.000 cổ phần với giá 
mua là 50.000 đồng/ cổ phần. Tiền mua lại cổ phần đã thanh toán bằng 
chuyển khoản. Công ty đã nhận được Giấy Báo Nợ của Ngân hàng. Chỉ 
phí mua lại (hoa hồng môi giới) đã thanh toán bằng tiển mặt cho Công ty 
cổ phần chứng khoán theo tỷ lệ 3% trên tổng giá trị cổ phần đã mua lại. 


6. Công ty cho tái phát hành số cổ phần đã mua lại trước đây với 
giá phát hành là 54.000 đồng/ cổ phần. Tiển tái phát hành đã thu bằng 
chuyển khoản và đã nhận được giấy Báo Có của Ngân hàng. 


Các nghiệp vụ trên được phản ánh trên sổ bằng các bút toán sau: 
= ME 1, 009. 000 4 


của Nợ TK Phải thu cỗ 'đâng: 1.650 — ¡9.NgTK Vốn góp:400 


Có TR Vốn cam kết:1650 ` NợTK Thặng dưuốn: 80 


. 1b. Nợ? TGNH: 1.650 Có TR Tiên mặt: 480. 


Có: 1K Phải thụ ‹ cô đông: 1. .650 __ 3. Nợ: TE Phải. thu sổ ô đông: 1, .040- 


- 1c. Nợ TK Vốn cam kết: 1.650 Có TK Vốn cam kết: 1.040 


Có TK Vốn góp: 1.200 - 8ð, Nợ TK Tiên mặt: 1.040 


Có TK Thăng dưuốn:450  CóTK Phải thư cổ đồng: L040 
` 4a, Nợ TR Cổ phiếu mua lại: 780 ` 3e. NợTK Vốn cam hết: 1040 
i Có TK TGNH: 750 Có TK Vốn góp: 800 
- 4b. Nợ TK Cổ phiếu mua lại: 28,5 Có TK Thăng dư uốn: 240 
Có TK Tiên mặt: 22,5 : 5. Nợ TK TGNH: 810 


Có TK Cổ phiếu mua lại: 779,5 


Có TR Thặng dư uốn: 37,5 


3.3. KẾ TOÁN TĂNG, GIẢM VỐN TRONG CÔNG TY HỢP DANH 


Các công ty hợp danh thường hoạt động trong những lĩnh vực: đào 
tạo, y tế, tư vấn pháp lý, dịch vụ kế toán, kiểm toán, dịch vụ kiểm định 
chất lượng... Trong quá trình tồn tại và hoạt động, các nghiệp vụ dẫn 
đến tăng, giảm vốn của công ty hợp danh bao gầm: 


- Thành viên hiện tại góp thêm vốn. 

- Tiếp nhận thành viên mới. 

- Bổ sung vốn từ các vốn chủ sở hữu khác. 
- Hoàn trả vốn cho thành viên. 


- Dùng vốn góp để bù lễ. 


Tại Mỹ, công ty hợp danh (Portnership) là một doanh nghiệp gồm 
hai hoặc nhiều thể nhân điều hành hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận dưới 
danh nghĩa đồng sở hữu. Công ty hợp danh ra đời và hoạt động trên cơ 
sở hợp đồng giữa các thể nhân. Điểm yếu của công ty hợp danh là do hạn 
chế về số lượng thành viên nên việc huy động vốn với quy mô lớn thường 


khó thực hiện. Công ty hợp đanh bị chấm dứt hoạt động trong các 
trường hợp như: phá sản, một thành viên bị tử vong hay một thành viên 
bị mất năng hịc ký kết hợp đồng. Các nghiệp vụ ảnh hưởng đến biến 
động vốn trong công ty hợp đanh bao gồm: góp vốn, phân phối lãi, 
chuyển nhượng vốn cho thành viên khác, tiếp nhận thành viên mới, 
thành viên rút khỏi công ty, thành viên rút vốn và dùng vốn để bù lễ. 


Phương pháp kế toán các trường hợp tăng, giảm vốn trong công ty 
hợp danh được thực hiện tương tự như trong công ty trách nhiệm hữu 
hạn. 


TÓM TẮT CHƯƠNG 3 


Chương 3 đã trình bày những vấn để liên quan đến tăng, giảm vốn 
trong các loại hình công ty, cụ thể bao gồm: 


1. Các trường hợp tăng, giảm uốn uà những uấn đề uê mặt tài 
chính cũng như phương phúp kế toán các trường hợp tăng, 
giảm uốn trong công ty TNHH. 

2. Các trường hợp tăng, giảm uốn uù những ấn đề uễ mặt tài 
chính cũng như phương pháp kế toán các trường hợp tăng, 
giảm uốn trong công ty cổ phần. 


3. Các trường hợp tăng, giảm uốn uè những uấn đề uề mặt tài 
chính cũng như phương pháp hế toán các trường hợp tăng, 
giảm uốn trong công ty hợp danh. 


Chương 4 


KẾ TOÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 
TRONG CÁC CÔNG TY 


4.1. XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN 


Lợi nhuận (lãi) là phần giá trị dôi ra sau khi bù đắp tất cả các 
khoản chỉ phí kinh doanh của công ty. Lợi nhuận của doanh nghiệp 
được hình thành từ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) chính của 
công ty và từ các hoạt động khác. 


Công ty chỉ đạt được lợi nhuận khi các khoản doanh thu và thu 
nhập đạt được trong kinh doanh lớn hơn các khoản chi phí đã chỉ ra cho 
kinh doanh theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Kết 
quả của công ty được xác định như sau: 

Kết quả SXKD của Tổng các khoản Tổng các khoản 


DN (lợi nhuận/lỗ 7 DTuàthunhập ` chỉ phí KD 


Cần phân biệt lợi nhuận kế toán với lợi nhuận chịu thuế của doanh 
nghiệp. Lợi nhuận kế toán được xác định trên cơ sở ghi nhận các chi phí 
và doanh thu theo quy định của các chuẩn mực và nguyên tắc của kế 
toán tài chính. Ngược lại, lợi nhuận chịu thuế được xác định theo quy 
định của luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Thông thưởng lợi 
nhuận chịu thuế thu nhập thường lớn hơn lợi nhuận kế toán do một số 
khoản chỉ phí được kế toán tài chính ghi nhận nhưng lại không được 
luật thuế TNDN công nhận. Ví dụ về các khoản chi phí này bao gồm: các 
khoản chi phí vượt quá định mức cho phép, các khỏan chỉ phí không đầy 
đủ hóa đơn, chứng từ, sự khác nhau về phương pháp khấu hao TSCĐ áp 
dụng trong kế toán tài chính và kế toán thuế,... Các khoản doanh thu, 
thu nhập và chi phí được sử dụng để xác định lợi nhuận kế toán của 
doanh nghiệp bao gồm: 


4.1.1, Các khoản doanh thu và thu nhập 


Theo Chuẩn mực kế toán quếc tế số 18 ([AS18 ): Doanh thu là tổng 
giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát 
sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh 
nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Doanh thu được ghi nhận 
khi thỏa mãn các điểu kiện quy định của chuẩn mực này. Doanh thu và 
thu nhập để xác định lợi nhuận (lỗ) kế toán của các công ty bao gầm: 


- Doanh thu bán hàng thuần là phần còn lại của doanh thu bán 
hàng hóa, cung ứng dịch vụ bao gồm cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà 
doanh nghiệp được hưởng sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thương 
mại, giảm giá hàng bán và doanh thu hàng bán bị trả lại. 


- Đối với các hàng hoá, địch vụ doanh nghiệp dùng để trao đổi, 
biếu, tặng thì doanh thu được xác định theo giá bán trên thị trường của 
các loại sản phẩm, hàng hóa tương đương. 


- Đối với các sản phẩm do đoanh nghiệp sản xuất ra được đem sử 
dụng trong nội bộ doanh nghiệp thì doanh thu được xác định theo giá 
nội bộ hoặc theo giá thành sản xuất của doanh nghiệp. 


- Doanh thu gia công hàng hóa bao gồm cả tiền công, nhiên liệu, 
động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng 
hoá. Ngoài ra, doanh thu của doanh nghiệp còn bao gồm các khoản thu 
từ cho thuê tài sản, từ kinh doanh bất động sản, v.v.. 


Ngoài các khoản doanh thu trên, các khoản doanh thu và thu nhập 
khác của doanh nghiệp bao gồm: 


Lãi từ mua, bán chứng khoán. 
Các khoản lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, lãi bán hàng trả chậm. 


Các khoản lãi thu được từ bán ngoại tệ, từ chênh lệch tỷ giá ngoại 
tệ phát sinh trong kỳ. 


Chiết khấu thanh toán được hưởng khi mua hàng trả tiền trước 
thời gian quy định. 


Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản: 


Thu về tiền phạt vì phạm hợp đồng kinh tế . 
Các khoản nợ phải trả không xác định được chủ ng. 


Các khoản thu nhập từ tiêu thụ phế liệu, phế phẩm, quà biếu, quà 
tặng bằng hiện vật, bằng tiền của các tổ chức, cá nhân,.... 


Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá số. 


Thu từ bán vật tư, hàng hoá, tài sản đôi thừa, bán CCDC đã phân 
bổ hết giá trị, bị hư hỏng hoặc không cần sử dụng. 

Thu từ được giảm các khoản thuế phải nộp Nhà nước (trừ thuế thu 
nhập doanh nghiệp). 


Các khoản thu nhập của những năm trước bị bỏ sót hay quên ghi 
sổ kế toán năm nay mới phát hiện ra... 


4.1.2. Các khoản chỉ phí 

Các khoản chỉ phí kinh doanh của doanh nghiệp dùng để xác định 
lợi nhuận (lỗ) kế toán gồm: 

Giá vốn của các loại sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ trong kỳ. 


Các chỉ phí bán hàng và chi phí quản lý SXKD bao gồm các khoản 
tiền lương, tiển công và các khoản phụ cấp có tính chất lương trả cho 
người lao động tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chỉ 
phí vật tư, văn phòng phẩm, chi phí địch vụ mua ngoài. Không tính vào 
chi phí này các khoản tiền lương, tiển công và các khoản trích theo lương 
của CNSX đã được tính vào giá thành sản phẩm sản xuất trong kỳ. 


Chi phí mua bán chứng khoán kể cả tổn thất trong đầu tư (nếu có). 


Lỗ do nhượng bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh 


trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại ngoại tệ cuất kỳ của nợ 
phải thu, nợ phải trả đài hạn (không bao gồm chênh lệch tỷ giá ngoại tệ 
thuộc vốn vay để đầu tự XDCB khi chưa đưa công trình vào sử dụng 
hoặc vốn vay bằng ngoại tệ để góp vốn liên doanh). 


Chi phí về lãi tiển vay phải trả (không bao gồm lãi tiển vay dài 
hạn để XDCB khi công trình chưa đưa vào sử dụng). 


Chỉ phí chiết khấu thanh toán cho người mua hàng khi thanh toán 
tiền trước hạn. 


Các khoản dự phòng giảm giá chứng khoán, dự phòng giảm giá 
hàng tổn kho, 


Chi phí khác liên quan đến hoạt động đầu tư ra ngoài doanh 
nghiệp, 


Giá trị còn lại của TSCĐ khi nhượng bán và thanh lý. 
Chỉ phí nhượng bán và thanh }ý TSCĐ. 


Giá trị tổn thất thực tế sau khi đã giảm trừ tiển đến bù của người 
phạm lỗi và tổ chức bảo hiểm, giá trị phế liệu thu hổi (nếu có) và số đã 
bù đắp bằng quỹ dự phòng tài chính. 


Chỉ phí cho việc thu hồi các khoản nợ đã xóa số kế toán. 
Các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đẳng kinh tế. 
Chỉ phí để thu tiền phạt. 

Các khoản chỉ phí bất thường khác... 


4.2. KẾ TOÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 


Phân phối lợi nhuận là việc công ty phân chia số lợi nhuận kinh 
doanh đạt được trong kỳ nhằm thỏa mãn lợi ích cho các bên liên quan 
và đảm bảo sự phát triển của công ty. Các bên được hưởng lợi nhuận 


đạt được của công ty bao gồm nhà nước, doanh nghiệp và các chủ sở 
hữu. Ngân sách nhà nước thu được phần lợi nhuận đạt được trong năm 
của công ty đưới hình thức thuế TNDN mà các công ty phải nộp. Phần 
lợi nhuận sau khi nộp thuế được gọi là lợi nhuận để lại cho doanh 
nghiệp. Tùy theo quy định ghi trong điều lệ của từng doanh nghiệp, số 
lợi nhuận này được sử dụng một phần để trích lập các quỹ doanh 
nghiệp. Thông thường, các quỹ được hình thành từ việc trích lập lợi 


nhuận để lại của doanh nghiệp gồm quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự 
phòng tài chính, quỹ khen thưởng và phúc lợi. Phân lợi nhuận được sử 
dụng để trích các quỹ của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong 


việc bảo đảm an toàn tài chính và tạo động lực cho sự phát triển của 
mỗi doanh nghiệp. Sau khi trích lập các quỹ, phần lợi nhuận còn lại 
được chia cho các chủ sở hữu dưới hình thức chia lãi trong công ty 
TNHH hoặc chia cổ tức trong công ty cổ phân. Công ty chỉ chia lợi 
nhuận cho các chủ sở hữu khi kinh doanh có lãi. Trong những năm có 
lãi nếu cần vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh các công ty có thể 
dùng số lợi nhuận định chia cho các chủ sở hữu để bổ sung vào vốn. 
Các chủ sở hữu thường sẵn sàng chấp nhận phương án này vì họ hy 
vọng lợi nhuận được chia ở các kỳ sau sẽ cao hơn. 


Trình tự phân phối lợi nhuận của công ty được xác định sau khi 
báo cáo quyết toán được duyệt như sau: 


a. Bù đắp các khoản lỗ kinh doanh của các năm trước. 
b. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định. 


c. Trích lập các quỹ chuyên dùng: quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự 
phòng tài chính, quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, quỹ khen thưởng, 
quỹ phúc lợi. 


d. Chia lãi cho các chủ sở hữu (thành viên gớp vốn, cổ đông). 


Trong thực tế, việc phân phối lợi nhuận được tiến hành đều đặn 
trong năm theo kế hoạch phân phối lợi nhuận căn cứ vào kế hoạch lợi 
nhuận. Khi báo cáo quyết toán năm được duyệt, căn cứ vào số lợi nhuận 
chính thức được công nhận và số lợi nhuận đã tạm phân phối, công ty 
tiến hành điều chỉnh số lợi nhuận đã phân phối theo số lợi nhuận được 
phân phối chính thức. 


4.9.1. Tài khoản sử dụng 


Thông thường lợi nhuận của doanh nghiệp chỉ được phân phấi 
chính thức khi báo cáo quyết toán được duyệt vào đâu năm sau. Do kế 


toán phải phản ánh lợi nhuận năm trước trên số kế toán năm sau đồng 


thời với lợi nhuận đạt được của năm hiện tại và tình hình phân phối 
theo kế hoạch số lợi nhuận đạt được trong năm. Các tài khoản được sử 
dụng để hạch toán và phân phối lợi nhuận là TK "Lợi nhuận năm trước” 
và TK "Lợi nhuận năm nay". 


- TK "Lợi nhuận năm trước": dùng để phản ánh kết quả kinh 
doanh, tình hình phân phối kết quả và số lãi chưa phân phối của năm 
trước trên số kế toán năm sau. 


Nội dung phần ánh trên tài khoản này như sau: 
Bên Nợ: phản ánh số lợi nhuận được phân phối cho các đối tượng 
Bên Có: điều chỉnh giảm số lợi nhuận phân phối thừa 


Dư Có: Số lợi nhuận năm trước chưa phân phối trên sổ kế toán 
năm nay. 


- TK "Lợi nhuận năm nay" được sử dụng để phản ánh kết quả kinh 
doanh, tình hình phân phối kết quả và số lãi chưa phân phối của năm 
hiện tại. 

Nội dung phản ánh trên tài khoản này như sau: 

Bên Nợ: phần ánh số lợi nhuận được phân phối cho các đối tượng 

Bên Có: điều chỉnh giảm số lợi nhuận phân phối thừa 


Dư Có: Số lợi nhuận năm nay chưa phân phối trên số kế toán năm 
nay. 


- TR "Lợi nhuận tích lũy" dùng để phản ánh số hiện có và sự biến 
động của số lợi nhuận tích lũy giữ lại hàng năm của doanh nghiệp. Số lợi 
nhuận tích lũy được giữ lại từ khi doanh nghiệp bắt đầu kinh doanh có 
lãi. Theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Ban giám đốc doanh 
nghiệp, một phần lợi nhuận sau thuế hàng năm có thể được tích lũy để 
dự phòng bù đắp rủi ro, bố sung vốn kinh doanh, .... 


Nội dung phần ánh trên TẾ "Lợi nhuận tích lũy”: 


Bên Nợ: Sế lợi nhuận tích lũy giảm. 


Bên Có: Số lợi nhuận tích lũy tăng. 


Dư Có: Số lợi nhuận tích lũy hiện có. 


4.9.3. Kế toán phân phối lợi nhuận trong công ty trách nhiệm 
hữu hạn 


Công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là một tổ chức nên 
việc phân phấi lợi nhuận trong các công ty này được thực hiện theo quy 
định của chủ sở hữu trong cở chế tài chính áp dụng đối với các công ty 
này. Trình tự phân phối lợi nhuận và các bút toán ghi số tương tự như 
phân phối lợi nhuận trong các doanh nghiệp nhà nước. Trong công ty 
TNHH nhiều thành viên, các chủ sở hữu cùng góp vốn kinh doanh và 
hưởng lợi nhuận hoặc chịu tỗ theo tỷ lệ vốn góp nên phần lợi nhuận còn 
lại của công ty sau khi nộp thuế TNDN và trích lập các quỹ theo điều 
lệ công ty được chia cho các chủ sổ hữu theo tỷ lệ vốn góp của mỗi 
thành viên. 


Trong năm tài chính, theo kế hoạch lợi nhuận được xác định từ 
đầu năm, hàng tháng (quý) công ty tạm phân phối lợi nhuận đạt được để 
nộp thuế, trích lập các quỹ và chia cho các thành viên. Nguyên tắc tạm 
phân phối là không được phân phối và sử dụng quá số lợi nhuận thực tế 
đạt được của niên độ kế toán. Khi quyết toán năm được duyệt, kế toán 


phải thanh toán các khoản đã tạm phân phối trong năm. 


Hạch toán tạm phân phối lợi nhuận theo kế hoạch ở công ty TNHH 
được thực hiện như sau: 


- Hàng tháng (quý), căn cứ thông báo của cơ quan thuế về số thuế 
thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo kế boạch, kế toán ghi: 


Nợ TK "Lợi nhuận năm nay” Số thuế thu nhập doanh 
Có TK "Thuế TNDN phải nộp” nghiệp phải tạm nộp 


- Tạm trích lập các quỹ doanh nghiệp: 


Nợ TK "Lợi nhuận năm nay” Ề 
Số LN trích quỹ DN 


Có TK "Các quỹ ĐN” 


- Tạm chia lãi cho các thành viên góp vốn theo tỷ lệ vốn góp của 
mỗi thành viên: 


Nợ TK “Lợi nhuận năm nay" 
Có TK "Tiên mặt", "TIGNH” Số tiên lãi tạm chữa. 
Có TK "LN phải trả” 


Cuối năm, kế toán kết chuyển số lợi nhuận chưa phân phối năm 
nay sang TK "Lợi nhuận năm trước" 
Nợ TK Lợi nhuận năm nay” Số lợi nhuận chưa phân phối 
Cá TK "Lợi nhuận năm trước" — |ên TK "Lợi nhuận năm nay” 


- Sang đầu năm sau (N+1), khi quyết toán năm (N) được duyệt, kế 
toán xác định các khoản được phân phối cho các mục đích. 


So sánh số được phân phối với số đã tạm phân phối trong nắm: 


- Nếu số tạm nộp, tạm phân phối nhỏ hơn số phải nộp, được phân 
phối thực tế, kế toán phản ánh số phải nộp, được phân phối bổ sung: 


+ Phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thêm, kế 
. toán ghi: 


Ng TK "Lợi nhuận năm trước” Số thuế thu nhập doanh 
Có TK "Thuế TNDN phải nập" —_ | nghiệp phải nộp bổ sung. 
+ Số lãi trích lập thêm vào các quỹ đoanh nghiệp: 
Nợ TK “Lợi nhuận năm trước” Số lợi nhuận trích lập thêm 
Có TK "Các quỹ DN” các quỹ. 
+ Bổ sung thêm vốn kinh doanh từ lợi nhuận: 


Nợ TR "Lợi nhuận năm trước” 


Số uốn kinh doanh được bổ 
Có TK “Vốn kinh doanh" sung từ lợi nhuận. 


+ Phản ánh số lãi chỉ thêm cho các thành viên góp vốn: 


Nợ TK “Lợi nhuận năm trước” 


Có TK "Tiên mặt", “TGNH” Số tiên lãi chia thêm. 


Có TK "Phải trả khác" 
- Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp lớn hơn số phải 
nộp thực tế, kế toán ghỉ giảm số thuế TNDN phải nộp: 


Nợ TK "ThuếTNDN phải nộp” | Chênh lệch số thuế thu nhập 


Có TK “Lợi nhuận năm trước” doanh nghiệp tạm nộp lớn hơn. 


Số thuế đã nộp được chuyển thành số thuế nộp cho kỳ sau. 
. Nếu doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyển cho miễn, giảm: 


Nợ TK "Thuế TNDN phải nộp” Số thuế thu nhập doanh 


Có TK "Lợi nhuận năm trước” nghiệp được miễn giảm. 


- Nếu các khoẩn trích lập quỹ, bổ sung vến kinh doanh lớn hơn số 
ch lập bằng bút toán: 


thực tế được trích, kế toán ghi giảm số đã trí 
Nợ TK “Các quỹ DN' „ 
Số lợi nhuận trích quỹ thừa 
Có TK "Lợi nhuận năm trước” 


bia liên doanh, chia lãi cho các thành viên 


- Trường hợp số tiển c 
góp vốn lớn hơn số thực tế được chia, kế toán chuyển thành khoản phải 
m nay (N+1). 


thu hoặc chuyển sang số tạm chia của nã 
+ Nếu chuyển thành số phải thu, kế toán ghỉ: 
Nợ TK “Phải thu khác” Số lợi nhuận chỉa thừa phải 
Có TK "Lợi nhuận năm trước" — |thu hồi. 
+ Nếu chuyển thành số tạm chia của năm nay: 
Nợ TK “Lợi nhuận năm nay” Số thu nhập tạm chia năm 
nay. 


Có TK “Lợi nhuận năm trước” 


TK "Thuế TNDN TK "Lợi nhuận chưa -TK "Thuế TNDN 


phải nộp" phân phối" phải nộp" 
Thuế TNDN, tiền sử dụng vốnNS š thuế TNDN, tiền sử dụng vốn N§ 
phải nộp nộp thừa 
TK "Các quỹ DN" TK "Các quỹ DN" 
Số tiền trích lập các quỹ doanh Số quỹ trích thừa 
nghiệp. 
TK “Tiền mặt, TK "Tiền mặt", "TGNH", 
"TGNH" "Phải thu khác” 
Chia lãi liên doanh hoặc cho Số tiền chia lãi thừa 
cổ đông. 
——— «--————— 


Sơ đề 4.1. Kế toán phân phối lợi nhuận ở công ty TNHH 


Ví dụ 4.1. Một công ty TNHH có 3 thành viên A, B, C với số vốn 
- góp lân lượt là: 400, ð00 và 600. Tình hình thu nhập và phân phối thu 
nhập của công ty như sau (ÐV: 1. 000 ở); 


Năm N: 


Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông báo của cơ quan 
thuế: 200.000. 


Tạm trích quỹ doanh nghiệp 150.000. trong đó: 

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm:70.000, 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 80.000, 

Tạm chia lợi nhuận cho các thành viên góp vốn: 200.000. 
Năm N'1 


Quyết toán năm N được duyệt xác định số lợi nhuận thực tế của 
năm N là: 650.000. 


Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là: 208.000. 


Số lợi nhuận bổ sung lợi nhuận tích lũy 80.000. 

Số lợi nhuận trích lập các quỹ doanh nghiệp là: 142.000. 

Trong đó: 

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm: 65.090, 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 77 .000, 

Số tiển lãi được chia cho các thành viên góp vốn là: 220.000, doanh 


nghiệp đã chia bổ sung số thiếu bằng TGNH. 


Các bút toán ghi số như sau: 
Năm N: 
BT1, phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 
Nợ TK "LN năm nay": 200.000. 
Có TR "Thuế TNDN phải nộp": 200.000. 
BT2, phản ánh trích lập các quỹ doanh nghiệp: 
Nợ TK "LN năm nay": 147.000. 
Có TK "Quỹ dự phòng TC": 70.000 
Có TK "Quỹ KT, PL": 77.000 
BT3, tạm chia lợi nhuận cho các thành viên góp vốn 
Nợ TK "LN năm nay": 200.000 
Có TK "Phải trả TV A": 80.000 
Có TK "Phải trả TV B": 100.000 
Có TK "Phải trả TV C": 120.000 
Năm N+1 


Căn cứ vào số lợi nhuận được duyệt theo quyết toán, kế toán lập 
bảng phân phối lợi nhuận như sau: 


BẰNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM N 


Số được | Số tạm phân| Số phân phối 
phân phối phối bổ sung 


208.000 200.000 


Chỉ tiêu 


Thuế TNDN 
80.000 : 


Bổ sung lợi nhuận tích lũy 
65.000 70.000 


Quỹ dự phòng tài chính 
77.000 ?7.000 


Quỹ khen thưởng, phúc lợ 


Chia cho các thành viên góp vốn 220.000 200.000 


Pha TT” J mm] wB[ 286 
————w mm| mm[ mm 


Căn cứ vào kết quả tính toán, kế toán ghi các bút toán: 


BT1, phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bổ sung: 
Nợ TK “LN năm trước”: 8.000. 
Có TK “Thuế TNDN phải nộp": 8.000. 
BT2, phản ánh số lợi nhuận bổ sung lợi nhuận tích lũy: 
Ng TK "LN năm trước”: 80.000 
Có TR "LÀN tích lãy": 80.000 
BT3, điều chỉnh số lợi nhuận đã trích thừa cho các quỹ doanh 


nghiệp: 
Nợ TK “Quỹ dự phòng TC”: 5.000 
Nợ TK “Quỹ KT, PL”: 3.000 
Có TK "UN năm trước":8.000 


BT4, chia bổ sung lợi nhuận cho các thành viên góp vốn bằng 
TGNH: 


Nợ TK "LN năm trước”: 20.000 
Có TK "Phải trả TV A”: 8.000 
Có TK "Phải trả TV B”: 10.000 
Có TK "Phải trả TV C": 12.000 


4.3. KẾ TOÁN CHIA CỔ TỨC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 


4.3.1. Các vấn để chung về chia cổ tức trong công ty cổ 
phần 


Cổ tức là phần lợi nhuận được chia cho các cổ đông của công ty cổ 
phần. Chia cổ tức trong công ty cổ phần là vấn để được các nhà đầu tư 
quan tâm, đặc biệt dối với các nhà đầu tư ngắn hạn. Về nguyên tắc công 
ty chỉ được chia cổ tức khi có lợi nhuận và việc trả cổ tức không làm ảnh 
hưởng đến tình hình tài chính và khả năng thanh toán của công ty. Như 
vậy công ty sẽ chỉ chia cổ tức khi có lãi và khi nhu cầu vốn kinh doanh 
của công ty được thỏa mãn. Nếu trong thời gian dài công ty không chia 
cổ tức hoặc caia ở mức thấp hơn so với các công ty khác, các nhà đầu tư 
sẽ bán cổ phiếu đang nắm giữ để mua cổ phiếu của các công ty có mức cổ 
tức cao hơn. Việc bán tháo cổ phiếu như vậy sẽ làm giảm giá cổ phiếu 
của công ty và tạo cơ hội cho các đối thủ cạnh tranh thôn tính hoặc 
giành quyển kiểm soát công ty. Ngược lại, nếu công ty thường xuyên duy 
trì mức cổ tức cao hơn số lợi nhuận mà công ty đạt được thì khả năng 
thiếu hụt vốn kinh doanh là khó tránh khỏi. Để tránh hiện tượng này, 
các nhà quản trị phải thực hiện chính sách cổ tức ổn định, hoặc thận 
trọng khi thay đối chính sách cổ tức. Tùy theo điểu kiện cụ thể và tình 
hình tài chính của công ty để các nhà quản trị quyết định thời gian chia 
cổ tức, mức chìa cố tức và phương thức chia cố tức. Việc chia cổ tức của 
công ty do Hội đồng quản trị quyết định nhưng phải đáp ứng được yêu 
cầu phát triển SXKD của công ty đồng thời bảo đảm được quyền lợi của 
các cổ đông. 


Có 4 thời điểm cần chú ý khi trả cổ tức trong công ty cổ phần là 
ngày công bế chia cổ tức, ngày lập danh sách, ngày khóa số và ngày 
thanh toán cổ tức. 


Ngày công bố chia cổ tức (declaration date) là ngày Hội đồng quản 
trị của công ty thông báo việc công ty sẽ chia cổ tức. Đồng thời với công 
bố chia cổ tức, ngày khóa sổ đanh sách cổ đông được chia cổ tức, ngày 
lập danh sách và ngày trả cổ tức cũng được đưa ra trong thông báo này. 


Ở Mỹ quy định, nếu chia cổ tức bằng tiển hoặc tài sản thì bút toán 
ghi sổ trong ngày này là ghỉ nợ TK "Lợi nhuận chưa phân phốt" và ghi Có 
TK "Cổ tức phải trả". Nếu chia cổ tức bằng cổ phiếu, do không có sự thay 
đổi về tài sản và công nợ phát sinh trong ngày chia cổ tức nên các bút 
toán ghi sổ thường được thực hiện vào ngày công ty phát hành cổ phiếu. 


Ngày khóa số (ex — dividend date) còn gọi là ngày chốt danh sách 
cổ đông được chia cổ tức. Các cổ đông phải có tên trong sổ danh sách cổ 
đông trong ngày này mới được nhận cổ tức. Ở Mỹ quy định, thời gian từ 
khi mua cổ phiếu đến khi được đưa tên vào danh sách cổ đông của công 
ty thông thường là 3 ngày làm việc nên muốn được nhận cổ tức thì cổ 
đông phải mua cổ phiếu trước ngày khóa sổ 3 ngày. Theo nguyên tắc ghỉ 
nhận doanh thu, cổ tức được ghi nhận vào ngày công bế chia cổ tức chứ 
không phải vào ngày lập danh sách, ngày khóa số hay ngày thanh toán, 
do vậy người được nhận cổ tức phải là những người có tên trong đanh 
sách tại ngày công bố chia cổ tức. những người mua cổ phiếu sau ngày 
này sẽ phải trả tiển cho cả phần cổ tức mà họ sẽ nhận. Các cổ đông mua 
cổ phiếu trong hoặc sau ngày khóa sổ sẽ không được nhận cổ tức mà 
người nhận cổ tức khi đó sẽ là người bán. Vì vậy vào ngày khóa sổ giá 
thị trường của cổ phiếu thường giảm xuống tương đương với số cổ tức 
được chia do các cổ đông nhận cổ tức đã được xác định. Ngày khóa sổ 
phải được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cổ 
đông biết. ở Mỹ ngày khóa sổ được công bố trên nhật báo "The Wall 
Street đournal" trong phần liệt kê ngày khóa sổ của các loại cổ phiếu. 


Ngày lập danh sách (date of recorđ) là ngày công ty công ty xem 
xét và lập danh sách các cổ đông được chia cổ tức. Các cổ đông nắm giữ 


cổ phiếu trước ngày khóa sổ sẽ được đưa vào danh sách cổ đông được 
chia cổ tức. Ở các nước, ngày lập danh sách được quy định thông thường 
sau ngày công bế chia cổ tức từ 2 đến 3 tuân. Đây là khoảng thời gian 


kộ 


cần thiết để lập danh sách các cổ đông được chia cổ tức. 

Ngày thanh toán (date of payment) là ngày do Hội đồng quản trị 
của công ty quyết định, thông thường ngày thanh toán cổ tức sau ngày 
thông báo từ 4 đến 6 tuần. 

Ví dụ các thời điểm trong quá trình chia cổ tức được quy định ở 1 
công ty như sau: 


Ngày công bố - ..„_ + | Ngày lập danh Ngày thanh 
Ngày 27/7/2005 5/8/2005 10/8/2005 9/9/2005 


Ngày 27/7/2005 là ngày công ty công bố sẽ chia cổ tức cho các cổ 
đông vào ngày 10/9/2005. Chỉ những cể đông có tên trong danh sách cổ 
đông của công ty trước ngày 10/8/2005 mới được nhận cổ tức. Như vậy, 
để được nhận cổ tức, cổ đông phải mua cổ phiếu của công ty trước ngày 


khóa số 6/8/2004, trước ngày lập danh sách 2 ngày làm việc. 


Trình tự chia cổ tức khi có các loại cổ phần khác nhau được mình 
họa bằng các ví dụ sau: 

Ví dụ 4.9: Giả sử một công ty đang lưu hành 9 loại CP với số lượng 
như sau: 

10.000 CPƯĐ cổ tức õ%, mệnh giá 10.000 đ và 40.000 CPPT mệnh 
giá 5.000 đ. 

Trường hợp 1: 


Lợi nhuận chia cổ tức 28.000.002 đ, CPƯP thuộc loại tích lũy cổ 
tức không dự phần. Hai năm trước chưa chia cổ tức. 


Trong trường hợp này, trước hết công ty phải tính cổ tức đầu tiên 
trả cho CPƯP trong 2 năm chưa chia sau đó cho năm hiện tại. Phẫn lợi 
nhuận còn lại được chia cho CPPT. 


Trình tự chia cổ tức: 
(Đơn vị: 1.000 đ) 


| — MA | tam | 0M | œm| 
[+ JoasgteescĐMiwawe| w080-8%"3mn| tam | — —| 
2 TĐagiueenetvmam | 103m% | 56% | | 
3 |madeeasor | #anBm | | 58) 
[le — ——T [mi nm| 


Trường hợp 2: 


Số lợi nhuận chia cổ tức vẫn như trên. CPƯĐ không tích lũy cổ tức 
và không dự phần. Hai năm trước chưa chia cổ tức. 


(Đơn vị: 1.000 đ) 


[| MÔN | Han | m8 | ươm, 
+ Jeaswane | MamA | s88 | | 
[+ Ìeagweenesr | #mmmm | | Øm| 
—— là 7 T ” | mm | am. 


Trường hợp 3: 


Lượi nhuận chia cổ tức 28.000.000 đ. CPƯP không tích lũy cổ tức và 
dự phần tối đa 4%. Trình tự chia cổ tức: 


(Đơn vị: 1.000 đ) 


Nội dung 


1 | Chía cổtức cho CPƯĐ 100.000 * 5% 
Chia cổ tức cho CPPT 200.000 * 5% 


Chia LN theo tỷ lệ tối đa 4% 


100.000 " 4% 
200.000 ° 4% 


Phần còn lại chia cho CPPT 
Cộng 


Trường hợp 4 (lợi nhuận ở bước 3 không đủ chia theo tỷ lệ 4%): 


Giả sử lợi nhuận chia cổ tức 21.000.000 đ, công ty phát hành 
10.000 CPƯĐ không tích lũy cổ tức và dụ phần tối đa 4% với mệnh giá 
10.000 đ/CP. 


(Đơn vị: 1.000 ở) 


100.000 " 5% T&= 000 
200.000 * 5% 


„Nội dung 
Chìa cổ tức cho CPỨĐ 
Chia cổ tức cho CPPT 


Chia phần LN còn lại 
theo tỷ lệ với mệnh giá 


CPƯÐ 8000400000300000 | 2000 |  —` 
_— CPPT 6.000 * 100.000/300.000 4.000 


Trường hợp ð: 


Lợi nhuận chia cổ tức 28.000.000 đ, CPƯP tích lũy cổ tức dự phần 
toàn bộ. Hai năm trước chưa chia cổ tức. 


Trình tự chia cổ tức: 


(Đơn vị: 1.000 đ) 


Nội dung Cách tính 


Chia cổ tức cho CPƯĐ 100.000 ° 5% * 2 năm 


2 Chia cổ tức cho CPƯP 100.000 * 5% 5,000 
trong năm 


Chia cổ tức cho CPPT 


4 Chia phần còn lại 3.000 
theo tỷ lệ dựa trên mệnh 


giá 


200.000 " 5% 


3.000 * 100.000/300.000 
3,000 * 200.000/300.000 


4.3.9. Chia cổ tức bằng tiền 


Công ty cổ phần chỉ được chia cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có 
lãi. Việc chia cổ tức bằng tiền chỉ được thực hiện khi tiểm lực tài chính 
của công ty đủ mạnh, công ty không bị thiếu vốn hoặc mất khả năng 
thanh toán sau khi chia cổ tức. 


Để xác định cổ tức chia cho mỗi cổ phiếu phổ thông, người ta loại 
trừ số cổ tức chia cho cổ phần ưu đãi ra khỏi phần lợi nhuận chia cổ tức 
cho cổ phiếu phổ thông. 

Ngoài số cổ tức cố định trả cho các cổ phiếu ưu đãi, số cổ tức trả 
cho mỗi cổ phiếu còn lại được tính bằng công thức sau: 


Cổ tức |1CP phổ : LN chia cổ tức - Cổ tức của CP ưu đãi 
thông bình quân Số lượng CPPT bình quân được chỉa cổ tức 


4.3.9.1. Xác định số lượng cổ phiếu được chia cổ tức uà mức 
cổ tức 

Lượng cổ phiếu được chia cổ tức là số bình quân gia quyền của 
lượng cổ phiếu lưu hành trong năm. Số lượng cổ phiếu được chia cổ tức 
thường được tính bằng tổng số lượng cố phiếu nhân với thời gian tồn tại 
của cổ phiếu trong năm và chia cho thời gian trong năm. Giả sử thời 


gian tên tại của cổ phiếu được tính theo tháng thì số ï lượng cổ phiếu bình 
quân trong năm được tính như sau: 


Số CP phổ thông Số Thời gian cổ phiếu lưu hành 
bình quân trong năm vở CP 


365 ngày 


Ví dụ 4.3. Từ 1 tháng 1 đến hết tháng 9 công ty có 100 000 cổ 
phiếu phổ thông, 3 thắng cuối năm công ty có 140 000 cổ phiếu phổ 
thông. Số lượng 40 000 cô phiếu phổ thông tăng thêm 3 tháng cuối năm 
do công ty phát hành thêm. 


Số lượng cổ phiếu phổ thông trung bình trong năm được tính như 


100 000 x273/365 
140 000 x92/365 


74 794,5 


đỗ 287,7 
Số lượng cổ phiếu trung bình 110 082,2 
Hoặc: 


100 000 cổ phiếu phổ thông lưu hành cả năm tương đương 100 000 
CP phổ thông trung bình 


40 000 cổ phiếu phổ thông được phát hành cuối năm tương đương 
với: 10 082,2 CP bình quân (40 000 x 92/365) 


Tổng số cổ phiếu bình quân trong năm: 110 082,2 hay 110.082 và 
2/10 cổ phiếu. 


Ví dụ sau đây minh hoạ việc tính toán cổ tức trên mỗi cổ phiếu phổ 
thông. 


Ví dụ 4.3. Số lượng CP của một công ty trong năm thay đổi như 


sau: 
Ngày Nghiệp vụ về CP Số lượng 
Số lượng CP đang lưu hành 100.000 
Mua lại 20.000 
Phát hành thêm 40.000 ã 


Số lượng CP bình quân trong năm của công ty trên được tính như 


01/40 


sSaU: 
T7 
: Số lượng CP lưu Thời gian lưu hành trong Số lượng CP bình 
Ngày v : z 
hành năm (ngày) quân 
—† 
| 0101 100.000 g0 24.657,53 
01/04 80.000 183 40.109,59 
01/10 120.000 Ể 92 =i| 30.248,58 
BEEGEK 
Cộng l- 365 li 95.013,70 


Nếu trong năm có các nghiệp. vụ tách hoặc gộp CP thì số lượng CP 
trước khi tách (gộp) phải được quy đổi thành CP sau khi tách (gộp). 


Giả sử trong ví dụ trên nếu ngày 1/5 công ty chia nhỏ CP theo tỷ lệ 
cứ một CP cũ được chia thành 2 CP mới thì số lượng CP đang lưu hành 
trước đó sẽ được quy đổi ra CP mới bằng cách nhân với 2. Số lượng CP 
bình quân trong nắm được tính như sau: 


Ngày Nghiệpvụ | Số lượng Số lượng CP | Số lượng CP | Thời gian Số lượng CP 


lưu hành quyđổi | lưuhành | bình quân 
L | N — 
Số lượng CP 
0101 Ì đang lưu hành 400.000 | 100.000 200.000 90 49.315 
—] ¬- 
80000 | 180000 | 30 13.151 | 


01/04 Mua lại 20.000 
01/05 | ChianhöCP | Chia đổ 
Phát hành thêm 
Cộng NI 


I 67.068 


240.000 60.493 


gi Tạ | s00 | 


160.000 160.000 153 


240.000 


Ghi chú: Số lượng CP phát hành thêm ngày 1⁄10 là CP sau khi 
chìa. 


Ví dụ 4.4. Công ty Hoà Bình có 200 000 cổ phiếu phổ thông và 
10 000 cổ phiếu ưu đãi với mức cổ tức cố định 6 000 đ một năm. Lãi ròng 
chia cổ tức trong năm là 560 triệu đồng. 


— Mức cổ tức chia cho mỗi cổ phiếu phổ thông được tính như sau (đơn 
vị: đ): 
Lãi ròng chia cổ tức 560 000 000 


Trừ cổ tức của cổ phiếu ưu đãi 


(10 000 cổ phiếu 6 000 ở) 60 000 000 
Lãi chia cho cổ phiếu phổ thông 500 000 000 
Số lượng cổ phiếu phổ thông trung bình 200 000 


Mức cổ tức chia cho mỗi cổ phiếu phể thông 9 500 


Như vậy, để xác định mức lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu hoặc mức cổ 
tức chia cho mỗi cổ phiếu cần phải xác định được số lượng cổ phiếu bình 
quân trong năm hoặc trong kỳ. Việc xác định đúng số lượng cổ phiếu 
bình quân có ảnh hưởng đến tính toán các chỉ tiêu trên, 


4.3.3.9. Kế toán chỉa cổ tức bằng tiền 
Các bút toán ghi sổ khi chia cổ tức bằng tiển như sau: 


. Khi xác định số tiền chia cổ tức cho cổ đông, kế toán ghỉ: 


Nợ TK “Lợi nhuận" Tổng số tiên trả cổ tức cho 
Có TR "Cổ tức phải trả" cổ đông. 


Trong bút toán này TK "Lợi nhuận" được sử dụng để hạch toán 
việc trả cổ tức cho cổ đông. Tùy theo phân phối theo kế hoạch hay phân 
phối cuối năm sau khi duyệt quyết toán mà kế toán sử dụng TE "Lợi 
nhuận năm nay" hoặc TẾ "Lợi nhuận nắm trước" cho phù hợp. 


- Khi cổ tức được thanh toán, kế toán ghỉ: 

Nợ TK "Cổ tức phải trả" Số tiên trả cho cổ đông. 
Có TW "Tiên mặt", "TGNH” 

Trình tự chia cổ tức được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: 


Đầu tiên công ty trả cổ tức cho các cổ phân ưu đãi tích lũy cổ tức. 
Phần còn lại của lợi nhuận chia cổ tức được dùng để trả cổ tức cho các cổ 
phân ưu đãi không tích lũy cổ tức. Phần cuối cùng còn lại sau khi đã trả 
cổ tức cho các cổ phẩn ;iu đãi sẽ được chia đều cho các cổ phần phổ 
thông. 


Ví dụ 4.5. Một công ty thông báo chia cổ tức cho cổ đông với số lợi 
nhuận dùng chia cổ tức là 300.000. 


Số lượng cổ phần được nhận cổ tức gồm (giả sử các cổ phần này 
đều lưu hành từ đầu năm): 


500 cổ phần ưu đãi cổ tức tích lũy mệnh giá 1.000, tỷ lệ chia cổ tức 
6%/năm, 


2000 cổ phần ưu đãi cổ tức không tích lũy mệnh giá 1.000 tỷ lệ 
chia cổ tức 7%/năm. 


10.000 cổ phần phổ thông. 


Biết rằng 9 năm liền trước đó công ty không chia cổ tức. 


Phương án và thứ tự chia cổ tức của công ty được xác định 
như sau: 


LN chia cổ tức cho cổ phân ưu đãi cổ tức tích lũy: 
1.000 x 6%/năm x 3 năm x ðOÔ CPUƯĐ= 90.000 

1N trả cổ tức cho cố phần ưu đãi cổ tức không tích lũy: 
1.000 x 7%/năm x 2000 CPƯĐ = 140.000 

Số lợi nhuận còn lại chia cổ tức cho cổ phần phể thông: 
300.000 - (90.000 + 140.000) = 70.000 

Số cổ tức chia cho mỗi cổ phân phổ thông là: 

10.000 : 10.000 CPPT = 7. 

4.3.3. Kế toán chia cổ tức bằng cổ phiếu 


Chia cổ tức bằng tiển làm cho cả tiển mặt và vốn chủ sở hữu (lợi 
nhuận) giảm tương ứng với số tiền chia cổ tức. Ngược lại, chia cổ tức bằng 
cổ phiếu không làm cho tài sản và tổng nguồn vốn thay đổi. Cổ đông tuy 
được nhận thêm cổ phiếu nhưng tỷ lệ sở hữu tài sản của ông ta trong công 
ty vẫn không thay đối. Chia cổ tức bằng cổ phiếu được thực hiện khi công 
ty vẫn có nhu cầu huy động thêm vốn kình doanh. Việc chia cổ tức bằng 
cổ phiếu vừa thỏa mãn được yêu cầu giữ mức cổ tức ổn định, cổ đông được 
nhận cổ tức đều đặn đồng thời giải quyết được khó khăn về vốn kinh 
doanh và tiết kiệm chỉ phí so với phát hành cổ phiếu mới. 


Khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, ở một số nước người ta quy định giá 
trị cổ phiếu ghi số như sau: 


Nếu số lượng cổ phiếu tăng thêm nhỏ (dưới 20% số cổ phiếu hiện 
hành) thì phần lợi nhuận được chuyển từ TK "Lợi nhuận" sang TẾ "Vốn 


cổ phân" theo giá thị trường của cổ phiếu mới tăng thêm. Quá trình này 
gọi là sự vốn hoá lợi nhuận để lại. Trường hợp này cũng giống như chia 


cố tức bằng tiền nhưng ngay lập tức cổ đông dùng tiền này để mua các 
cổ phiếu mới do công ty phát hành. 


Trường hợp số lượng cổ phiếu tăng thêm do chia cổ tức lớn từ 20 
đến 25% số cổ phiếu hiện có, người ta chỉ ghi tăng vốn cổ phần từ lợi 
nhuận theo mệnh giá của số cổ phiếu tăng thêm. Khi chia cổ tức bằng cổ 
phiếu với số lượng lớn sẽ làm cho giá thị trường của cổ phiếu bị ảnh 
hưởng. Giá sử, nếu chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100% sẽ làm cho 
số cổ phiếu tăng gấp đôi. Giá thị trường của cổ phiếu sẽ giảm đi một 
nửa. Trường hợp này cũng giống như tách đôi cổ phiếu. Do số lượng cổ 
phiếu các cổ đông nhận được khi chia cổ tức không phải là một số 
nguyên nên họ sẽ phải nhượng lại cho nhau để mỗi người đều nhận được 
số lượng cổ phiếu nguyên. Việc chuyển nhượng các phần lẻ của cổ phiếu 
không làm thay đổi đáng kể tỷ lệ sở hữu của mỗi cổ đông trong công ty 
cổ phần. 


Các bút toán hạch toán phân phối cổ tức bằng cổ phiếu được thực 
hiện như sau: 

Khi Ban giám đốc xác định và ra thông báo về số lợi nhuận được 
chia cho cổ đông bằng cổ phiếu, kế toán ghỉ giảm lợi nhuận để lại và ghi 
tăng các khoản phải trả khác bằng bút toán: 


Nợ TK "Lợi nhuận" Số lợi nhuận để lại sẽ được 
Có TK “Cổ tức phải trả" chia cổ tức cho cổ đông. 


Khi phân phối cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông: 


Nợ TR “Cổ tức phải trả" Giá trị uốn cổ phần tăng thêm 
Có TK "Vốn cổ phần" do chỉa lợi tức bằng cổ phiêu. 


Ví dụ 4.5. Ngày 1 tháng 6 công ty cổ phần Bình Minh có 100 000 cổ 
phiếu phổ thông mệnh giá 5 000 đ. Giá thị trường của mỗi cổ phiếu là 
22 000 đ. Trong ngày đó công ty quyết định chia cổ tức cho cổ đông bằng 
cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông bằng 10% số cổ phiếu hiện 


có (10 000 cổ phiếu). Ngày 20 tháng 6 công ty lập danh sách cổ đông 
được hưởng cổ tức. Ngày 15 tháng 7 công ty phân phối cổ phiếu cho cổ 
đông. 


Bút toán phản ánh việc vốn hoá lợi nhuận khi quyết định chia cổ 
tức bằng cổ phiếu như sau (đơn vị:?000): 


Ngày 20 tháng 6 sau khi danh sách chia cổ tức được lập và số lợi 
tức chia cho cổ đông được xác định: 


Nợ TK "Lợi nhuận”: 220 
Có TK "Cổ tức phải trả": 220 
Ngày 15 tháng 7 khi cổ tức được phân phối cho cổ đông bằng cổ 
phiếu: 
Nợ TK "Cổ tức phải trả": 220 
Có TK "Vốn cổ phần": õ0 
Có TK "Thặng dư uốn CP”: 170 


TK "Lợi nhuận" được ghi Nợ số tiển tương đương với giá thị trường 
của số cổ phiếu mới được phát hành. 


Số lượng cổ phần mà mỗi cổ đông nhận được khi chia cổ tức bằng 
cổ phiếu sẽ được thể hiện trong danh sách cổ đông được nhận cổ tức và 
đanh sách cổ đông của công ty. 

4.3.4. Kế toán chia cổ tức bằng tài sản 

Tài sản được sử dụng để chia cổ tức thường là các sản phẩm, hàng 
hoá. Trình tự chia cổ tức bằng tài sản được hạch toán như sau: 

Xác định số lợi tức sẽ chia cho các cổ đông bằng sản phẩm, hàng 
hoá kế toán ghi: 

Nợ TK “Lợi nhuận" 


n Số cổ tức sẽ chia cho cổ đông. 
Có TR "Cổ tức phải trả" 


Khi xuất kho sản phẩm, hàng hoá để chia cổ tức cho cổ đông, kế 
toán ghi sổ như sau: 


- Phản ánh giá vốn của số sản phẩm, hàng hoá đem chia cổ tức: 


Nợ TK “Giá uốn hàng bán” Giá uốn cúa sản phẩm, hàng 
Có TK “Thành phẩm", "Hàng hóa" |h9á “uất kho. 

- Phản ánh việc chìa lợi tức bằng sản phẩm, hàng hoá: 

Nợ TK "Cổ tức phải trả": Sế cổ tức chia cho cổ đông. 
Có TK "Thuế GTGT phải nộp”: thuế GTGT: phải nộp (nếu có). 
G€ó TR “Doanh thu" : doanh thu bán hàng. 


TK *Thảnh phẩm”, "Hàng hóa” TK "Giá vốn hang bán" 
————> 
TK 'Doanh. ..u TK "Cổ tức phải trả” TK "Lợi nhuận " 
= BEsbbixidcbbcaabi 


——> 


| y Thuế GTGT phải nộp () 


Sơ đồ ã.9. Kế toán chia cổ tức bằng sản phẩm, hàng hoá 


Chú thích: 
(1) - Xác định số cổ tức chỉa cho cổ đông. 
(2) - Giá xuất kho của sản phẩm, hàng hoá đem trẻ cổ tức. 


(3) - Giá phân phối cổ tức. 


(4) - Thuế GTGT phải nộp của số sản phẩm, hàng hoá đem phân 
phốt cố tức. 


TÓM TẮT CHƯƠNG 4 


Chưng này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cần thiết liên 
quan đến xác định kết quả kinh doanh và nguyên tắc, trình tự kế toán 
phân chia kết quả kinh doanh trong mỗi loại hình công ty. Sau khi học 
chương này sinh viên sẽ nắm được: 


Sự khác nhau giữa lợi nhuận bế toán uò lợi nhuận chịu thuế: 


Các khoản doanh thu, thu nhập uà chỉ phí được sử dụng để 
xác định lợi nhuận kế toán. 


Các nguyên tắc uà đối tượng phân phối lợi nhuận 

Trình tự kế toán phân phối lợi nhuận trong công ty TNHH 
Trình tự các bước chia cổ tức trong công ty cổ phần 

Cách tính số lượng cổ phiếu bình quân 

Phương pháp xác định cổ tức trên mỗi cổ phần 


Các phương thúc chia cổ tức trong công ty cổ phần. 


Nế toán chia cổ tức trong công ty cổ phần 


Chương 5 


KẾ TOÁN PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN 
TRÁI PHIẾU TRONG CÁC CÔNG TY 


5.1, CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRÁI PHIẾU 
5.1.1. Các loại trái phiếu 


Trái phiếu là một loại chứng khoán mà người phát hành vay nợ và 
có trách nhiệm thanh toán tiển gốc và tiên lãi cho chủ sổ hữu trái phiếu 
(trái chủ) khi đến hạn. 

Trái phiếu có nhiều loại, căn cứ vào hình thức trái phiếu người ta 
chia thành trái phiếu vô danh và trái phiếu ký danh. 

Trái phiếu vô danh là loại trái phiếu không ghi tên người sở hữu 
trên trái phiếu và trên số của người phát hành. Trái phiếu này có phiếu 
trả tiên lồi ghi trên cuống phiếu (coupon) đính kèm. Dựa trên cuống 
phiếu này định kỳ người phát hành trả tiền lãi trái phiếu cho chủ sở 
hữu nó. Tới kỳ đáo hạn người chủ sở hữu trái phiếu gửi giấy chứng nhận 
sở hữu trái phiếu để nhận lại tiền gốc trái phiếu. 

Trái phiếu ký danh là loại trái phiếu có ghi tên và địa chỉ người sở 
hữu trái phiếu trên trái phiếu và trên sổ của công ty phát hành. Mục 
đích của việc ghi tên và địa chỉ của người chủ sở hữu là để họ có thể 
nhận được các văn bản thông báo và tiền lãi cũng như mệnh giá trái 
phiếu khi đáo hạn. 


Căn cứ vào chủ thể phát hành người ta chia ra thành: trái phiếu công 
trình (hay trái phiếu đô thị, công trái nhà nước và trái phiếu công ty. 


Trái phiếu công trình là trái phiếu do chính quyền trung ương 


hoặc địa phương phất hành phục vụ cho việc xây dựng các công trình 


thuộc cơ sở hạ tầng của trung ương hoặc địa phương. Loại trái phiếu này 
thường có thời hạn đài từ 10 đến 30 năm. 


Công trái nhà nước là loại trái phiếu được phát hành để bù đắp sự 
thiếu hụt của ngân sách. Thời hạn của loại trái phiếu này thường từ ỗ - 
10 năm. 


Trái phiếu công ty là loại giấy chứng nhận ng có kỳ hạn do các 
công ty phát hành. Đến thời hạn công ty phải thanh toán cho chủ sở hữu 
trái phiếu cả tiền vốn và lãi. Trái phiếu công ty có các đặc điểm sau: 

Có ghỉ thời gian đáo hạn và hoàn trả gốc khi đáo hạn, 


Có lợi tức cế định không lệ thuộc vào lợi nhuận của công ty phát 
hành, 


Trái chủ được quyền ưu tiên phân chia tài sản và trả lãi trước so 
với cổ đông, 

Chủ trái phiếu không có quyển đầu phiếu khi trái phiếu chưa được 
chuyển thành cổ phiếu phổ thông. 


Trái phiếu công ty được chia thành các loại: 


Trái phiếu không đảm bảo (debentures) là loại trái phiếu 
thuần tuý dựa vào uy tín của công ty phát hành mà không cần có tài sản 
để đảm bảo cho việc phát hành đó. Chỉ có các công ty có uy tín mới phát 
hành được loại trái phiếu này. 


Trái phiếu có bảm bảo (secured bonđ) là loại trái phiếu mà 
công ty phải có tài sản để đảm bảo cho việc phát hành. Thông thường 
giá trị trái phiếu phát hành không được cao hơn tỷ lệ quy định đối với 
giá trị tài sản của công ty. Luật pháp Ôxtrâylia quy định tỷ lệ này là 
60% giá trị tài sản của công ty. 


Trái phiếu chuyển đổi (convertible bond) là loại trái phiếu có 
thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Nếu không chuyển đổi 
thì khi đáo hạn họ sẽ được nhận lại số tiền gốc. Việc chuyển đổi thành cổ 
phiếu phổ thông hay không phụ thuộc vào quyết định của chủ sở hữu 
trái phiếu. 


Trái phiếu trả lãi theo lợi tức (neome bong) là loại trái phiếu 
quy định chỉ trả lãi khi công ty phát hành có lãi. Vì phụ thuộc vào kết 
quả kinh doanh của công ty phát hành nên thu nhập của chủ sở hữu loại 
trái phiếu này thường không ổn định. Loại trái phiếu này không được tra 
chuộng nên chỉ được phát hành với khối lượng nhỏ. 


Trái phiếu eó quỹ mua lại (sinking fund bond) còn gọi là trái 
phiếu có quỹ chìm Đây là loại trái phiếu quy định công ty phát hành có 
quyền được mua lại khi có nhu cầu. Thông thường giá mua lại trái phiếu 
này phải cao hơn mệnh giá ghi trên trái phiếu. 


Trái phiếu được quyền hoàn lại (callable bond) là loại trái 
phiếu mà người sở hữu chọn lựa việc hoàn lại trái phiếu mà không do 
người phát hành quy định. 

Trái phiếu cầm cố (mortgage debenture) là giấy ghỉ nợ có 
đảm bảo bằng tài sản cầm cố. 


5.1.9. Ưu nhược điểm của đầu tư và phát hành trái phiếu 

Đối với các nhà đầu tư, việc đầu tư vào trái phiếu có các ưu điểm 
sau: 

Ưu điểm đầu tiên đối với chủ sổ hữu trái phiếu là luôn nhận một 
khoản lãi cố định kể cả khi công ty phát hành bị lễ. 

Mức độ an toàn khi đầu tư vào trái phiếu cao hơn so với đầu tư vào 
cổ phiếu vì người đầu tư luôn được nhận lại tiền vốn khi đáo hạn. 

Trái phiếu có thể được trao đổi tự do trên thị trường nên người đầu 
tư dễ dàng chuyển đổi trái phiếu thành tiển khi cần thiết. 

Đối với công ty phát hành, huy động vốn bằng phát hành trái 
phiếu có các ưu, nhược điểm sau: 


Chỉ phí vay nợ bằng trái phiếu là cế định không phụ thuộc vào kết 
quả kính doanh trong khi chi phí sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu lại 
phụ thuộc vào lợi nhuận đạt được. Khi công ty đạt lợi nhuận cao cổ tức 
phải trả cho cổ phiếu thường cũng cao hơn tức chỉ phí sử dụng vốn bằng 
phát hành cổ phiếu là cao hơn. 


Nhờ phát hành trái phiếu công ty huy động được đủ vốn kinh 


doanh mà các cổ đông hiện có không bị phân chia quyền kiểm soát 
công ty. 


Cuối cùng, phát hành trái phiếu là một hình thức vay nợ dài hạn 
nên chi phí vay nợ trái phiếu được tính vào chỉ phí tài chính. Công ty 
được trừ chỉ phí này khi tính lợi tức chịu thuế. Đây là một lợi thế hơn 
hẳn so với hình thức huy động vốn bằng cổ phiếu (cổ tức chia cho cổ 
đông không được trừ ra khỏi lợi tức chịu thuế). 


Tuy nhiên đầu tư bằng trái phiếu cũng có các nhược điểm sau: 
Trái phiếu là hình thức vay nợ có thời hạn nên công ty phải có kế 
hoạch sử dụng và trả nợ phù hợp. 


Nếu kinh doanh lỗ công ty vẫn phải trả lãi cho trái chủ trong khi 
nếu sử dụng vốn cổ phần thì không phải trả khoản tiền này. 


5.1.8. Giá phát hành trái phiếu 


Bản chất của trái phiếu là một hợp đồng vay nợ của tổ chức phát 
hành với nhà đầu tư nên giá phát hành trái phiếu được xác định dựa 
trên các yếu tố: mệnh giá, lãi suất trái phiếu, ngày đáo hạn, kì trả lãi 
của trái phiếu... 

Các yếu tố thể hiện trên bể mặt trái phiếu: 

Mệnh giá của trái phiếu (face value hoặc par value) là giá 
trị ghi trên trái phiếu. Đây là sế tiền mà người phát hành phải tra cho 
chủ sở hữu trái phiếu khi đáo hạn. Mệnh giá của trái phiếu cũng là cắn 
cứ để tính lợi tức trả cho chủ trái phiếu. 

Ngày đáo hạn (maturity date) là hạn cuối cùng tổ chức phát 


hành phải thanh toán tiển lãi và tiền gốc (mệnh giá) cho chủ trái phiếu. 


Lãi suất cố định (stated interest rate) là tỷ lệ tiển lãi tính theo 


mệnh giá mà tổ chức phát hành phải trả cho chủ trái phiếu theo kỳ hạn 


quy định. 


Ngày trả lãi interest payment dates) là ngày mà tổ chức phát 
hành phải thanh toán tiển lãi cho chủ trái phiếu. Lãi trái phiếu có thể được 
thanh toán sau mỗi 6 tháng hoặc 1 năm. Nếu trả lãi mỗi năm một lần thì 
ngày trả lãi được chọn hàng năm trùng với ngày phát hành trái phiếu. 


Ngày trái phiếu được phép phát hành (bond authorization 
đate) là ngày sớm nhất mà trái phiếu được phép phát hành. 

Hai yếu tế khác có ảnh hưởng đến giá trái phiếu nhưng không 
được thể hiện trên trái phiếu là: 

Lãi suất thị trường (market interest rate) là căn cứ để xác 
định giá phát hành của trái phiếu. 

Ngày phát hành (issue đate) là ngày trái phiếu được bán cho 
các nhà đầu tư. Ngày phát hành này phải sau ngày trái phiếu được phép 
phát hành. 

Giá phát hành trái phiếu là số tiền mà người đầu tư phải trả 
cho công ty phát hành để mua được trái phiếu. Trái phiếu có thể được 
phát hành theo mệnh giá hoặc với giá cao hay thấp hơn mệnh giá. 


Nếu lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ, giá phát hành trái 
phiếu lý thuyết được xác định theo công thức sau: 


_» ty M_—T_ 
£T (I+r} wr + r}" 
G„, - giá trái phiếu, 
L - tiền lãi trái phiếu phải trả hàng năm, 
M - mệnh giá trái phiếu, 
r - lãi suất thị trường, 
n - tổng số kỳ hạn tính lãi trái phiếu, 


¿- kỳ tính lãi trái phiếu thứ i. 


Công thức này thể hiện tổng giá trị hiện tại của số tiền lãi và mệnh 
giá mà người mua trái phiếu được nhận cho đến khi trái phiếu đáo hạn. 


Ví dụ 5.1 Một công ty dự định phát hành trái phiếu có mệnh giá 
100.000 đ, thời hạn 5 năm, thanh toán lãi 6 thắng một lần theo lãi suất 
12% một năm (tính vào chỉ phí tài chính trong kỳ). Lãi suất vay vốn 
bình quân trên thị trường (lãi suất ngân hàng) là 11%. 


Giá phát hành trái phiếu lý thuyết trong trường hợp này được tính 
như sau: 
Giá trị hiện tại của trái phiếu tính theo mệnh giá (giá trị hiện tại 
của mệnh giá khi trái phiếu đáo hạn): 100.000 đ ˆ 0,58543 = 58 548 đ 
Giá trị hiện tại của tổng số lãi — 6000 x 7,ð3763 = 45 226đ 
phải trả: 


Cộng giá bán: 103 769 đ 
Số tiền phụ trội: 103 769 đ - 100000 đ = 3 769 đ 


Ngược lại, trong ví dụ trên, giả sử lãi suất m trên trái phiếu là 
10%, lãi suất vay vốn bình quân trên thị trường là 11% khi đó giá phát 
hành trái phiếu theo lý thuyết sẽ là: 

Giá trị hiện tại của trái phiếu tính theo mệnh giá (giá trị hiện tại 
của mệnh giá khi trái phiếu đáo hạn): 100.000 đ 7 0,B8543 = 58 543 ở 

Giá trị hiện tại của tổng số lãi 5000 x 7,ð3763 = 37 688 đ 
phải trả: 


Cộng giá bán: 96 231đ 
Số tiền chiết khấu: 100.000đ - 96.281đ = 3.769 đ 


Tuy nhiên, giá này chỉ sử dụng để tham khảo phục vụ cho việc xây 
dựng giá phát hành thực tế. Trên cơ sở giá này các công ty thường làm 
tròn đến hàng chục hoặc hàng trăm đồng. Trong ví dụ này các công ty có 
thể phát hành theo giá thực tế 103.000 đ hoặc 105.000 đ. Trường hợp 
sau có thể phát hành theo giá 97.000 đ hoặc 95.000 ở. Khi đó xuất hiện 
khái niệm "đắt" hay "rẻ" so với giá lý thuyết của trái phiếu. Về nguyên 
tắc, để phát hành được trái phiếu công ty phải phát hành theo giá lý 
thuyết, đất hay rẻ chỉ là số tiền chênh lệch giữa giá phát hành lý thuyết 
của trái phiếu so với giá phát hành thực tế của nó mà thôi. 


5.2. KẾ TOÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 


5.3.1. Tài khoản sử dụng 

Trái phiếu được phát hành theo mệnh giá khi lãi suất in sẵn trên 
trái phiếu phù hợp với lãi suất bình quân của các khoản vay cùng loại 
trên thị trường. Trái phiếu là một khoản nợ dài hạn, vì vậy khi phát 
hành trái phiếu cần phải sử dụng các TK để theo dõi mệnh giá của số 
trái phiếu đã phát hành, số trái phiếu được thanh toán và các khoản 
chiết khấu, phụ trội phát sinh trong quá trình phát hành trái phiếu. 

TK "Mệnh giá TP”: Tòi khoản này dùng để phản ánh mệnh giả trái 
phiếu phát hành và việc thanh toán trái phiếu đáo hạn trong kỳ. Nội 
dụng phản ánh trên TK "Mệnh giá TP”: 

Bên Ng: Thanh toán trái phiếu khi đáo hạn. 

Bên Có: Trị giá trái phiếu phát hành theo mệnh giá trong kỳ. 

Số dư bên Có: Trị giá trái phiếu đã phát hành theo mệnh giá cuối kỳ. 

TK "Chiết khếu TP": Tài khoản này dùng để phản ánh chiết khấu 
trái phiếu phát sinh khi phát hành trái phiếu có chiết khấu và việc phân 
bổ chiết khấu trái phiếu trong kỳ. Nội dung phản ánh trên TK "Chiết 
khấu TP": 

Bên Nợ: Chiết khấu trái phiếu phát sinh trong kỳ. 

Bên Có: Phân bổ chiết khấu trái phiếu trong kỳ. 

Số dư bên Ng: Chiết khấu trái phiếu chưa phân bổ cuối kỳ. 

TK "Phụ trội TP”: Tài khoản này dùng để phản ánh phụ trội trái 
phiếu phát sinh khi doanh nghiệp đi vay bằng hình thức phát hành trái 
phiếu có chiết khẩu và việc phân bổ phụ trội trái phiếu trong kỳ. Nội 
dung phản ánh trên TK "Phụ trội TP”: 

Bên Ng: Phân bổ phụ trội trái phiếu trong kỳ, 


Bên Có: Phụ trội trái phiếu phát sinh trong kỳ. 


Số dư bên Có: Phụ trội trái phiếu chưa phân bổ cuối kỳ. 


5.9.2. Hạch toán phát hành trái phiếu theo mệnh giá 


Trái phiếu được phát hành theo mệnh giá nếu lãi suất in trên trái 
phiếu phù hợp với lãi suất vay vốn bình quân trên thị trường. 


Khi phát sinh các chỉ phí chuẩn bị cho phát hành trái phiếu: 
Nợ TK "CP tòi chính” 
Có TK "TM", TGNH,.. 


Nhận được tiền đặt trước để mua trái phiếu, kế toán phản ánh vào 
TK TGNH và TK "Phải thu" - Thanh toán mua trái phiếu bằng bút toán 


sau: 
Nợ TK TGNH | Số tiên đặt trước để mua 
Có TK "Phải thu” trái phiểu 
Căn cứ uòo giá trái phiếu được phát hành, bế toán ghỉ: 
Nợ TK “Phải thu” 
Có TK “Mệnh giá TP” 


Giá phát hành trái phiếu 


Khi trả lãi trái phiếu hàng năm, tùy theo mục đích sử dụng của số 
trái phiếu được phát hành, kế toán ghi chi phí lãi vay trái phiếu vào các 
TK phù hợp theo bút toán sau: 


Nợ TK "CP tài chính":Lãi trả cho TP đùng uào SXED. 
Nợ TK 'CP XDCB dỗ dang": lãi trả cho TP dùng uào đầu tư XDCB 
Có TK “TGNH': Số tiền đã trả. 
Có TK "CP phải trả”: Số tiên phải trỏ. 
Thanh toán tiền gốc trái phiếu khi đáo hạn: 
Nợ TK “Mệnh giá TP” Mệnh giá trái phiếu được 
Có TK "TM', TGNH thanh toán 


Việc phát hành trái phiếu theo mệnh giá được minh hoạ bằng ví 


dụ sau: 


Ví dụ 5.9. Ngày 1 tháng 6 năm N công ty Nam Sơn gửi bản cáo 
bạch để mời mua 1000 trái phiếu với mệnh giá 10 triệu đồng. Người 
mua phải nộp toàn bộ số tiển mua vào TK của công ty ở ngân hàng khi 
ký hợp đồng mua trái phiếu. Lãi suất trái phiếu được thanh toán hàng 
năm là 10% (tính vào chi phí tài chính trong kỳ). Thời hạn của trái 
phiếu là 5 năm (ngày đáo hạn 1 tháng 6 năm N+ð). Đến ngày 30 tháng 6 
năm N công ty đã nhận được toàn bộ số tiển đặt mua số trái phiếu trên. 


Các bút toán ghi sổ như sau: 
BT1, Trong tháng 6 khi nhận được tiền ký quỹ để mua trái phiếu: 
Nợ TK TGNH: 10.000.000 
Có TK "Phỏi thu”: 10.000.000. 
BT9, Khi trái phiếu được phát hành ngày 30 tháng 6: 
Nợ TK “Phải thu": 10.000.000. 
Có TK "Mệnh giá TP”: 10.000.000 
BT3, Khi trả lãi trái phiếu hàng năm: 
Nợ TK “CP tài chính": 1.000.000 
Có TK TGNH. 1.000.000 
Trình tự kế toán phát hành trái phiếu theo mệnh giá có thể được 
khái quát theo sơ để tài khoán dưới đây: 


TK "Mệnh giá TP” TK "Phải thu" TK TGNH TK "CP tài chính" 


TT T—— ——— 
Giá trái phiếu theo Đặt trước, thanh toán 
mệnh giá tiền mua TP 


TK "Ti 


Chỉ phí phát hành TP 


Sơ đồ ã.1. Kế toán phát hành trái phiếu theo mệnh giá 


5.2.3. Kế toán phát hành trái phiếu cao hơn mệnh giá (có 
phụ trội) 


Khi lãi suất vay trên thị trường giảm thấp hơn lãi suất vay m trên 
trái phiếu, thay vì phải in lại trái phiếu công ty có thể phát hành trái 
phiếu theo giá cao hdn mệnh giá. Phần tăng thêm này được gọi là phần 
phụ trội (premium). Thực chất đây là việc thu lại trước một phần lãi trái 
phiếu mà công ty phát hành phải trả theo lãi suất in trên trái phiếu. Việc 
thu thêm số tiền này là một biện pháp giảm bớt chỉ phí vay để tránh cho 
doanh nghiệp phải trả lãi suất cao hơn lãi suất bình quân trên thị trường. 
Phần phụ trội cao hơn mệnh giá được thu thêm không phải là một khoản 
nợ, cũng không phải là khoản vốn góp của chủ sở hữu mà được coi là một 
khoản giảm chi phí vay qua phát hành trái phiếu. Đây là khoản thu nhập 
do vay nợ dài hạn nên để phân biệt với thu nhập của các hoạt động kinh 
doanh ở các nước dùng tài khoản riêng để hạch toán khoản thu nhập này. 
Một số nước dùng TK "Thu nhập các kỳ sau" để theo dõi số tiển này. Định 
kỳ hàng năm, kế toán tính số thu nhập của năm đó rồi chuyển thành thu 
nhập trong năm bằng bút toán ghi Nợ TK "Thu nhập các kỳ sau" và ghi 
Có TK "Thu nhập tài chính" trong kỳ. Trong kế toán Hoa Kỳ và ÔxtrâylHa 
người ta dùng TK "Phụ trội khi phát hành trái phiếu" (Premium on 1ssue 
of debentures) để hạch toán số tiền này trước khi chuyển sang TK "Thu 
nhập do phát hành trái phiếu" (Revenue - premium on issue oŸ 
debentures). Khoản thu nhập này được dùng để bù đắp một phần lãi phải 
trả đo vay nợ từ phát hành trái phiếu. Theo nguyên tắc phù hợp giữa chỉ 
và doanh thu, khoản thu nhập này phải được hạch toán theo từng kỳ mà 
loại trái phiếu này tồn tại. Việc xác định mức thu nhập do phát hành trái 
phiếu có thể thực hiện theo phương pháp bình quân hoặc có tính đến ảnh 
hưởng của lãi suất và thời gian. 

Trình tự hạch toán phát hành trái phiếu có khoản phụ trội như 
sau: 


Nợ TK TGNH, "Phải thu": Tổng số tiên thu được. 
Có TR "Mệnh giá TP": Mệnh giá trái phiếu. 
Có TK “Phụ trội TP”: Số tiên phụ trội. 


- Hàng năm, khi trả lãi trái phiếu kế toán ghi số tiền lãi phải trả. 
hoặc đã trả bằng bút toán sau: 
Nợ TK "CP tài chính ":Lãi trả cho TP dùng uào SXK"D. 
Nợ TK "CP XDCB dỏ dang": Lãi trả cho TP. dùng uào đầu từ 
XDCB 
Có TK "TGNH': Số tiền đã trả. 
Có TÑ "CP phải trả": Số tiên phải trả. 
Phân bổ số tiền phụ trội làm giảm chỉ phí vay trong kỳ: 
Nợ TK "Phụ trội TP° Số tiên phụ trội được 
Có TK "CP tài chính", "CP XDCB dễ dang" | Phân bổ 
- Thanh toán tiền gốc trái phiếu khi đáo hạn: 
Nợ TK “Mệnh giá TP" Mệnh giá trái phiếu được 


Có TK "TM", "TGNH” thanh toán 


Ví dụ 5.3. Ngày 1 tháng 7 năm N công ty Thanh Hà phát hành 
5000 trái phiếu có mệnh giá 100.000 đ. Lãi suất trái phiếu hàng năm 
là 12% (tính vào chỉ phí tài chính trong kỳ) được thanh toán 6 tháng l 
lần. Thời hạn lưu hành trái phiếu là 5 năm (ngày đáo hạn là 30 tháng 
6 năm N+8). Người mua phải thanh toán ngay số tiền mua khi trái 
phiếu được phát hành kèm theo số tiển thu thêm trên mỗi trái phiếu là 
3768,81 đ. Lãi suất ngân hàng bình quân tại thời điểm phát hành trái 
phiếu là 11%. 


Giá sử công ty phát hành trái phiếu theo giá lý thuyết đã tính được 
ở ví dụ 5.1 là 103 769 đ/trái phiếu, các bút toán ghi số như sau (1.0003): 


BTI, Ngày 1 tháng 7 khi phát hành trái phiếu: 
Nợ TK TGNH. 518.844 
Có TK "Mệnh giá TP”: 500.000 


Có TK "Phụ trội TP”: 18.844 


- Định kỳ 6 tháng một lần, khi trả lãi cho trái chủ theo lãi suất 
12%/năm (6% cho 6 tháng), kế toán ghi: 


BT2, 
Nợ TK ˆCP tài chính”: 30.000 
Có TK TGNH: 30.000 


Khi phân bổ số tiển phụ trội, nếu sử dụng phương pháp tính kết 
quả phân bổ có tính đến ảnh hưởng của lãi suất (gọi là phương pháp lãi 
suất) thì số thu nhập phân bổ định kỳ trên một trái phiếu được tính theo 
bảng sau: 


Bảng 5.1. Số tiền phụ trội phân bổ tính cho một trái phiếu 


: (đơn vị: đ) 
Kì thứ | Số tiển lãi phải trả | Số tiền lãi phải trả| Chênh lệch tiền lãi Tiển phụ trội được 
theo lãi suất 12% theo lãi suất 11% phải trả phân bô | 
1 T 6000 ——] 5500 500 ị 473,93 
TH Km SN k= Tế b5 _ 
Ea _ - c : | c | — . ¬ 
| | Hs Xe llX An SP 3NG: ị T ` `. 
II = Hi len oi J lR= lộn : 
: in HN ANH | - . 
Fan _ tu = ¬ | xa ] .... „` 
¬-- T—  . Ís `: 
9 6000 5500 500 308,81 
: Kế 2 ST _ =—. : Tag -| 
Cộng 60000 . 55000 5000 3768,81 


Như vậy, ở kỳ đầu tiên của năm thứ nhất, khi trả lãi cho trái chủ 
ngoài bút toán 2 đã ghi ở trên, kế toán ghi bút toán 3 như sau: 


BTA, 


Nợ TK "Phụ trội trái phiếu": 2.369,65 
Có TK “Chỉ phí tài chính”: 2.369,65 


Số tiển phụ trội thu được do phát hành trái phiếu được phân bể 
vào thu nhập tài chính của kỳ này: 473,93 đ x ð000 trái phiếu = 
2.369.650 đ. 


Nếu áp dụng phương pháp bình quân, số tiền phụ trội được phân 
bổ theo phương pháp bình quân cho mỗi kì trả lãi là: 18.844.050 : 10 kì = 
1.884.405 đ 


Kết quả này được phản ánh bằng bút toán 3 như sau: 
B15, 
Nợ TK “Phụ trội TP": 1.884.405 
Có TK "CP tài chính”: 1.884,405 
Cần chú ý rằng kế toán chỉ được sử dụng nhất quán 1 trong 2 
phương pháp trên để phân bổ số tiền phụ trội thu được khi phát hành 
trái phiếu. 
- Khi đáo hạn công ty thanh toán tiển gốc trái phiếu, kế toán ghỉ 
bút toán: 
B14, 
Nợ TK "Mệnh giá TP”: 500.000 
Có TK TGNH: 500.000 


5.9.4. Phát hành trái phiếu có chiết khấu 


Ngược lại với trường hợp phát hành trái phiếu cao hơn mệnh giá là 
phát hành trái phiếu có chiết khấu (thấp hơn mệnh giá). Người đầu tư 
chỉ bỏ ra số tiển nhỏ hơn mệnh giá để mua trái phiếu nhưng lại nhận 
được tiển lãi hàng kỳ và tiển gốc khi đáo hạn theo mệnh giá. Trường hợp 
này xảy ra khi lãi suất tiển vay trên thị trường tăng, để bù đắp phần 
ảnh hưởng do lãi suất tăng cao hơn lãi suất in trên trái phiếu công ty 


phát hành sẽ trả trước cho trái chủ phần chênh lệch này. Việc phát 
hành theo mệnh giá có chiết khấu sẽ giúp cho trái chủ thu được lãi theo 
giá thị trường. Đối với công ty phát hành, nhờ có chiết khấu họ mới có 
thể bán được trái phiếu. 


Tương tự như khoản tiển phụ trội, số tiển chiết khấu trên mệnh 
giá trái phiếu là khoản lãi mà công ty trả trước cho trái chủ. Thực chất 
đây là khoản chỉ phí mà công ty phát hành phải trả cho người mua trái 
phiếu trong thời hạn vay nợ. Theo nguyên tắc phù hợp giữa chi phí và 
doanh thu khoản chỉ phí này phải được hạch toán vào chỉ phí tài chính 
trong thời kỳ tôn tại của trái phiếu. 


Trình tự hạch toán phát hành trái phiếu có chiết khấu được thực 
hiện như sau: 


Khi phát hành trái phiếu, căn cứ vào giá phát hành và mệnh giá 
trái phiếu, kế toán xác định số tiển chiết khấu và hạch toán trên tài 
khoản bằng bút toán sau: 


Nợ TK "TGNH": tổng giá phát hành. 
Nợ TR “Chiết khẩu TP": tổng số tiền chiết khấu. 
Có TR "Mệnh giá TP": tổng mệnh giá TP phát hành. 
- Định kỳ, phản ánh số lãi trái phiếu phải trả hoặc đã trả bằng bút 
toán sau: 
Nợ TK "CP tài chính":Lãi trả cho TP dùng cho SXED. 


Nợ TK "CP XDCB dở dang": Lãi trả cho TP. dùng ào đâu từ 
XDCB 


Có TK "TGNH': Số tiền đã trả. 
Có TK "CP phải trả": Số tiền phải trả. 


Phân bổ chiết khấu trái phiếu vào chi phí vay trong kì theo 
phương pháp lãi suất hoặc phương pháp bình quân: 


TYỢ A lÓt hệt GIUỢNH Số tiên chiết khấu được phân 
Có TK "Chiết khấu TP" bổ trong kỳ. 


- Thanh toán trái phiếu khi đáo hạn: 


Nợ TK “Mệnh giá TP” Mệnh giá trái phiếu 


Có TK "TM", TGNH được thanh toán 


Ví dụ dưới đây mình hoạ trình tự hạch toán phát hành trái phiếu 
có chiết khấu, khoản tiển chiết khấu được hạch toán vào TẾ "Chiết 
khấu TP". 


Ví dụ 5.4. Ngày 30 tháng 6 năm N công ty Bình Minh phát hành 
4000 trái phiếu có mệnh giá 100.000 đ, thời hạn 5 năm. Người mua phải 
thanh toán toàn bộ số tiền mua trái phiếu và được chiết khấu trên mỗi 
trái phiếu là 3.695,9 đ. Lãi suất phải trả mỗi năm một lần theo tỷ lệ 
10% trên mệnh giá trái phiếu. Ngày đáo hạn của trái phiếu là 30 tháng 
6 năm N+ã. Lãi suất bình quân trên thị trường là 11%. 


Các nghiệp vụ nêu trong ví dụ 5.4 được hạch toán như sau (1.000đ) 
BT1, 
Nợ TK TGNH: 385.216,41 
Nợ TK "Chiết khấu TP": 14.783,59. 
Có TK "Mệnh giá TP”: 400.000 
Khi trả lãi trái phiếu, kế toán ghi: 
BT2, 
Nợ TK “CP tài chính": 40.000 
Có TK TGNH: 40.000. 


Đồng thời, phân bổ số tiền chiết khấu vào chi phí vay trong nắm 
theo phương pháp bình quân hoặc phương pháp lãi suất. 


Nếu áp dụng phương pháp lãi suất, mức chiết khấu được phân bể 
cho 1 trái phiếu được tính căn cứ vào bảng sau: 


Bảng 5.2. Mức phân bổ chiết khấu tính cho một trái phiếu 


„e  (đơnvị: ở 
Tiển lãi phải trả _| Chânh lạch tiển |Số tiền chiết khấu 
theo lãi suất 10% | lãi phải trả phân bổ 
c 


900,90 


Căn cứ vào kết quả tính được trong bảng trên, định kỳ hàng năm 
kế toán hạch toán số tiển chiết khấu được phân bổ vào chỉ phí hoạt động 
tài chính. Năm đầu tiên đồng thời với hạch toán trả lãi trái phiếu, kế 
toán ghi lại bút toán 3 ở trên với số tiển như sau: 900,90 đ x 4000 trái 
phiếu = 3.603.604 đ. 


BT3, 
Nợ TK "CP tài chính": 3.603,60 
Có TK "Chiết khấu TP”: 3.603,60. 


Nếu áp dụng phương pháp bình quân, mức chiết khấu phân bổ 
hàng năm sẽ là: 


14.783.588 đ: 5 năm = 2.956.718 đ 


† Giá trị hiện tại của số tiền chênh lệch theo lãi suất 114 thanh toán mỗi năm một 
lân. 


BT3, Phản ánh số chiết khấu trái phiếu được phân bổ hàng năm: 


Nợ TK “CP tài chính": 3.956, 72. 

Có TK "Chiết khấu TP": 2.956,72. 
BT4, Phản ánh gốc trái phiếu được thanh toán khi đáo hạn 
Nợ TK "Mệnh giá TP”: 400.000 

Có TK TGNH: 400.000 


5.3. CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU 


Để tăng tính hấp dẫn, nhiều công ty phát hành trái phiếu có thể 
chuyển đổi (convertible bonds). Đây là loại trái phiếu cho phép chuyển 
đổi thành cổ phiếu phổ thông khi đáo hạn. Nếu chủ sở hữu trái phiếu 
đồng ý họ sẽ trở thành cổ đông của công ty. Đối với loại trái phiếu này 
chủ trái phiếu có thể nhận lại tiền hoặc chuyển đổi thành cổ phiếu. Công 
ty phải xác định giá chuyển đổi, nguyên tắc xác định giá chuyển đổi 
phải được quy định trước khi phát hành trái phiếu. Ở một số nước, giá 
chuyển đổi được xác định khi phát hành hoặc dựa theo giá thị trường 
trung bình của cổ phiếu trong một số ngày. Tại Australia, giá chuyển đổi 
trái phiếu thành cổ phiếu được xác định theo giá bình quân của loại cổ 
phiếu được chuyển đổi trong thời gian 1õ ngày trước khi phát hành cổ 
phiếu. Trình tự hạch toán chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được 
thực hiện như sau: 


Xác định số lượng cổ phiếu sẽ phát hành để chuyển đổi trái phiếu 
thành cổ phiếu: 
Số lượng cổ phiếu Số tiên thanh toán cho TP chuyển đổi 
phát hành Giá chuyển đổi của 1 CP 


Đây là số lượng lý thuyết của số cổ phiếu mà chủ sở hữu trái phiếu 
được nhận từ việc chuyển đổi trái phiếu. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu 
thực tế có thể khác với số lượng này. Căn cứ vào số lượng cổ phiếu phát 
hành để chuyển đổi từ trái phiếu đáo hạn và giá chuyển đối, kế toán ghi: 


Nợ TK "Mệnh giá trái phiếu”: Giá chuyển đổi của số CP được phát 
hành. 


Có TK "Thặng dư uốn CP”: Chênh lệch giá chuyển đổi > mệnh 
giá CP 
Có TK "Mệnh giá CP": Mệnh giá của số CP phát hành 
Nếu giá chuyển đổi thấp hơn mệnh giá của số cổ phiếu phát hành 
thì phần chênh lệch được ghi vào bên Nợ TK "Thặng dư vốn CP". 


Ví dụ 5.5. Công ty Bắc Hà phát hành 20 000 trái phiếu có thể 
chuyển đổi vào ngày 1 tháng 6 năm N với mệnh giá 10 tr.d. Trái phiếu 
này có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông nếu chủ sở hữu đồng ý 
vào ngày đáo hạn 1 tháng 6 năm N+5. Giá chuyển đổi sẽ bằng 90% giá 
trung bình của cổ phiếu do công ty phát hành trong Lỗ ngày đầu tháng ð 
năm N+5. Giá mua bán cố phiếu của công ty trung bình trong 15 ngày 
đầu tháng 5 là 260.000 đ. do vậy giá chuyển đổi là 234 000 đ. Ngày 1 
tháng 6 năm N+õ5 trái chủ đồng ý chuyển đổi 15 000 trái phiếu thành cổ 
phiếu có mệnh giá 100.000 đ. Số trái phiếu còn lại công ty phải thanh 
toán cho trái chủ. Trong ngày này, công ty phát hành 641 200 cổ phiếu 
tương ứng với số tiễn là 150040, tr.đ để chuyển đổi 15000 trái phiếu. 
Sau khi chuyển đổi số tiển còn thiếu trái chủ phải thanh toán cho công 
ty chậm nhất đến ngày 30 tháng 7. 

Rế toán theo đõi mệnh giá trái phiếu phát hành trên TK "Mệnh 
giá trái phiếu". Các bút toán ghi số như sau: 

Ngày 1 tháng 6 năm N+õ 

BT1, Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 


Nợ TK "Mệnh giá trái phiếu ": 150.040.800 . 


Có TK 'Thặng dư uốn CP”: 85.920.800 

Có TK "Mệnh giá CP”: 64.190.000 
BT2, Thanh toán 5 000 trái phiếu cho trái chủ: 
Nợ TR 343 (3431): 49 989.200. 

Có TR 112: 49 959.200. 


TÓM TẮT CHƯƠNG 5 


Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về trái phiếu, định giá trái 
phiếu và kế toán phát hành trái phiếu. Sau khi học xong chương này 
sinh viên sẽ: 


Nắm được bản chất của trái phiếu, 
Phân biệt được sự khác nhau giữa các loại trái phiếu, 
Nắm được phương pháp xác định giá phát hành trái phiếu, 


Biết hạch toán phát hành trái phiếu theo các loại giá khác 
nhau, 


Nắm được trừnh tự uà phương pháp hạch toán nghiệp uụ 
chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. 


Chương 6 
KẾ TOÁN GIẢI THỂ VÀ TỔ CHỨC LẠI CÔNG TY 


6.1. KẾ TOÁN GIẢI THỂ CÔNG TY 


Trong quá trình tên tại và hoạt động của mình, doanh nghiệp nói 
chung, công ty nói riêng không thể chắc chấn tránh được các nguyên 
nhân dẫn đến bị giải thể. Đối với công ty nhà nước, do làm ăn không 
hiệu quả hoặc do kế hoạch sắp xếp lại của Nhà nước có thể bị giải thể. 
Còn đối với các công ty ngoài quốc doanh, những trường hợp kinh doanh 
các lĩnh vực, ngành nghề không có trong giấy chứng nhận đắng ký kinh 
doanh, thay đổi số lượng thành viên ... cũng có thể làm cho công ty bị 
giải thể. Khi việc duy trì sự tên tại của công ty không được luật pháp 
thừa nhận hoặc không có hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội thì việc tiến 
hành giải thể công ty là việc làm cần thiết. 

6.1.1. Các trường hợp giải thể công ty 

Theo quy định của Việt Nam, công ty sẽ bị giải thể khi rơi vào một 
trong các trưởng hợp sau: 


- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghì trong điểu lệ mà không có 
quyết định gia hạn. 


- Theo quyết định của hội đồng thành viên, chủ sở hữu hoặc đại hội 
đồng cổ đông công ty tuỳ vào từng loại hình công ty. 


. Công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 


- Công ty không còn đủ số tượng thành viên tối thiểu theo quy định 
của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 6 tháng liên tục. 


Theo luật pháp của Úc, có 2 trường hợp giải thể công ty, đó là giải 


thể tự nguyện và giải thể theo yêu cầu của toà án. Toà án có thể yêu cầu 


giải thể công ty nếu: công ty thông qua nghị quyết đặc biệt là nó cần 
được giải thể bởi toà án; công ty không tiến hành hoạt động kinh doanh 
trong vòng một năm kể từ khi thành lập; công ty không có thành viên 
nào; ban giám đốc điều hành công ty vì lợi ích của riêng họ chứ không 
phải vì lợi ích của toàn thể thành viên công ty... Giải thể công ty tự 
nguyện có thể xuất phát từ các cổ đông hoặc từ các chủ nợ. Cũng giống 
như trường hợp giải thể bởi toà án, sự khác biệt chính giữa các chủ thể 
yêu cầu giải thể công ty chính là khả năng thanh toán nợ của công ty. 
Các thành viên quyết tâm giải thể công ty chỉ vì công ty còn có khả năng 
thanh toán nợ. Tuy nhiên các chủ nợ đề xướng giải thể công ty vì họ cho 
rằng công ty không đủ khả năng thanh toán. Trong cả hai trường hợp 
thì cuối cùng cổ đông cũng quyết định giải thể công ty. Đặc điểm chính 
của giải thể tự nguyện là không liên quan đến toà án. 


6.1.9. Trình tự giải thể công ty 


Khi công ty đã rơi vào 1 trong các trường hợp dẫn đến bị giải thể 
thì các bước sau đây được áp dụng để giải thể công ty. 


- Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Cơ quan thông qua 
quyết định giải thể công ty đối với công ty cổ phần, công ty TNHH và 
công ty hợp danh lần lượt là: Đại hội đồng cổ đêng, hội đồng thành viên 
hoặc chủ sở hữu công ty và hội đồng thành v.-n. Quyết định giải thể 
công ty bao gồm các nội dung: Tên; trụ sở công ty; lý do giải thể và thời 
hạn thanh lý hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, thời hạn này không 
được vượt quá 6 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. Đểng 
thời trong quyết định giải thể công ty phải chỉ rõ các thành viên trong 
'Tổ thanh lý tài sản. 

- Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể 
phải được gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh, chủ nợ, người lao động và 
được niêm yết công khai tại trụ số, đăng báo địa phương hoặc báo trung 
ương hằng ngày trong 3 số liên tiếp. 

- Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp. 


- Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày thanh toán hết nợ, Tổ thanh lý 
tài sản phải gửi hồ sơ về giải thể công ty đến cơ quan đăng ký kinh doanh. 


- Trong thời hạn 7 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ về giải thể công 
ty, cơ quan đăng ký kinh doanh phải xoá tên công ty đó khỏi Sổ đăng kỹ 
kinh doanh. 


6.1.3. Nguyên tắc xử lý tài chính khi giải thể công ty 


Trong các giao dịch kinh tế, vấn để quan trọng ảnh hưởng đến các 
bút toán ghỉ số kế toán chính là vấn để tài chính. Đó là đối với mỗi hoặc 
chuỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, về mặt tài chính được tính toán và xử 
lý như thế nào? Trong quá trình giải thể công ty, cần quán triệt các 
nguyên tắc xử lý tài chính sau: 


- Kể từ ngày tuyên bế giải thể, mọi khoản nợ chưa đến hạn được 
coi là đến hạn, các khoản nợ được ngừng tính lãi. 


- Mọi tài sản của công ty bị giải thể chuyển giao cho các đơn vị, cá 
nhân đều phải thanh toán theo giả thị trường tại thời điểm chuyển giao. 
Đây chính là sự vận dụng nguyên tắc hoạt động liên tục trong kế toán — 
khi không còn đấu hiệu hoạt động liên tục thì giá trị trường trở nên có ý 
nghĩa trong việc tính toán và ghi nhận giá trị tài sản của doanh nghiệp. 


- Chủ nợ có bảo đảm là chủ nợ có khoản nợ được bảo đảm bằng tài 
sản của công ty mắc ng. Chủ các khoản nợ có bảo đâm được nhận tài sản 
bảo đảm theo giá do Tổ thanh lý tài sản xác định, nếu chủ nợ không 
nhận thì tài sản đó được đem bán đấu giá theo quy định hiện hành. Số 
tiền thu được từ bán đấu giá tài sản bảo đảm được dùng để trả cho chủ 
nợ có bảo đảm; số thừa thuộc tài sản của công ty bị giải thể, số thiếu 
được coi là nợ không có bảo đảm và được xử lý như các khoản nợ không 
có bảo đảm khác. 


- Người bảo lãnh cho công ty vay nợ đã trả nợ thay cho công ty thì 
số ng trả thay đó được coi là khoản nợ không có bảo đâm và được thanh 
toán như các khoản nợ không có bảo đảm khác. 

- Toàn bộ số tiển thu được từ tài sản của công ty bị giải thể được 
xử lý như sau: 


+ Thanh toán chi phí giải thể công ty (chi phí thu hổi tài sản, 
nhượng; bán tài sản, phụ cấp cho thành viên Tổ thanh lý tài sản). 


+ Thanh toán nợ lương, nợ BHXH và trợ cấp thôi việc cho người lao 
động. 


+ Số tiền còn lại được thanh toán chơ các chủ nợ không có bảo đảm. 
Nếu không đủ thì các khoản nợ không có bảo đảm chỉ được thanh toán 
theo tỷ lệ giữa tổng số tiền còn lại với tổng số nợ không có bảo đảm của 
công ty. 


+ Thanh toán các khoản nợ thuế, kể cả số thuế phát sinh trong quá 
trình giải thể công ty. 


+ Số còn lại sau khi đã thanh toán (nếu có) được chia cho các thành 
viên, cổ đông theo tỷ lệ vốn góp tương ứng. 


Trong trường hợp tổng số tiền thu được từ tài sản của công ty bị giải 
thể không đủ để thanh toán chi phí giải thể và các khoản nợ phải trả thì 
người quyết định giải thể công ty thông báo với các chủ nợ và các cơ quan 
chức năng có liên quan về việc công ty mất khả năng thanh toán và thực 
hiện các thủ tục phá sản công ty. Theo quy định, kế toán phá sản công ty 
do Tổ quản lý, thanh lý tài sản thuộc toà án cấp tỉnh thực hiện. 


6.1.4. Phương pháp kế toán 


Theo quy định của Úc, việc giải thể công ty cần thực hiện 5 nhiệm vụ: 


. Chuẩn bị báo cáo về toàn bộ tài sản của công ty và danh sách chủ 
ng cũng như công bố về khả năng thanh toán của công ty. 


- Bán, thanh lý tài sản của công ty bị giải thể. 

- Chuyển giao tài sản cho các chủ nợ có bão đảm. 

- Thanh toán cho các chủ ng trong đanh sách. 

- Hoàn trả vốn và số chênh lệch (nếu có) cho các cổ đông. 


Về mặt kế toán, người thanh lý công ty sẽ có trách nhiệm duy trì 
một tài khoản thu, chỉ (Accownt oỆ Receipts and Payments) và khoá sổ 


sách kế toán của công ty. Trình tự khoá sổ kế toán của công ty bị giải 
thể gồm các bước: 


- Kết chuyển tất cả TK Chỉ phí sang TK Thanh lý (Liquidation 
dccounf). 


- Kết chuyển tất cả các TK Doanh thu sang TK Thanh lý. 


- Khoá sổ các TK phản ánh giá gốc của tài sản (Carrying amount oƑ 
øssefs) và các TK phản ánh giá trị điểu chỉnh cho tài khoản tài sản 
(Contra œssets) sang TK "Thanh lý. 


- Ghi Có TK Thanh lý với số tiền thu được. 


- Ghi Nợ TK Thanh lý những chỉ phí phát sinh trong quá trình giải 
thể. 


- 6o sánh giữa bên Nợ và bên Có của TK Thanh lý, nếu chênh lệch 
bên Có lớn hơn bên Nợ đủ để thanh toán cổ tức ưu đãi luỹ kế còn nợ thì 
thanh toán cổ tức còn nợ cho cổ đông ưu đãi cổ tức có tích luỹ. Ngược lại, 
chuyển số dư của TK Lợi nhuận sang TK Thanh lý. 


.- Ghi Nợ TK Thanh lý để thanh toán cổ tức còn nợ cho cổ đông ưu 
đãi hoàn lại, sau đó chuyển số cổ tức này sang TK Phân phối cho cổ đông 
(ShareholdersD đistribution accourtt). 


- Chuyển số đư của TK Lợi nhuận sang TK Thanh lý và xác định 
số dư của các quỹ còn lại để phân chia cho các cổ đông khác. 


- Chuyển số vốn góp (Paid-up captal) và số dư của TK Thanh lý 
sang TK Phân phối của cổ đông trước khi thanh toán (nếu có). 


Đối với Việt Nam, Tổ thanh lý tài sản có trách nhiệm lập Bảng kê 
tài sản và danh sách chủ nợ, trong đó chia thành chủ nợ có bảo đảm và 
chủ nợ không có bảo đảm. Sau đó tiến hành thu hồi tài sản, thanh lý, 
bán đấu giá tài sản và thanh toán cho các chủ nợ trong danh sách. Về 
mặt kế toán, do công ty không còn hoạt động nên kế toán có thể sử dụng 
TK Lợi nhuận để phản ánh các khoản thu, ch phát sinh trong quá trình 
giải thể và tính ra chênh lệch thu, chỉ giải thể. Cụ thể, kế toán phản ánh 
các bút toán sau: 


- Hoàn nhập dự phòng còn lại tính đến thời điểm giải thể: 


Nợ TK Dự phòng giảm giá tài sản 


Có TK Lợi nhuận 

- Phản ánh giá bắn của vật tư, hàng hoá: 

Ng TK Tiên mặt, TGNH: Giá bán (giá thanh lý) 

Nợ (Có) TK Lợi nhuận: Chênh lệch giữa giá bán uà giá gốc. 
Có các TK Tài sản ngắn hạn: Giá gốc uật tư, SP, hàng hoá 
Có TK Thuế phải nộp Nhà nước 

'Phu hếi các khoản đầu tư tài chính: 

Nợ TÑ Tiên mặt, TGNH: Giá thu hồi 

Nợ (Có TR) Lợi nhuận: Lãi hoặc lỗ 
Có TK Đầu tư tài chính: Giá ghi sổ 

- Phản ánh giá bán của TSCĐ: 

Nợ TK Tiên mặt, TGNH: Giá bán 

Nợ TR Hao mòn luỹ kế: GTHM 

Nợ (Có) TR Lợi nhuận: Chênh lệch giữa giá bán uà GTCL, 

Có TR Tài sản cố định: Nguyên giá 
Có TK Thuế phải nộp Nhà nước 

- Phân ánh thu hồi nợ phải thu: 

Nợ TK Tiên mặt, TGNH: Số nợ đã thu hồi được 

Nợ TK Lợi nhuận: Chiết khẩu hoặc số không thu được 
Có các TK Nợ phải thu: Số nợ ghỉ trên sổ kế toán 


- Phản ánh chỉ phí liên quan đến việc giải thể công ty: 


Nợ T Lợi nhuận 
Có TR Tiền mặt, TGNH 


- Thanh toán các khoản cho người lao động: 


Nợ TK Phải trả công nhân uiên 
Có TR Tiên mặt, TGNH 
- Thanh toán với các chủ nợ: 
Nợ các TR Nợ phải trả: Số nợ gốc 
Có TK Tiên mặt, TGNH: Số tiên đã trả 
Có TK Lợi nhuận: Chiết khấu thanh toán được hưởng 


- Thanh toán thuế còn nợ Ngân sách nhà nước (kể cả số phát sinh 
trong quá trình giải thổ: 


Nợ TK Thuế phải nộp Nhà nước 
Có TR Tiên mặt, TGNH 


- Khi kết thúc thủ tục thanh lý tài khoản ở ngân hàng và rút số 
tiền còn lại về quỹ tiền mặt, kế toán ghi: 


Nợ TK Tiên mặt 
Có TK TGNH 
- Phân chia vốn góp cho các cổ đông hoặc thành viên: 
Nợ TK Vốn góp 
Có TR Phải trả cổ đông (hoặc thành uiên) 
- Chia các nguên vốn chủ sở hữu khác cho các cổ đông hoặc thành 
viên: 
Nợ TK Lợi nhuận, Thăng dư uốn, Quỹ công ty 
Có TK Phải trả cổ đông (hoặc thành uiên) 


Trong trường hợp kinh doanh thua lỗ hoặc các TK nguồn dư Nợ thì 
xác định số mà các thành viên, cổ đông phải gánh chịu tương ứng: 


Nợ TK Phải trả cổ đông (hoặc thành uiên) 


Có TK Lợi nhuận, Thăng dư uốn, Chênh lệch tỷ giá 


- Thanh toán cho các thành viên, cổ đông để kết thúc việc giải thể 
công ty: 
Nợ TR Phải trả cổ đông (hoặc thành uiên) 


Có TÑ Tiên mặt 
- Sau khi kết thúc việc thanh toán, Tổ thanh lý tài sản phải gửi số 
sách kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan đến giải thể 
công ty về cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để lưu trữ. 


Sơ đồ 6.1: Sơ đồ bế toán giải thể công ty 


TK Tài sản TK Lợi nhuận TK DP giảm giá TS 
2d k 
2a TK TM, TGNH 
TK Đầu tư tài chính _= 
TK Tài sản 
Ác 
Thuế phải nộp 
TK Nợ phải thu 2c 
` 5a 
sẻ TM, TGNH 
TK TM, TGNH 


Sb 
TK TSCĐ 


TK TM, TGNH 


ng.” —-. 
TK TM, T@NH 


TK Phải trả cổ đông, 


thảnh viên TK Đầu tư tài chính 


TK Nợ phải trả 


7a 
TK TM, TGNH 


TK Vốn góp 
?b 


TK Vốn góp 


Chú thích: 


1. Hoàn nhập dự phòng còn lại trước khi giải thể 

2a. Chênh lệch do giá bán lớn hơn giá gốc. 

3b. Giá gốc của tài sản bắn. 

%c. Thuế GTGT phải nộp. 

2d. Chênh lệch đo giá bán nhỏ hơn giá gốc. 

3a. Chênh lệch do giá bán lớn hơn giá trị còn lại của TSCP. 
3b. Giá trị hao mòn luỹ kế của TSCĐ bán. 

äc. Giá trị còn lại của TSƠĐ bán. 


4u. Chênh lệch do giá thu hồi lớn hơn giá gốc của các khoản 
đầu tư tài chính. 


4b. Giá gốc của các khoản đầu tư tời chính được thu hồi. 


ác. Chênh lệch do giá thu hồi nhỏ hơn giá gốc của các khoản 
đầu tư tài chính. 


5a. Số không thu hồi được hoặc chiết khấu cho con nợ. 
5b. Số nợ thực thu được. 
6. Thanh toán các chỉ phí giải thể công ty. 


7a. Số nợ không phải thanh toán hoặc số chiết khấu thanh 
toán được hưởng. 


7b. Sợ nợ phải trẻ thực thanh toán. 
8. Phân chia lợi nhuận còn lợi cho thành uiên, cổ đông. 
9. Dùng uốn góp để bù đắp thu nhỏ hơn chỉ giải thể công ty. 


10. Phân chia uốn góp cho thành uiên, cổ đông công ty. 


Ví dụ 6.1: Công ty TNHH ABC do làm ăn kém hiệu quả, Hội đồng 
hành viên đã di đến quyết định giải thể công ty. Vào ngày giải thể 
/6/N, Bảng cân đối kế toán của công ty như sau (Đơn vị: Triệu đồng): 


Tài sản Nguồn vốn Số tiền 
I. Tải sản ngắn hạn 2000 | 1. Nợ phải trả 2.800 
1, Tiền mặt 250 1. Vay ngắn hạn 600 
2. Tiền gửi ngân hàng | 400 2. Phải trả người bán 750 
3. Phải thu khách hàng 620 3. Thuế phải nộp NN 250 
4. DP phải thu khó đỏi (50) 4. Vay dài hạn 1.200 
5. Hàng hoá 840 II. Nguồn vốn CSH 1.350 
6. Dự phỏng giảm giá HTK (60) 1. Nguôn vốn kinh doanh 2000 
H. Tải sản dài hạn 2.1580 ! - Vốn góp 2.000 
1. TSCĐHH 3,500 | 2. LN chưa phân phối (650) 
2. Hao mòn TSCĐHH (1.350) 
Tổng cộng Ì am | Tổng cộng 4.150 


Quá trình giải thể điễn ra như sau: 

Ngày 2/6, Hội đồng thành viên của công ty tuyên bố giải thể và ra 
Quyết định thành lập Tổ thanh toán tài sản . 

Tổ thanh toán tài sản tiến hành thanh lý tài sản và thu hồi công 
nợ như sau: 

Ngày 5/6, bán hàng hoá thu được 825 bằng tiển mặt, trong đó thuế 
GTGT 10%. 

Ngày 6/6, thu hêi công nợ được 600 bằng TM, còn lại chiết khấu 
cho con nợ. 

Ngày 8/6, bán TSCĐ thu được 2.255 bằng TGNH, trong đó thuế 
GTGT 10%. ẩ 

Ngày 9/6, công ty rút hết số tiển trong tài khoản ngân hàng về quỹ 
tiền mặt. l 


Ngày 12/6, thanh toán chỉ phí giải thể theo Bảng kê chứng từ 
thanh toán là 25. 


Ngày 14/6, thanh toán toàn bộ số còn nợ Ngân sách, kể cả số phải 
nộp phát sinh trong quá trình giải thể. 


Ngày 15/6, thanh toán nợ vay ngắn hạn, được hưởng chiết khấu 2%. 


Ngày 16/6, thanh toán cho người bán sau khi trừ đi chiết khấu 
thanh toán được hưởng 3%. 


Ngày 17/6, thanh toán vay dài hạn được chủ nợ cho hưởng chiết 
khấu 4%. 


Ngày 19/6, xác định số tài sản còn lại mà các thành viên còn được 
hưởng theo tỷ lệ vốn góp tương ứng và thanh toán cho họ để kết thúc 
việc giải thể công ty. 

Các nghiệp uụ phát sinh trong quá trình giải thể công ty được ghi 


: 
số như sau: 


L 8. Nợ TK Tiên mặt: 825 
Nợ TK DP giảm giá hàng hoá: 60 Ì Nợ TẾ Lợi nhuận: 90 


- *, Nợ TẾ DP phải thu khó đòi: 50 


ị Có TK Lợi nhuộn: 110 Có TK Hòng hoá: 840 
ị 
¡ NgTK Lợi nhuận: 20 | 4 Nợ TK TGNH: 9.255 


| 3. Nợ TK Tiền mặt: 600 ị Có TK Thuế phải nộp: 75 | 


| Có TR Phải thu khách | Nợ TK Hao mòn luỹ hế:1.350 

. hàng: 620 Nợ TK Lợi nhuận: 100 

- ð. Nợ TK Tiên mặt: 9.655 Éà:i£rrS0B:a sa 

| Cá 1K TGNH: 2.685 | Có TK Thuế phải nộp: 905 

| 8 Mơ TK Lợi nhuận: 2õ | 7. Ng TK Thuế phải nộp: 30 

ị l2 222210266220 Có TK Tiên mặt: 530 

| 8- Nợ TK Vay ngắn hạn: 600 | 9. Nợ TK Phải trả người bán: 750 
Có 1K Lợi nhuận: 12 Có TK Lợi nhuận: 29,5 


Có 1 Tiên mặt: 588 Có TK Tiên mặt:7275 | 


10. Nợ TK Vay dài hạn: 1.200 11. Nợ TK Vốn góp: 699,ã 


Có TK Lợi nhuận: 48 Có TK Lợi nhuận: 692,5 
Có TK Tiên mặt: 1.152 

19. Nợ TK Vốn góp: 1.307,5 
Có TK Tiền mặt: 1307,5 


6.2. KẾ TOÁN CHIA, TÁCH CÔNG TY 
6.2.1. Kế toán chia công ty 


6.2.1.1. Những uấn đề chung uề chia công ty 


Chia công ty được thực hiện theo những quy định về mặt pháp lý 
như sau: 


- Việc chia doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với Công ty TNHH và 
công ty cổ phần với điểu kiện công ty được chia phải cùng loại hình với 
công ty bị chia. Quy định này xuất phát từ tính chịu trách nhiệm hữu 
hạn đối với công nợ phải trả và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty 
TNHH và công ty cổ phần. Chính vì vậy, chia công ty không áp dụng với 
công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. 


- Chia công ty có thể được thực hiện bằng cách chuyển toàn bộ tài 
sản của công ty bị chia để thành lập một sế công ty mới cùng loại, đồng 
thời chuyển toàn bộ quyền, nghĩa vụ của công ty bị chia sang các công ty 
mới và chấm dứt sự tồn tại của công ty bị chia. 


- Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hay đại hội đồng cổ đông 
của công ty bị chia thông qua quyết định chia công ty. Quyết định chia 
công ty phải bao gồm các nội dung: số lượng công ty sẽ thành lập, 
nguyên tắc chia tài sản công ty, phương án sử dụng lao động, thời hạn 
và thủ tục chuyển đối phần vốn góp của công ty bị chia sang các công ty 


mới thành lập, nguyên tắc giải quyết các nghìa vụ của công ty bị chia, 
thời hạn chia công ty. 


- Các công ty mới thành lập tiến hành đăng ký kinh doanh. Sau 
khi các công ty mới đăng ký kinh doanh, công ty bị chia chấm dứt tồn 
tại. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ 
chưa thanh toán và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chìa. 


Về mặt tài chính và kế toán, công ty bị chia phải kiểm kê, phân 
loại tài sản, xử lý tài chính, lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế ở 
thời điểm chia công ty. Công ty bị chia kiểm kê, xác định số lượng, chất 
lượng và giá trị tài sản thực tế công ty đang quản lý và sử dụng, có thể 
phân loại tài sản đã kiểm kê theo các nhóm: 


+ Tài sản cần dùng. 
+ Tài sản không cần dùng, tài sản chờ thanh lý. 
+ Tài sản hình thành từ quỹ khen thưởng, phúc lợi. 


+ Tài sản thuê ngoài, vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công, 
nhận bán hộ, ký gửi. 


Trong trường hợp tài sản thiếu thì phải xác định rõ nguyên nhân, 
trách nhiệm của bộ phận, cá nhân có liên quan để xử lý bồi thường trách 
nhiệm vật chất. Giá trị tài sản thiếu còn lại sau khi được bù đắp bằng 
các quỹ đã trích lập của công ty (chủ yếu là quỹ dự trữ) sẽ được tính vào 
kết quả kinh doanh của công ty bị chia. 


Công ty bị chia tiến hành lập đanh sách các chủ nợ, khách nợ, đối 
chiếu, xác nhận và phân loại các khoản nợ phải thu, nợ phải trả, lập bản 
kê chi tiết đối với từng loại công nợ. 


Công ty bị chia lập phương án chia tài sản, công nợ của công ty cho 
các công ty được chia theo phương án đã thoả thuận. Toàn bộ tài sản của 
công ty bị chia chia cho các công ty được chia bao gầm: tài sản hữu hình, 
tài sản vô hình, các khoản đầu tư ra ngoài công ty, nợ phải thu, hàng 


tồn kho, quyển sử dụng đất và các tài sản khác. Công nợ của công ty bị 
chia chia cho các công ty được chia theo nguyên tắc: công ty được chia 
tiếp nhận bộ phận nào của công ty bị chia thì tiếp tục chịu trách nhiệm 
thanh toán nợ phải trả phát sinh ở bộ phận ấy nhưng tổng giá trị nợ 


phải trả phải tương ứng với tỷ trọng giá trị tài sản đã nhận. Công ty bị 
chia lập biên bản bàn giao và ghi số kế toán theo biên bản bàn giao; bàn 
giao tài liệu kế toán liên quan đến tài sản, nợ chưa thanh toán cho các 
công ty được chia. Các công ty được chia tiếp tục kế thừa quyển, trách 
nhiệm của công ty bị chia theo tỷ trọng giá trị tài sản đã nhận, đồng thời 
căn cứ vào biên bản bàn giao mở và ghỉ sổ kế toán. 


6.9.1.2. Kế toán tại công ty bị chỉa 

Công ty bị chia tiến hành kiểm kê tài sản, phân định rõ tài sản 
thuộc quyền sở hữu và tài sản không thuộc quyền sở hữu, lập bảng kê 
công nợ phải thu, công nợ phải trả cũng như xác định số vốn góp của 
từng chủ sở hữu tính đến thời điểm trước khi chia công ty. Nếu trước khi 
chia công ty mà các bên không thống nhất về giá trị tài sản thì tiến 
hành đánh giá lại, chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại và giá trị ghi sổ 
kế toán tại công ty bị chia có thể phản ánh trực tiếp trên TẾ Lợi nhuận. 
Sau khi đánh giá lại tài sản, kế toán tính ra giá trị một phần vốn góp 
đối với công ty TNHH và mệnh gá cổ phần đối với công ty cổ phần để 
xác định số vốn phân chia cho mỗi công ty từ công ty bị chia. 


Về mặt kế toán, căn cứ vào nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của 
công ty bị chia và phương án phân chia tài sản, kế toán tại công ty bị 
chia phần ánh các bút toán giải thể công ty như sau: 


- Phân ánh đánh giá tăng tài sản trước khi chia công ty: 
Nợ TK Vật liệu, Hàng hoá, TSCP... 

Có TK Lợi nhuận 
- Phản ánh đánh giá giảm tài sản trước khi chia công ty: 
Nợ TK Lợi nhuận 

Có TK Vật liệu, Hòng hoá, TSCĐ... 


- Phản ánh số vốn góp của các thành viên, cổ đông phân chia cho 
các công ty mới: 


Nợ TK Vốn góp 


Có TK Thanh toán uễ chỉa công ty 


- Phản ánh số vốn CSH khác phân chia cho các công ty mới: 


Nợ TK Lợi nhuận, Thặng dư uốn, Quỹ công ty, Chênh lệch tỷ giá 
Có TR Thanh toán uề chia công ty 
- Nếu các tài khoản phản ánh nguồn vốn chủ sở hữu có số dư bên 
Nợ thì kế toán phản ánh trách nhiệm tương ứng đối với các thành viên, 
cổ đông: 
Nợ TK Thanh toán uê chia công ty 
Có TK Lợi nhuận, Thăng dư uốn, Chênh lệch tỷ giá 
.- Phản ánh trách nhiệm phải thanh toán các khoản nợ đối với các 
công ty mới: 
Nợ 7T Tiên uay, Phải trả người bán... 
Có TK Thanh toán uê chia công ty 
- Phân chia tài sản cho các công ty mới tương ứng với số vốn chủ sở 
hữu và công nợ phải trả của từng công ty: 
Nợ TK Thanh toán uề chia công ty 
Nợ TR Hao mòn luỹ kế, Dự phòng 
Có TK Tiền mặt, TGNH, Vật liệu, TSCĐ... 


Sơ đồ 6.9: Kế toán tại công ty bị chia 


TK Thanh toán về 


TK LN, Chênh lệch chia công t 


TK Vốn góp 


TK TM, TGNH 
TK LN, Quỹ 


TK TSCĐ, HTK, 
Nợ phải thu 
TK Nợ phải trả 


TK Dự phòng 
Hao mỏn TSCĐ 


Chú thích: 


1. Phân cha uốn góp của thành uiên, cổ đông cho các công ty được 
chia. 


9a. Phân chia các uốn chủ sở hữu khác cho các công ty được chúa. 


2b. Nếu các tài khoản lợi nhuận oà chênh lệch ty giá có số dự bên 
Nợ thì trừ uào số uốn phân chia cho các công ty được chia. 

3. Phân chia công nợ phải trẻ cho các công ty được chỉa tương ứng 
uới tỷ lệ uốn góp. 

4. Thanh toán cho các công ty được chía bằng tiên. 


5a. Chuyển giao tài sản cho các công ty được chia tương ứng uới 
uốn góp uè công nợ phải trả theo giá trị thực của tài sản. 


5b. Ghi giảm giá trị hao mòn TSCP uà dự phòng giảm giá tài sản. 
6.9.1.3. Kế toán tại công ty được chia 


Do các công ty được chia là những công ty mới ra đời sau quá trình 
chia công ty nên kế toán phân ánh các bút toán thành lập công ty. 


- Phản ánh số vốn góp mà các thành viên, cổ đông từ công ty bị 
chia cam kết chuyển sang công ty mới: 


Nợ TK Phải thu cổ đông, thành uiên 
Có TK Vốn đăng ký góp 


- Phản ánh trách nhiệm thanh toán các khoản nợ phải trả tương 
ứng với vốn góp từ công ty bị chia: 


Nợ TK Phải thu cổ đông, thành uiên 
Có các TK Nợ phải trả 


- Phản ánh số tài sản do công ty bị chia bàn giao tương ứng với vốn 
góp và các khoản công nợ phải trả của từng công ty mới: 


Nợ TÑ Tiên mặt, TGNH, Vật liệu, Hàng hoá, TSCĐ... 


Có TR Phải thu cổ đông, thành uiên 


- Khi đã kết thúc việc tiếp nhận tài sản từ công ty bị chia tương 
ứng với vốn góp và công nợ phải trả, kế toán kết chuyển vốn đãng ký góp 


thành vốn góp của cổ đông, thành viên: 
Nợ TK Vốn đăng ký góp 
Có TK Vốn góp 


Ví dụ 6.2. Đại hôi đồng cổ đông quyết định chía Công ty cổ phần 
Miền Tây thành 2 Công ty cổ phần mới là Công ty cổ phần Tây Nam 
và công ty cổ phân Tây Bắc. Biết Công ty Miền Tây có số vốn điểu lệ là 
12 tỉ, chia thành 900.000 cổ phần với mệnh giá 60.000 đồng/1 cổ phần. 
Công ty Tây Nam có số vốn được chia là 120.000 cổ phần, còn công ty 
Tây Bắc được 80.000 cổ phần. Vào ngày chia công ty, Bảng cân đối kế 
toán của công ty Miền Tây như sau (Đơn vị: Triệu đồng): 


TÀI SẲN SÓTIỀN . NGUỒN VỐN _ SỐTIẾN | 
ÌI. Tài sản ngắn hạn 4.600 `1 Nợ phải trả \ 2.800 | 
1.TM : 800 k: Vay ngắn hạn g 7009 
Í2 TeNH — 960 P Phải trả ngưới bản —— 809 
:3. Phải thụ khách hàng ị 800 — 3 Phảnộp Nha nước ĩ Ị 
4. Nguyên vật liệu [ 1000 44 Khách hàng trả trước | 300 
|5. Tham phẩm —— 5. Vay dài hạn . 1/000 
§. Hàng gửi bản có 440 II. Vốn CSH 13.050 
H1. Tài sản đãi hạn 11250 1.NVKD 12.400 
¡1. TSCĐHH ¡ 8400 -Vốngếp 12.000 
2. HMTSCĐHH ` (600) -Thặng dưyến TỔ can 
3. TSCĐVH ' 4000 :2 Quỹcôngly 280 
4.HMTSCĐVH _ (880 Ì3.LN chưa phân phối 0 — 
8 Tổng 45.850 Tổng ¡ _ 16.850 


„SẢ= - 


— h 


Trước khi chia công ty, giá trị tài sản được xác định lại như sau: 


Nguyên vật liệu: 960, Thành phẩm 920, TSCĐHH (GTGL)7.400 


Sau khi điều chỉnh lại giá trị tài sản, công ty Miền Tây thực hiện 
chuyển các nguồn vốn chủ sở hữu khác về vốn góp để xác định giá trị 
một cổ phần mới 

Quá trình chia công ty được phản ánh trên số kế toán tại các công 
ty bằng các bút toán sau: 


* Tại Khi: ty Miền s 
của Nợ TK Thành ph: 120 | ø. Nợ TK 'Phải trả Cty TN: 9.808 | 
Có TK Lợi nhuận: 120 | NgTK Phải trả Củy TB: 1.872. 
¡ 1b. Nợ TK Lại nhuận: 240 Có TK Tiền mặt: 800 
ị Có TK TSCĐHH: 200 Có TK TGNH: 960 ị 
Có TK NVL: 40 Có TR Phải thu khách | 
Lg. Nợ TK Thặng dư uốn: 400 | hàng: 600 ị 
—N g 7K Quỹ công ty: 250 Ế Có TK Nguyên uột liệu: . 


Nợ TK Lợi nhuận: 280 M 
Có TK Thành phẩm: 920 


Có TR Vốn góp: 930 ị „ ị 
ì : ị Có TK Hòng gửi bán: 440 
' 8. Nợ TK Vốn góp: 12.930 Ề 
l& Nợ TR Phải trả Cty TN: 4.440 
| Cá TK Phải trả Cty TN: 7.7õð8 Ì ĐA 
| | NợTK Phải trả Cty TB: 2.960 


Có TK Phải trả Cty TB:5.172 — ` 
ị : '— NgTK HMTSCĐHH: 800 
L4. Nợ TK Vay ngắn hạn.: 700 Ị 
ị ị Có TK TSCĐHH: 8.200 


Nợ TK Phải trả người bán: 600 ị ị 
L7. Ng7TK Phải trả Cty TN: 2.190 : 
Nợ TK Thuế phải nộp: 200 Ị 


Nợ TK Phải trả Cty TE: 1.460 ` 
Nợ TR Khách hàng ứng trước: 300 | | 
| NgTK HMTSCĐVH: 350 
Nợ TR Vay dài hạn: 1.000 


| 
Ị Ị : 
ị ` ị Có TK TSCĐVH: 4.000 — | 
Có TK Phải trả Cự TN: 1.680 


ị 


Có TK Phải trả Cty TH: 1.120 - 


ị * Tại Công ty Tây Nam * Tại Công ty Tây Bắc 
.1. Nợ TK Phải thu cổ đông: 7.788 |1. Nợ TK Phải thu cổ đông: 5.17 | 
| Có TK Vốn cam kết góp: 7.758 ị Có TK Vốn cam kết góp: 5.172 
'9. Nợ TR Phải thu cổ đông: 1.680 2. Nợ TK Phải thu cổ đông: 1.120 
ị Có TK Vay ngắn hạn: 420 | Có TK Vay ngắn hạn: 280 
Có TK Phải trả người bán: 360 Có TK Phải trả người bán: 240 ' 
Có TK Thuế phủi nộp: 120 Có TK Thuế phỏi nộp: 80 
Có TK Khách hòng ứng trước: 180 ` CóTK Khách hàng ứng trước: 120 


__ Có TK Vay dài hạn: 600 Có TK Vay đài hạn: 400 
.3. Nợ TK Tiên mặt: 480 |3. Nợ TK Tiên mặt: 320 | 
_ NgTK TGNH: 576 _ NợTK TGNH: 384 | 
-_ Nợ TK Phải thu khách hàng: 360 | Nợ TK Phải thu khách hòng: 240 Ì 
Ì_ Nợ TK Nguyên uột liệu: 576 ị Nợ TK Nguyên uật liệu:384 ` 

Nợ TK Thành phẩm: 552 L_ Nợ TK Thành phẩm: 368 

Nợ TK Hàng gửi bán: 264 | Nợ7TK Hàng gửi bán: 176 

Nợ TK TSCĐHH: 4.440 | NgTK TSCĐHH: 2.960 

Nợ TK TSCĐVH: 9.190 ¡_ NợTÑ TSCĐVR: 1.460 


Có T Phải thu cổ đông: 9.438 _ Có TK Phải thu cổ đông: 6.292 
L4. NợTR Vốn cam kết góp: 7.758 4. Nợ TK Vốn cam hết góp: 5.172 
: Có TK Vốn góp: 7.758 


Có TK Vốn góp: ð.172 


6.2.2. KẾ TOÁN TÁCH CÔNG TY 


6.3.2.1. Những vấn đề chung về tách công ty 


Việc tách công ty được thực hiện theo những quy định về mặt pháp 
lý như sau: 


- Việc tách công ty có thể được thực hiện bằng cách chuyển một 
phần tài sản của công ty bị tách để thành lập 1 hoặc một số công ty mới 
cùng loại (công ty được tách), đồng thời chuyển một phần quyền và 
nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt 
sự tồn tại của công ty bị tách. 


- Hội đồng thành viên, chủ sở hữu hay Đại hội đồng cổ đông công 
ty thông qua quyết định tách công ty. Thành viên, cổ đông của công ty bị 
tách và công ty được tách được xử lý theo một trong các cách sau: 


+ Công ty bị tách trở thành chủ sở hữu của công ty được tách 
(Công ty được tách sẽ trở thành công ty TNHH 1 thành viên). 


+ Tất cả thành viên, cổ đông của công ty bị tách trở thành thành 
viên. cổ đông của công ty được tách. 


+ Các thành viên, cổ đông của công ty bị tách chia thành các nhóm 
tương ứng làm thành viên của các công ty mới sau khi tách công ty. 


- Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty được tách và công ty bị tách 
phai cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán và 
các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách. 


Về mặt tài chính và kế toán, công ty bị tách phải kiểm kê, phân loại 
tài sản, xử lý tài chính, lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế ở thời 
điểm tách công ty. Trên cơ sở kết quả kiểm kê tài sản và xác định nợ chưa 
thanh toán của bộ phận được tách, công ty bị tách bàn giao tài sản, nợ 
chưa thanh toán của bộ phận được tách, lập biên bản bàn giao và ghi sổ 
kế toán theo biên bản bàn giao. Công ty bị tách bàn giao tài liệu kế toán 
liên quan đến tài sản, nợ chưa thanh toán cho công ty được tách. Công ty 
được tách căn cứ vào biên bản bàn giao mở và ghi số kế toán. 


6.2.2.9. Kế toán tại công ty bị tách 


Do công ty bị tách vẫn tồn tại sau quá trình tách công ty, do đó về 
mặt kế toán, kế toán ghi giảm vốn, giảm công nợ và giảm giá trị tài sản 


tương ứng. Hay nói cách khác, các bút toán tương tự như tại công ty bị 


chia nhưng số tiển không phải là tất cả mà chỉ là một phần tương ứng 
với số vốn tách sang công ty mới. Trước khi tách công ty, công ty bị tách 


vẫn phải tiến hành kiểm kê, xác định chính xác tài sản, công nợ phải trả 
và vốn góp của từng thành viên, cổ đông còn lại tính đến thời điểm tách 
công ty. Nếu các cổ đông, thành viên không thống nhất về giá trị tài sản 
của công ty bị tách thì phải tiến hành đánh giá lại tài sản và điểu chỉnh 
giá trị tài sản trên sổ kế toán của công ty bị tách. 


- Phần ánh số vốn góp mà các thành viên, cổ đông cam kết chuyển 
sang công ty mới: 


Nợ TK Vốn góp 
Có TK Thanh toán uê tách công ty 


- Phản ánh số vốn chủ sở hữu khác tách sang các công ty mới 
tương ứng với vốn góp: 


Nợ TK Lợi nhuận, Quỹ công ty, Thăng đư uốn, Chênh lệch ty giá 
Có TK Thanh toán uề tách công ty 


Nếu các TK nguồn có số dư bên Nợ thì kế toán ghi giảm số vốn 
chuyển đi tương ứng của các thành viên, cổ đông: 


Nợ TK Thanh toán oề tách công ty 
Có TK Lợi nhuận, Thăng dư uốn, Chênh lệch tỷ giá 


- Phản ánh số công nợ phải trả tương ứng mà các công ty mới phải 
gánh chịu tương ứng với vốn góp được tách: 


Nợ các TK Nợ phải trả 
Có TK Thanh toán uề tách công ty 


- Phân ánh giá trị tài sản đã chuyển giao cho các công ty mới tương 
ứng với số vốn góp và công nợ phải trả của từng công ty mới: 


Nợ TK Thanh toán uề tách công ty 


Nợ TK Hao mòn luỹ bế, Dự phòng 


Có TR Tiên mặt, TGNH, Vật liệu, Hàng hoá, TSCĐ)... 


6.2.2.3. Kế toán tại công ty được tách 


Do công ty được tách là công ty mới ra đời sau quá trình tách công 
ty nên kế toán phản ánh các bút toán thành lập công ty tương tự như kế 
toán tại công ty được chia. 


6.3. KẾ TOÁN HỢP NHẤT, SÁP NHẬP CÔNG TY 


6.3.1. Một số khái niệm 


Hợp nhất kinh doanh (Ðusiness combinefion) là sự liên kết các 
thực thể kinh doanh (Business enities). Mục đích quan trọng hơn cả của 
hợp nhất kinh đoanh là khả năng sinh lợi, lợi ích trước mắt của nhiều 
trường hợp hợp nhất là nhằm đạt được hiệu quả hoạt động thông qua 
liên kết ngang hoặc liên kết dọc, hoặc đa dạng hoá rủi ro kinh doanh 
thông qua hoạt động kết khối. Liên kết ngang (Horizontai trfegration) là 
sự hợp .nhất các doanh nghiệp kinh doanh trong cùng ngành và thị 
trường. Liên kết đọc (Vertical imtegration) là sự hợp nhất các doanh 
nghiệp hoạt động khác nhau nhưng các giai đoạn sản xuất hoặc phân 
phối của chúng thì mang tính kế tiếp nhau. Kết khối (Congiomeration) 
là sự hợp nhất các doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ 
khác nhau và không liên quan đến nhau. 


Hợp nhất kinh doanh là một thuật ngữ chung dùng để chỉ tất cả các 
hình thức hợp nhất các thực thể kinh doanh riêng rẽ trước đó. Mua lại 
hay thôn tính (Aeguisifion) là một hình thức hợp nhất trong đó một công 
ty mua lại các tài sản đang phát huy tác dụng của một công ty khác và 
chuyển các tài sản này thành tài sản của chính nó. Khi một công ty có 
được sự kiểm soát đối với cơ sở vật chất đang sử dụng của một công ty 
khác thông qua việc dành được phần lớn cổ phiếu ưu đãi biểu quyết 
(Outstanding uoling siocÈ) của công ty đó thì cũng được gọi là mua lại. 
Công ty bị mua lại (Acqguired company) vẫn tổn tại và tiếp tục hoạt động. 


Các thuật ngữ kết hợp (Aferger) và thống nhất (ConsolidatHon, 
thuật ngữ này cũng có nghĩa là hợp nhất báo cáo tài chính, sẽ được đề 
cập trong chương 7 của cuốn sách này) thường được sử dụng như từ 


đồng nghĩa với hợp nhất kinh doanh và mua lại. Tuy nhiên, xét một 
cách cụ thể, chúng có sự khác nhau nhất định. Merger dẫn đến giải thể 
tất cả trừ một công ty liên quan còn lại (Trùng với khái niệm sáp nhập ở 
Việt Nam). Consolidation cũng dẫn đến giải thể tất cả các công ty hên 
quan nhưng thành lập một công ty mới (Trùng uới khái niệm hợp nhất ở 
Việt Nam). Merger xây ra khi một công ty tiếp quản tất cả các hoạt động 
kinh doanh của một công ty khác và công ty bị tiếp quản sẽ bị giải thể. 
Chẳng hạn, công ty X mua tài sản của công ty Y thanh toán bằng tiền 
hoặc chứng khoán của công ty X. Trường hợp này được gọi là mua công 
ty. Tuy nhiên nó không phải là merger trừ khi công ty Y bị chấm dứt tổn 
tại. Trong trường hợp khác, công ty X có thể mua cổ phiếu của công ty Y 
và thanh toán cho cổ đông của công ty Ý bằng tiền hoặc chứng khoán 
của công ty X. Khi đó, công ty X được kiểm soát đối với tài sản của công 
ty Y, tuy nhiên việc mua cổ phiếu này không mang lại cho công ty X 
quyền sở hữu pháp lý đối với tài sản trừ khi nó mua lại tất cả cổ phiếu 
của công ty Ÿ và quyết định giải thể công ty Y (kh¿ đó gọi là merger). 


Consolidation xảy ra khi một công ty mới được thành lập để tiếp 
quản tài sản và hoạt động kinh doanh của ít nhất hai công ty và những 
công ty này bị giải thể. Chẳng hạn, công ty A là công ty mới được 
thành lập, có thể mua lại tài sản ròng (net øssets) từ công ty B và công 
ty C bằng việc phát hành cổ phiếu. Trong trường hợp này, công ty B và 
C có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu của công ty A vì lợi ích của cổ đông 
(đây là trường hợp acquisition) hoặc công ty B và C có thể phân phối cổ 
phiếu của công ty A cho các cổ đông của mình và chấm dứt hoạt động 
(đây là trường hợp consolidation). Trong cả hai trường hợp, công ty Á 
giành được sự kiểm soát tài sản đối với công ty B và Œ. Trường hợp 
khác là công ty A có thể phát hành cổ phiếu trực tiếp cho cổ đông của 
công ty B và C để nắm giữa phần lớn cổ phần của các công ty này. Khi 
đó công ty A có được sự kiểm soát tài sản đối với công ty B và € nhưng 
không có quyền sở hữu tài sản trừ khi công ty B và C bị giải thể. Nếu 
công ty B và C vẫn tổn tại thì khi đó công ty A được gọi là công ty mẹ 
(holding company) và các công ty B và C được gợi là công ty con 
(subsidiaries). 


Vấn để đặt ra là nếu việc mở rộng hoạt động kinh doanh là mục 
tiêu hợp lý thì vì sao các doanh nghiệp, công ty lại lựa chọn hình thức 
hợp nhất kinh doanh hơn là xây dựng cö sở mới? Những lý do của việc 
hợp nhất kinh doanh được để cập dưới những khía cạnh sau: 


Thứ nhất, lợi thế chị phí. Sẽ là đồ tốn kém hơn cho một doanh 
nghiệp có được cơ sở vật chất mới nếu thực hiện hợp nhất thay vì xây 
dựng. Điều này đặc biệt thích hợp trong thời kỳ lạm phát. Mặt khác, hợp 
nhất kinh đoanh sẽ mang lại lợi thế về thuế cho doanh nghiệp, bao gồm 
lợi thế về thuế thu nhập cá nhân và thuế bất động sản. 


Thứ hơi, vủi ro thấp hơn. Việc mua các sản phẩm và thị trường đã 
được xác lập sẽ có rủi ro thấp hơn so với việc phát triển sản phẩm và thị 
trường mới. Hợp nhất kinh doanh sẽ góp phần hạn chế rủi ro do thực 
hiện mục tiêu đa dạng hoá. 


Thứ bơ, thôn tính tài sản vô hình. Hợp nhất kinh doanh liên quan 
đến hợp nhất tài sản vô hình cũng như tài sản hữu hình và các nguồn lực. 
Do đó, việc mua lại bằng sáng chế, quyền khai khoáng hoặc kinh nghiệm 
quản lý có thể là yếu tế động lực chính của việc hợp nhất kinh doanh. 


Thứ tư, tránh bị mua lại. Các công ty hợp nhất với nhau nhằm 
tránh bị mua lại. Vì các công ty có quy mô nhỏ có xu hướng dễ bị thôn 
tính bởi các công ty lớn nên nhiều công ty chấp nhận chiến lược liên kết 
với nhau như là biện pháp tốt nhất để chống lại nỗ lực thôn tính của các 
công ty khác. 


Thứ năm, trì hoãn hoạt động kinh doanh ít hơn. Công ty nhận hợp 
nhất (công ty mới) hy vọng phương tiện, máy móc có được từ hợp nhất 
kinh doanh sẽ được sử dụng và đáp ứng các quy định về môi trường và 
quy định của chính phủ. Tuy nhiên việc doanh nghiệp xây dựng phương 
tiện và máy móc mới có thể dẫn đến sự trì hoãn hoạt động tốn kém do 
xây dựng cũng như do chờ đợi để nhận được sự phê duyệt của chính phủ 
cho phép hoạt động. 


Dưới giác độ kế toán, hợp nhất kinh doanh xảy ra khi một công ty 
và ít nhất một đơn vị kinh doanh khác kết hợp với nhau tạo thành một 


đơn vị kế toán (Accounting entity). Khái niệm kế toán hợp nhất kinh 
doanh nhấn mạnh tính thực thể duy nhất và tính độc lập của các công ty 
bị hợp nhất trước khi hợp nhất công ty. 


Theo kế toán Mỹ, hợp nhất kinh doanh có thể thực hiện theo hai 
phương pháp là phương pháp kết hợp lợi ích (Pooling oƒ, tnierests 
method) và phương pháp mua lại (Purchase method). Mỗi phương pháp 
dựa trên những giả định khác nhau về bản chất của hợp nhất kinh 
doanh. 


Phương pháp kết hợp lợi ích: Phương pháp kết hợp lợi ích gia định 
rằng lợi ích của các công ty bị hợp nhất (Combining companies) là thống 
nhất và không thay đối trong đơn vị kế toán mới. Theo phương pháp 
này, tài sản và nợ phải trả của các công ty bị hợp nhất được mang sang 
đơn vị kế toán hợp nhất theo giá ghi số. Lợi nhuận giữ lại (Wefained 
earnings) của các công ty bị hợp nhất cùng được mang sang số của đơn vị 
kế toán mới và thu nhập của đơn vị kế toán mới bao gồm thu nhập của 
các công ty bị hợp nhất trong cả năm không phụ thuộc vào ngày hoàn 
thành việc hợp nhất. Các công ty bị hợp nhất có thể sử dụng phương 
pháp kế toán khác nhau trong việc ghi nhận tài sản và nợ phải trả. Theo 
phương pháp kết hợp lợi ích, giá trị được ghì sô bởi các công ty riêng rẻ 
bằng các phương pháp kế toán khác nhau có thể được điều chỉnh về cơ sở 
kế toán giống nhau nếu sự điều chỉnh là thích hợp đối với công ty bị hợp 
nhất. Sự thay đổi trong phương pháp kế toán nhằm làm cho phù hợp với 
các phương pháp riêng biệt cần phải được áp dụng từ thời điểm trong 
quá khứ và báo cáo tài chính phản ánh những kỳ hoạt động trước cần 
phải được trình bày lại. Chẳng hạn, một công ty bị hợp nhất đánh giá 
hàng tồn kho theo phương pháp LIFO và một công ty bị hợp nhất khác 
đánh giá theo phương pháp FIFO thì thông tin chỉ phí lịch sử có thể 
được điểu chỉnh hoặc theo phương pháp LIFO hoặc FIFO để làm phù 
hợp các phương pháp kế toán. 


Phương pháp mua lại: Phương pháp này dựa trên giả định rằng 
hợp nhất kinh doanh là giao dịch trong đó một công ty mua lại tài sản 


ròng của các công ty khác (công ty bị hợp nhất). Công ty mua ghì nhận 


tài sản nhận được và công nợ phải trả theo giá trị hợp lý (Ƒœr ualue). 
Giá của công ty bị mua (Acguired company) được xác định theo cách 
thức tương tự như những giao dịch khác. Số tiền này được phân bổ cho 
những tài sản và công nợ đã được mua mà có thể nhận biết được theo giá 
trị hợp lý vào ngày hợp nhất. Chênh lệch giữa giá mua với giá trị hợp lý 
của tài sản ròng đã mua lại được phân bể vào mục uy tín công ty và được 
khấu hao tối đa không quá 40 năm. Lợi nhuận giữ lại của công ty mua 
theo phương pháp này có thể bị giảm xuống như là kết quả của hợp nhất 
kinh doanh nhưng nó không bao giờ được ghỉ tăng cả. Thu nhập của 
công ty mua lại bao gồm thu nhập trong kỳ của chính nó cộng với thu 
nhập của các công ty được mua phát sinh sau ngày hợp nhất kinh 
doanh. Trong phương pháp mua lại, việc các công ty „riêng rẽ sử dụng 
các phương pháp kế toán khác nhau (ví dụ, FIEO hay LIFO) không phải 
là yếu tố hợp lý trong ghi nhận kế toán hợp nhất vì tất cả tài sản và nợ 
phải trả mua lại được ghi nhận theo giá trị hợp lý. 


6.3.9. Kế toán hợp nhất công ty. 


6.3.9.1. Những uấn đề chung 0uề hợp nhất công ty 
Việc hợp nhất công ty được thực hiện theo những quy định pháp lý 


sau: 


- Hai hoặc một số công ty cùng loại (công ty bị hợp nhất) có thể hợp 
nhất thành 1 công ty mới (công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ 
tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng 
thời chấm dứt sự tên tại của các công ty bị hợp nhất. 


Các công ty bị hợp nhất phải chuẩn bị hợp đồng hợp nhất. Hội 
đồng thành viên, chủ sở hữu hoặc Đại hội đồng cổ đông công ty của các 
công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, điểu lệ công ty hợp 
nhất và bầu các chức đanh quản lý của công ty hợp nhất. 


. Sau khi đăng ký kinh doanh, các công ty bị hợp nhất chấm dứt 
tổn tại. Công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu 
trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán và các nghĩa vụ tài sản 
khác của các công ty bị hợp nhất. 


Về mặt tài chính và kế toán, các công ty bị hợp nhất phải tiến 
hành kiểm kê, phân loại tài sản, lập danh sách nợ phải thu và nợ phải 
trả, xử lý những tổn đọng về mặt tài chính, khoá số kế toán, lập báo cáo 
tài chính và quyết toán thuế trước khi hợp nhất công ty. Các công ty bị 
hợp nhất bàn giao toàn bộ tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bản bàn 
giao, ghi số kế toán theo biên bản bàn giao và bàn giao toàn bộ tài liệu 
kế toán cho công ty bợp nhất. Công ty hợp nhất căn cứ vào các biện bản 
bàn gìao mổ, ghi sổ kế toán và tổng hợp báo cáo tài chính của các công ty 
bị hợp nhất thành báo cáo tài chính của công ty hợp nhất. 


6.3.9.9. Kế toán tại công ty bị hợp nhất. 


Thực chất các công ty bị hợp nhất đều bị giải thể để thành lập một 
công ty hoàn toàn mới, với các tài sản và công nợ của các công ty bị hợp 
nhất. Kế toán phản ánh các bút toán liên quan đến việc chuyển giao tài 
sản cho công ty hợp nhất, trường hợp nếu các bên không thống nhất về 
giá trị ghi số của tài sản thì trước khi chuyển giao phải tiến hành đánh 
giá lại, phần chênh lệch giữa giá trị ghỉ sổ với giá đánh giá lại của tài 
sản đối với bên chuyển giao được phản ánh vào TK Lợi nhuận. Sau khi 
đánh giá lại tài sản, kế toán xác định giá trị một phần vốn đối với công 
ty TNHH và giá trị một cổ phần đối với công ty cổ phần. Trên cơ sở 
phương án và hợp đồng hợp nhất, các công ty bị hợp nhất sẽ thu thêm 
hoặc hoàn trả tài sản cho cổ đông, thành viên trước khi hợp nhất. Về 
mặt kế toán, kế toán cũng phải kiểm kê, xác định số lượng và giá trị của 
từng loại tài sản, lập bảng kê nợ phải thu, nợ phải trả sau đó thực hiện 
các bút toán giải thể công ty. 

- Phản ánh giá trị tài sản chuyển giao cho công ty hợp nhất: 

Nợ TK Thunh toán uê hợp nhất 
Nợ TK Hao mòn luỹ kế, Dự phòng 


Có các TK phản ánh Tòi sản 


- Phản ánh công nợ bàn giao cho công ty hợp nhất: 
Nợ các TK Nợ phải trở 
Có TK Thanh toán uê hợp nhất 


- Phẩn ánh vến góp phân chia cho các thành viên, cổ đông chuyển 
về công ty hợp nhất: 


Nợ TK Vốn góp 


Có TK Thanh toán uê hợp nhất 


- Phản ánh vốn chủ sở hữu khác phân chia cho các thành viên, cổ 
đông chuyển về công ty hợp nhất: 


Nợ TK Thăng dư uốn, Lợi nhuận, Quỹ công ty, Chênh lệch tỷ giá 
Có TK Thanh toán uê hợp nhất 
- Nếu các TR nguồn có số dư bên Nợ thì kế toán ghi: 
Nợ TK Thanh toán uễ hợp nhất 
Có TK Thăng dư uốn, Lợi nhuận, Chênh lệch tỷ giá 
6.3.9.3. Kế toán tại công ty hợp nhất. 
Công ty hợp nhất là công ty mới ra đời sau quá trình hợp nhất 


công ty nên kế toán phản ánh các bút toán thành lập công ty tương tự 
như tại công ty được chia. 


6.3.3. Kế toán sắp nhập công ty 

6.3.3.1. Những uấn đề chung uề sáp nhập công ty 

Việc sáp nhập công ty được thực hiện theo những quy định pháp lý 
như sau: 

- Một hoặc một số công ty cùng loại (Công íy bị sáp nhập) có thể 
sắp nhập vào một công ty khác (Công ty nhận sáp nhập) bằng cách 
chuyển toàn bộ tài sản, quyển, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty 
nhận sắp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. 

- Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty nhận sắp nhập được hưởng 
các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các 
nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập. 

Về mặt tài chính và kế toán, công ty bị sắp nhập phải kiểm kê, 
phân loại tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, khoá sổ kế toán, lập báo 


cáo tài chính và quyết toán thuế trước khi sắp nhập. Công ty bị sáp 


nhập bàn giao toàn bộ tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bản bàn 
giao, ghi số kế toán theo biên bản bàn giao và bàn giao toàn bộ tài liệu 
kế toán cho công ty nhận sáp nhập. Công ty nhận sáp nhập tiến hành 
ghi sổ kế toán trên cơ sở biên bản bàn giao. 


6.3.3.9. Kế toán tại công ty bị sáp nhập. 


Do công ty bị sáp nhập không còn tôn tại sau quá trình sáp nhập 
công ty nên tại công ty bị sáp nhập kế toán phản ánh các bút toán giải thể 
công ty tương tự như tại công ty bị hợp nhất hay như tại công ty bị chia. 


6.3.3.3. Kế toán tại công ty nhận sáp nhập 


Công ty nhận sáp nhập là công ty đã tổn tại trước quá trình sắp 
nhập công ty nên về mặt kế toán, kế toán phản ánh các bút toán ghi tăng 
vốn góp, tăng công nợ phải trả và tăng giá trị tài sản tương ứng. Thực 
chất, phương pháp hạch toán cũng tương tự như tại công ty được chia. 

Ví dụ 6.3: Công ty cổ phần Đông Tây có vốn ð tỷ, chia thành 
500.000 cổ phần, mệnh giá 10.000đ/1 cổ phần. Bảng cân đối kế toán vào 
ngày 30/6/N như sau: (Đơn vị: Triệu đồng) 


—— — : 
Tải sản Số tiến ¿ Nguồn vốn Số tiền 
== - | 
:- Tài sản ngắn hạn 4900 | 1-Nơphải trả | 2.250 
— _ ='...= 
1. Tiền mặt 1.500 1. Vay ngân hạn 400 
| 2. Tiền gửt ngân háng Ỉ 2000 2. Phải trả người bán 300 
F H ` 
3. Phải thu khách hàng | 800 3. Vay dải hạn 1.500 
h =+ 
4. Nguyên vật liệu 400 4. Phải trả công nhân viên 50 
5. Hàng hoá 200 !- Vốn chủ sở hữu 5280 | 
II. Tài sản dài hạn | 2.800 1. Nguồn vốn kinh doanh ¡_ 5.000 
—+  ) ¬ 
¡ 1. TSCĐHH 3.000 ¡ - Vốn góp 5.000 
2. HMTSCĐHH | _ (400) | 2. Quỹ khen thưởng phúc lợi 100 
3. Quỹ dự phỏng tài chính 300 
—† †7 
¡_4. LN chưa phân phổi (150) 
PIN ï TÍP Ta mm 
Tông cộng 7.500 Tông cộng MXH 7.500 


Theo quyết định của đại hội cổ đông bất thường ngày 3/7/N, Công 
ty sẽ được sáp nhập vào Công ty Nam Bắc (Vốn cổ phần 6,6 tỷ; chia 
thành 600.000 cổ phần, mệnh giá 11.000 đ/1 cổ phần). Bảng cân đối kế 
toán của công ty Nam Bắc vào 30/6/N như sau (Đơn vị: Triệu đồng): 


Nguồn vốn 


bơm — 7 | um lymm |. 
2. Tiến gửi ngân hàng 2. Phải trả người bán | 40 j| 
FT THIE-N 


Thoả thuận giữa 2 Công ty uê điều kiện sáp nhập như sau: 


1. Giá trị tài sản của Công ty Đông Tây chuyển giao theo giá trị 
ghỉ trong Bảng cân đối kế toán. 


2. Trước khi sáp nhập, 2 công ty Hến hành điều chỉnh các uốn chủ 
sở hữu khác uê uốn góp, kết quả điều chỉnh là mệnh giá cổ phân mới của 
mỗi công ty. 

3. Đồng thời Công ty nhận sáp nhập Nam Bắc sẽ cấp cho các cổ 
đông của Đông Tây ð00.000 cổ phần uới mệnh giá là mệnh giá sau điều 
chỉnh của công ty Nam Bắc. Công ty Đông Tây phải thu thêm từ các cổ 
đông của mình bằng tiên mặt để mệnh giá cổ phần bằng uới mệnh giá cổ 
phần của công ty Nam Bắc trước khi sáp nhập. 


Quá trình sáp nhập công ty được ghi sổ kế toán bằng các bút toán 


Sau; 
* Tại Công ty Đông Tây:  ¡ - * Tại Công ty Nam Bắc: 
l1a. Nợ TK Quỹ khen thưởng: 100 (1. Nợ TR Quỹ dự phòng: 250 ị 
- Nợ TK Quỹ dự phòng: 300 Nợ TR Quỹ phát triển b.doanh: 150 | 
Có TK Vốn góp: 400 Nợ TK Lợi nhuận: 200 | 
.1b. Nợ TK Vốn góp: 150 | Có? Vốn góp: 600 | 
| Có T Lợi nhuận: 150 |2. Ng TK Phải thu uê sáp nhập: 6.000 
'3. Nợ TR Tiên mặt: 750 | 6T Vốn cam kết góp:6.000 | 
Ì Có TK Vốn góp: 750 |3. Nợ TK Phải thu uễ sáp nhập: 8.250 _. 
Ä Nợ TR Vốn góp: 6.000 Ị Có TK Vay ngắn Min: 400 | 
__ C67 Phải trả uê sáp nhập: 6000 Ì Có TK Phải trả người bán: 300 
!4. Nợ TK Vay ngắn hạn: 400 |. CóTK Phải trả nhân uiên: 50 — Ì 
¡_ NTK Phải trả người bán: 300 | Có TK Vay dài hạn: 1.500 
NợTÑ Phải trả nhân uiên:ð0 — .4. Nợ TK Tiên mặt: 9.250 
Nợ TK Vay dài hạn: 1.500 | NợgTKTGNH: 2.000 


__ Q6TKPhải rúuêsáp nhập:3280. Nợ TK Phải thu khách hàng: 800 
l Nợ TK Phải trả uề sáp nhập: 5.650 Nợ TK Nguyên uật liệu: 400 
_ Có Tiên mặt: 9.350 Nợ TK Hàng hoá: 200 
Có TK TGNH: 8.000 Ì NgTK TSCĐHH: 2.600 
Có TK Phải thu khách bàng:800 Ì Có TK Phải thu uê sáp nhập: 8.250 
Có TK Nguyên uột liệu: 400 5. Nợ TR Vốn cam kết góp: 6.000 
|. CáTK Hàng hoá: 900 Có TK Vốn góp: 6.000 
Ì6. Nợ TK Phải trả uê sáp nhập: 9.600 


| NợgTK HMTSCĐHH: 400 


1c 120v 262121040622 0 0 


TÓM TẮT CHƯƠNG 6 


Chương 6 đã trình bày những vấn để tài chính và kế toán liên 
quan đến giải thể và tổ chức lại công ty, cụ thể bao gồm: 
1. Các trường hợp giải thể công ty; trùnh tự giải thể công ty; 


nguyên tắc xử lý tài chính uà phương pháp hế toán giải thể 
cong ty. 


9. Những uấn đê uễ tài chính, pháp lý uà phương pháp kế 
toán chìa; tách; hợp nhất uà súp nhập công ty. 


Chương 7 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC CÔNG TY 


1.I. TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC 
CÔNG TY 


7.1.1. Khái niệm và mục tiêu của báo cáo tài chính 


Kế toán có thể được coi là một quy trình công nghệ về thu thập, 
phản ánh, xử lí, tổng hợp, phân tích và cung cấp thông tin mà sản phẩm 
hoàn thành của quy trình công nghệ này chính là các Báo cáo tài chính. 
Các báo cáo tài chính được lập trong giai đoạn cuối của quy trình trên, có 
nhiệm vụ tổng hợp toàn bộ các thông tìm kinh tế - tài chính từ các nghiệp 
vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị hạch toán trong một thời kì nhất định. 


Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số O1, báo cáo tài chính cần 
tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế - tài chính đã phát sinh để có thể phản 
ánh được các thông tin về Tình hình tài chính (Tài sản, Nợ phải trả, 
Nguồn vốn chủ sổ hữu) và Tình hình kinh doanh (Doanh thu, chi phí, 
thu nhập) của doanh nghiệp qua một kỳ kế toán. 


Các báo cáo tài chính có nhiệm vụ cung cấp cho người sử dụng các 
thông tin hữu ích cho việc ra quyết định kinh doanh, liên quan đến quá 
trình phân phối, sử dụng các nguồn lực của đơn vị trong quá trình kinh 
doanh, cũng như trong việc tính toán, sử dụng các chỉ tiêu kinh tế khác. 
Qua các thông tin được trình bày trên báo cáo tài chính, người sử dụng 
có tuể đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời 
điểm cũng như khả năng sinh lời từ các hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp trong kỳ, đồng thời đánh giá được khả năng thanh toán 
của doanh nghiệp hay dự đoán sự phát triển của doanh nghiệp trong 


tương lai. 


Xét trong một quy trình kế toán, báo cáo tài chính là sản phẩm 
đầu ra, nhưng trong mô hình thông tin ra quyết định, các báo cáo tài 
chính lại đóng vai trò là đầu vào quan trọng cho việc ra quyết định kinh 
doanh của các nhà quản lý. Có thể thấy vị trí của báo cáo tài chính trong 
quan hệ với hệ thống thông tin kế toán và mô hình ra quyết định qua 
mô hình sau: 


Mô hình 7.1: Vị trí của báo cáo bế toán 


Từ mô hình trên, có thể thấy, để xây dựng một hệ thống thông tin 
kế toán với mục đích cung cấp thông tỉn cho việc ra quyết định, cần xuất 
phát từ hệ thống các báo cáo tài chính. Vì hệ thống báo cáo tài chính thể 
hiện nhu cầu của người sử dụng thông tin cũng như các yêu cầu đối với 
các thông tin đó, là mục tiêu cần đạt tới của hệ thống kế toán. Từ hệ 
thống báo cáo tài chính, các chỉ tiêu cụ thể trên báo cáo, kế toán sẽ xây 
dựng hệ thống tài khoản, sổ sách và quy trình kế toán phù hợp. 


7.1.2. Các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính 


Báo cáo tài chính của doanh nghiệp có thể được sử dụng bởi nhiều 
đối tượng khác nhau. Mỗi đối tượng sử dụng thông tin trên báo cáo tài 
chính có một mục đích sử dụng riêng, do đó, các yêu cầu và cách thức sử 
dụng báo cáo tài chính của từng đối tượng cũng có nhiều sự khác biệt. 
Để có được một hệ thống báo cáo tài chính tốt, kế toán cần nghiên cứu 
đầy đủ về đối tượng sử dụng báo cáo như một mục tiêu cung cấp thông 
tin chủ yếu. 


Xét trên quan hệ với hoạt động kinh doanh của đơn vị, có thể chia 
đối tượng sử dụng báo cáo tài chính thành các nhóm: nhóm những người 
ra quyết định trong doanh nghiệp và nhóm những người ra quyết định 
bên ngoài doanh nghiệp. Đối tượng chủ yếu sử dụng các báo cáo tài 
chính là nhóm những người ra quyết định ở bên ngoài doanh nghiệp, do 
các báo cáo tài chính là sản phẩm trực tiếp của Kế toán tài chính. 
Những người này thường không có quan hệ trực tiếp với các hoạt động 
kinh doanh của đơn vị, bao gồm các đối tượng như: các cổ đông hiện tại, 
các nhà đầu tư, nhà cung cấp, khách hàng, chủ nợ, ngân hàng, các nhà 
phân tích và tư vấn tài chính hay các cơ quan Thuế, hên đoàn lao động... 
và thậm chí còn bao gồm cả các đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp. 
Còn với mục tiêu ra quyết định cho hoạt động kinh đoanh trực tiếp của 
đơn vị, các nhà quản trị kinh doanh (nhóm những người ra quyết định 
bên trong đơn vị) thường quan tâm tới các báo cáo quản trị nội bộ, được 
lập theo các nguyên tắc, phạm vi và đối tượng hoàn toàn khác so với các 
báo cáo tài chính. 


Tuy nhiên, ngay trong nhóm người sử dụng báo cáo tài chính bên. 
ngoài doanh nghiệp, cũng có thể chia thành nhiều đối tượng khác nhau 
theo lợi ích sử dụng thông tin và cách thức sử dụng thông tin trên báo 
cáo tài chính. 


Một số nhà đầu tư là cá nhân thường chỉ quan tâm đến lợi nhuận 
và khả năng sinh lời được trình bày trên báo cáo tài chính. Và do những 
hạn chế về trình độ kế toán, tài chính, họ chủ yếu xem xét phần diễn 
giải các chỉ tiêu liên quan đến lợi nhuận được trình bày trong các thuyết 
mình báo cáo. Đối với nhóm người dùng này, các báo cáo tài chính đã 
được kiểm toán được cơi là có độ tin cậy cao nhất. Nhóm người dùng 
khác bao gồm các chuyên gia phân tích tài chính, các nhà đầu tư lớn, các 
luật gia... thường xem xét, nghiên cứu báo cáo tài chính rất kĩ lưỡng và 
sâu sắc, nhất là trước khi ra các quyết định liên quan đến các khoản 
tiển, tài sản, hoặc khoản đầu tư lớn. Nhóm đối tượng này thường có 
trình độ về kế toán, tài chính ở mức khá cao hoặc có trong tay sự trợ 
giúp tốt về mặt kế toán, tài chính khi nghiên cứu các báo cáo tài chính. 


Mỗi đối tượng khác nhau sử dụng báo cáo tài chính cho một mục 
đích khác nhau, bên cạnh đó, trình độ về kế toán tài chính của các đối 
tượng này cũng không đồng đều, dẫn đến cách thức sử dụng thông tin 
tài chính cũng không giống nhau và yêu cầu của mỗi đối tượng đối với 
báo cáo tài chính của đơn vị cũng rất khác nhau. Những yêu cầu này 
thường xuất phát từ lợi ích của đối tượng, nên khó có thể tránh khỏi sự 
xung đột về lợi ích giữa các nhóm đối tượng sử dụng thông tin kế toán. 
Trong quá trình lập các báo cáo tài chính, kế toán doanh nghiệp cần 
phải quan tâm tới vấn để này vì kế toán có nhiệm vụ đáp ứng các nhụ 
cầu thông tin của các đối tượng có quan tâm. 

Chính vì vậy, khi xây dựng hệ thống báo cáo tài chính cho doanh 
nghiệp hay trong quá trình lập các báo cáo cụ thể cho từng kỳ kế toán, kế 
toán doanh nghiệp thường lấy mục tiêu phục vụ là nhóm đối tượng sử 
dụng thông tín là các nhà đầu tư, chủ nợ, người cho vay,... nhóm đối tượng 
này được coi là tương đối thận trọng trong việc xem xét báo cáo tài chính, 
có trình độ đủ để hiểu biết đẩy đủ các thông tin tài chính, mục đích sử 
dụng thông tin là để ra các quyết định cho vay, ra hạn ng, đầu tư bổ sung 
vào doanh nghiệp... dựa trên cơ sở hoạt động thực tế của doanh nghiệp. 


7.1.3. Phân loại báo cáo tài chính 


Báo cáo tài chính có nhiều loại khác nhau, mỗi loại báo cáo có thể 
được lập dựa trên các cơ sở số liệu và phạm vi khác nhau, đối tượng phục 
vụ và đặc điểm pháp lí của từng loại báo cáo cũng khác nhau... Hệ thống 
báo cáo tài chính của một doanh nghiệp thường được phân chia theo các 
tiêu thức sau: 


7.1.3.1. Phân loại báo cáo theo nội dung kinh tế: 


Cách phân loại này gắn liền với các hoạt động kinh tế - tài chính 
của đơn vị cũng như các chỉ tiêu kinh tế được kế toán phản ánh và các 


yếu tế của báo cáo theo yêu cầu của Luật kế toán cũng như các Chuẩn 


mực kế toán. Theo đó, báo cáo tài chính bao gồm các loại: 
- Bảng cân đối kế toán: phản ảnh các thông tin tổng quát về tình 
hình tài chính của đơn vị tại một thời điểm nhất định (thời điểm lập báo 


cáo). Báo cáo này phải trình bày đầy đủ các yếu tố: Tài sản, Nợ phải trả, 
Nguồn vốn chủ sở hữu. Từng yếu tế của báo cáo sẽ được định nghĩa theo 
chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, tài chính hiện hành. 


- Báo cáo kết quả kinh doanh: là báo cáo thể hiện tình hình kinh 
doanh của đơn vị trong một thời kỳ nhất định. Tình hình kinh doanh 
của đơn vị được biểu hiện qua các yếu tố về: Doanh thu, Chỉ phí, Kết 
quả các hoạt động kinh đoanh của đơn vị. 


- Báo cáo lưu chuyển tiền: có nhiệm vụ cung cấp các thông tin về 
tình hình sử dụng tiển của đơn vị cũng như các thông tin về sự hình 
thành của các khoản tiền, nói cách khác, báo cáo lưu chuyển tiền cần 
trình bày về các luồng tiền vào, luồng tiển ra khỏi doanh nghiệp trong 
kỳ, số dư tiển tại thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ của doanh nghiệp. Báo cáo 
lưu chuyển tiền trình bày thông tin về từng luồng tiền cụ thể: Luồng 
tiển từ hoạt động sản xuất kinh doanh, luồng tiền từ hoạt động đầu tư, 
luỗng tiền từ hoạt động tài chính. Đây là báo cáo quan trọng không chỉ 
đối với các đối tượng bên ngoài mà còn quan trọng đối với cả các nhà 
quản trị doanh nghiệp, nó cho thấy khả năng tạo ra tiển, tình hình sử 
dụng tiền, nhu cầu về tiền, khả năng thanh toán công nợ, đánh giá các 
rủi ro tiểm tàng từ tình hình tài chính của doanh nghiệp. 


- Thuyết minh báo cáo tài chính: là báo cáo nhằm bổ sung, giải trình 
các thông tin đã trình bày hoặc chưa trình bày trên các báo cáo khác về 
tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và các vấn đề 
có ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. 


7.1.3.9. Phân loại theo phạm ui lập báo cáo: 


Theo tiêu thức phạm vì lập báo cáo, có thể chia báo cáo tài chính 
thành 2 nhóm chính: 


- Nhóm các báo cáo tài chính được lập cho từng đơn vị riêng lẻ: chỉ 
thể hiện tình hình tài chính của một thực thể kinh doanh riêng biệt, 
không tính tới các thực thể kinh doanh khác trực thuộc hoặc bị thực thể 
báo cáo kiểm soát hay có ảnh hưởng đáng kể. 


- Nhóm báo cáo tài chính hợp nhất: có phạm vi lập báo cáo vượt ra 
ngoài ranh giới của một thực thể riêng biệt, là các báo cáo tài chính hợp 
nhất của các tập đoàn kinh doanh, các tổng công ty, các công ty xuyên 
quốc gia, các trường hợp hợp nhất hoặc sáp nhập công ty. Các báo cáo 
này không chỉ bao gồm tình hình kinh doanh trong phạm vi một thực 
thể mà còn tổng hợp thông tin từ báo cáo của các đơn vị trực thuộc, các 
công ty con, công ty liên kết, hiên doanh... 


7.1.3.3. Phân loại theo đặc tính pháp lý của báo cáo: 

- Hệ thống báo cáo bắt buộc: là các báo cáo mà doanh nghiệp bắt 
buộc phải lập theo chế độ hiện hành, các báo cáo này thường có biểu 
mẫu cụ thể do chế độ ban hành, kỳ lập báo cáo, thời hạn lập, gửi và nơi 
gửi báo cáo cũng được chế độ quy định chặt chẽ... Hệ thống báo cáo này 
ngoài nhiệm vụ cung cấp thông tin, còn thể hiện sự tuân thủ pháp luật 
về kế toán của doanh nghiệp, thể hiện mối quan hệ pháp lý của doanh 
nghiệp với các cơ quan nhà nước, trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp 
với các đối tượng sử dụng thông tin. 

- Hệ thống báo cáo hướng dẫn: là các báo cáo không bắt buộc phải 
lập, tuỳ theo nhu cầu thông tin và trình độ quản lý, chi phí, lợi ích từ việc 
lập báo cáo, doanh nghiệp có thể lập hoặc không lập các báo cáo này. 


7.1.4. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính 


Các thông tin phản ánh trên các báo cáo tài chính cần thực sự có ý 
nghĩa đối với việc ra quyết định kinh doanh của các đối tượng sử dụng, 
muốn vậy, các báo cáo tài chính cần đáp ứng đây đủ các yêu cầu: 


- Đáng tin cậy (trung thực, khách quan và có thể kiểm tra được) 
- Hợp lý 

- Có thể hiểu được 

- Có thể so sánh được 


Để đáp ứng được các yêu cầu trên, khi lập và trình bày báo cáo tài 
chính, cần tuân thủ những nguyên tắc nhất định, các nguyên tắc này 
thường được quy định trong các Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, tài 


chính. Ở Việt Nam, các nguyên tắc này được quy định trong Chuẩn mực 
kế toán Việt Nam số 21 về lập và trình bày báo cáo tài chính, ngoài ra còn 
một số nguyên tắc liên quan đến lập và trình bày báo cáo tài chính được 
quy định trong từng chuẩn mực kế toán khác có liên quan đến từng loại 
báo cáo cụ thể hoặc liên quan đến một số chỉ tiêu cụ thể trên báo cáo tài 
chính. Các nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính theo Chuẩn mực 
kế toán Việt Nam nhìn chung tương đối thống nhất với thông lệ và Chuẩn 
mực kế toán quốc tế, bao gồm các nguyên tắc cụ thể sau: 


7.1.4.1. Nguyên tắc hoạt động liên tục 


Nguyên tắc này yêu cầu khi lập và trình bày báo cáo tài chính, 
Giám đốc (hoặc người đứng đầu) doanh nghiệp cần phải đánh giá về khả 
năng hoạt động lên tục của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính phải được 
lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ 
tiếp tục hoạt động kinh đoanh bình thường trong tương lai gần. Tất vả 
các dự định, kế hoạch của doanh nghiệp hay các sự kiện đặc biệt có thể 
xảy ra làm ảnh hưởng đến sự tên tại của doanh nghiệp cũng như tính 
hoạt động liên tục của doanh nghiệp cần được giải trình cụ thể. Để 
đánh giá khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, Giám đốc (hoặc 
người đứng đầu) doanh nghiệp cần phải xem xét đến mọi thông tỉn có 
thể dự đoán được tối thiểu trong vòng 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc 
niên độ kế toán. 

7.1.4.9. Nguyên tắc Cơ sở dồn tích 


Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính theo cơ sở kế toán dồn 
tích, ngoại trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiển. 


Theo cơ sở kế toán dồn tích, các giao dịch và sự kiện được ghi nhận 
vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực thu, thực chỉ 
tiền và được ghi nhận vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của các kỳ kế 
toán liên quan. Các khoản chỉ phí được ghi nhận vào Báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chỉ 
phí. Tuy nhiên, việc áp dụng nguyên tắc phù hợp không cho phép ghi 
nhận trên Bảng cân đối kế toán những khoản mục không thoả mãn định 
nghĩa về tài sản hoặc nợ phải trả. 


7.1.4.3. Nguyên tắc Nhất quán 


Việc trình bày và phân loại các khoản mục trong báo cáo tài chính 
phải nhất quán từ niên độ này sang niền độ khác, trừ khi có sự thay đổi 
đáng kể về bản chất các hoạt động của doanh nghiệp hoặc khi xem xét 
lại việc trình bày báo cáo tài chính cho thấy rằng cần phải thay đổi để có 
thể trình bày một cách hợp lý hơn các giao địch và các sự kiện hoặc nột 
chuẩn mực kế toán khác yêu cầu có sự thay đổi trong việc trình bày. 


Nguyên tắc này cũng đặt ra yêu cầu cho việc thay đổi cách trình 
bày báo cáo tài chính: sự thay đổi cách trình bày chỉ được thực hiện khi 
cấu trúc trình bày mới sẽ được duy trì lâu dài trong tương lai hoặc nếu 
lọi ích của cách trình bày mới được xác định rõ ràng. Khi có thay đối, thì 
doanh nghiệp phải phân loại lại các thông tin mang tính so sánh và phải 
giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết mình 
báo cáo tài chính. 

7.1.4.4. Nguyên tắc Trọng yếu uà tập hợp 


Từng khoản mục trọng yếu phải được trình bày riêng biệt trong 
báo cáo tài chính. Các khoản mục không trọng yếu thì không phải trình 
bày riêng rẽ mà được tập hợp vào những khoản mục có cùng tính chất 
hoặc chức năng. 


Khi trình bày báo cáo tài chính, một thông tin được coi là trọng yếu 
nếu không trình bày hoặc trình bày thiếu chính xác của thông tim đó có 
thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến quyết định 
kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính. Tính trọng yếu phụ thuộc 
vào quy mô và tính chất của các khoản mục được đánh giá trong các tình 
huống cụ thể nếu các khoản mục này không được trình bày riêng biệt. Để 
xác định một khoản mục hay một tập hợp các khoản mục là trọng yếu 
phải đánh giá tính chất và quy mô của chúng. Tuỳ theo các tình huống cụ 
thể, tính chất hoặc quy mô của từng khoản mục có thể là nhân tế quyết 
định tính trọng yếu. Ví dụ, các tài sản riêng lẻ có cùng tính chất và chức 
năng được tập hợp vào một khoản mục, kể cả khi giá trị của khoản mục là 
rất lớn. Tuy nhiên, các khoản mục quan trọng có tính chất hoặc chức 


năng khác nhau phải được trình bày một cách riêng rẽ. 


Nếu một khoản mục không mang tính trọng yếu, thì nó được tập 
hợp với các khoản đầu mục khác có cùng tính chất hoặc chức năng trong 
báo cáo tài chính hoặc trình bày trong phần thuyết mình báo cáo tài 
chính. Tuy nhiên, có những khoản mục không được coi là trọng yếu để có 
thể được trình bày riêng biệt trên báo cáo tài chính, nhưng lại được co 
là trọng yếu để phải trình bày riêng biệt trong phần thuyết mình báo 
cáo tài chính. 


Theo nguyên tắc trọng yếu, doanh nghiệp không nhất thiết phải 
tuân thủ các quy định về trình bày báo cáo tài chính của các chuẩn mực 
kế toán cụ thể nếu các thông tin đó không có tính trọng yếu. 


7.1.4.5. Nguyên tắc Bù trừ 


Các khoản mục tài sản và nợ phải trả trình bày trên báo cáo tài 
chính không được bù trừ, trừ khi một chuẩn mực kế toán khác quy định 
hoặc cho phép bù trừ. 


Các khoản mục doanh thu, thu nhập khác và chi phí chỉ được bù 
trừ khi: 


Được quy định tại một chuẩn mực kế toán khác; hoặc 


Các khoản lãi, lỗ và các chi phí liên quan phát sinh từ các giao 
địch và các sự kiện giếng nhau hoặc tương tự và không có tính trọng 
yếu. Các khoản này cần được tập hợp lại với nhau. 

Các tài sản và nợ phải trả, các khoản thu nhập và chỉ phí có tính 
trọng yếu phải được báo cáo riêng biệt. Việc bù trừ các số liệu trong Báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc Bảng cân đối kế toán, ngoại trừ 
trường hợp việc bù trừ này phản ánh bản chất của giao dịch hoặc sự 
kiện, sẽ không cho phép người sử dụng hiểu được các giao dịch hoặc sự 
kiện được thực hiện và dự tính được các luồng tiền trong tương lai của 
doanh nghiệp. 


Khi trình bày báo cáo về doanh thu và thu nhập khác, doanh thu 
phải được đánh giá theo giá trị hợp lý của những khoản đã thu hoặc có 
thể thu được, trừ đi tất cả các khoản giảm trừ doanh thu. Trong hoạt 


động kinh doanh thông thường, doanh nghiệp thực hiện những giao dịch 
khác không làm phát sinh doanh thu, nhưng có liên quan đến các hoạt 
động chính làm phát sinh doanh thu. Kết quả của các giao dịch này sẽ 
được trình bày bằng cách khấu trừ các khoản chỉ phí có liên quan phát 
sinh trong cùng một giao dịch vào khoản thu nhập tương ứng, nếu cách 
trình bày này phản ánh đúng bản chất của các giao dịch hoặc sự kiện 
đó. Các khoản lãi và lỗ phát sinh từ một nhóm các giao địch tương tự sẽ 
được hạch toán theo giá trị thuần, ví dụ các khoản lãi và lỗ chênh lệch tỷ 
giá, lãi và lỗ phát sinh từ mua, bán các công cụ tài chính vì mục đích 
thương mại. Tuy nhiên, các khoản lãi và lỗ này cần được trình bày riêng 
biệt nếu quy mô, tính chất hoặc tác động của chúng yêu cầu phải được 
trình bày riêng biệt theo qui định của Chuẩn mực "Lãi, lỗ thuần trong 
kỳ, các sai sót cơ bản và các thay đổi trong chính sách kế toán”. 


7.1.4.6. Nguyên tắc Có thể so sánh được 
"Thể hiện qua 3 yêu cầu cụ thể: 


+ Các thông tin bằng số liệu trong báo cáo tài chính nhằm để so 
sánh giữa các kỳ kế toán phải được trình bày tương ứng với các thông 
tin bằng số liệu trong báo cáo tài chính của kỳ trước. Các thông tin so 
sánh cần phải bao gồm cả các thông tin diễn giải bằng lời nếu điểu này 
là cần thiết giúp cho những người sử dụng hiểu rõ được báo cáo tài chính 
của kỳ hiện tại. 

+ Khi thay đối cách trình bày hoặc cách phân loại các khoản mục 
trong báo cáo tài chính, thì phải phân loại lại các số liệu so sánh (trừ khi 
việc này không thể thực hiện được) nhằm đảm bảo khả năng so sánh với 
kỳ hiện tại, và phải trình bày tính chất, số liệu và lý do việc phân loại lại. 
Nếu không thể thực hiện được việc phân loại lại các số liệu tương Ứng 
mang tính so sánh thì đoanh nghiệp cân phải nêu rõ lý do và tính chất 
của những thay đổi nếu việc phân loại lại các số liệu được thực hiện. 

+ Trường hợp không thể phân loại lại các thông tn mang tính so 
sánh để so sánh với kỳ biện tại, như trường hợp mà cách thức thu thập 
các số liệu trong các kỳ trước đây không cho phép thực hiện việc phân 


_ loại lại để tạo ra những thông tin so sánh, thì doanh nghiệp cần phải 


trình bày tính chất của các điều chỉnh lẽ ra cần phải thực hiện đối với 
các thông tin số liệu mang tính so sánh. Chuẩn mực "Lãi, lỗ thuần trong 
kỳ, các sai sót cơ bản và các thay đổi trong chính sách kế toán" đưa ra 
quy định về các điều chỉnh cần thực hiện đối với các thông tin mang tính 
so sánh trong trường hợp các thay đổi về chính sách kế toán được áp 
dụng cho các kỳ trước. 


Ngoài các nguyên tắc cơ bản trên, khi lập và trình bày báo cáo tài 
chính, kế toán doanh nghiệp cần quan tâm tới các yếu tố khác như: kỳ 
lập báo cáo, phạm vi lập báo cáo, đơn vị tiển tệ dùng để lập báo cáo, 
trách nhiệm lập báo cáo, thời hạn lập và gửi báo cáo, nơi gửi báo cáo... 


7.2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 


7.9.1. Khái niệm, vai trò và sự cần thiết của báo cáo tài 
chính hợp nhất 


Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo về tình hình tài chính, kết 
quả kinh doanh của một tập đoàn kính tế với tư cách là một thực thể 
kinh doanh độc lập, không kể đến sự tổn tại riêng biệt về mặt pháp lỳ 
của các công ty mẹ, công ty con trong tập đoàn đó. 

Một hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất thường bao gồm 3 báo cáo: 

- Bảng cân đối kế toán hợp nhất 

- Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất 

- Báo cáo lưu chuyển tiền hợp nhất 

Báo cáo tài chính hợp nhất là một trong những vấn để phức tạp 
nhất của kế toán hiện đại. Để có thể nhìn nhận về báo cáo tài chính hợp 
nhất một cách xác thực và toàn điện, cần nắm được sự phát triển của mô 
hình công ty mẹ - con, tập đoàn kinh doanh, với tư cách là đối tượng chủ 
yếu trong quá trình lập các báo cáo tài chính hợp nhất. 

Gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, sự gia tăng 
các liên kết kinh tế trong từng khu vực và trên thế giới, quy mô, tính 


chất, phạm vi hoạt động của các doanh nghiệp cũng ngày càng được mở 
rộng. Theo các quy luật phát triển tất yếu của kinh tế thị trường, sự tích 
luỹ tư bản trong các doanh nghiệp và sự liên kết hình thành giữa các 
doanh nghiệp là không thể thiếu trong nền kinh tế mỗi quốc gia cũng 
như kinh tế thế giới. Quy mô doanh nghiệp phát triển ngày càng lớn, cơ 
cấu tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp cũng phức tạp hơn, từ 
chỗ chỉ là một thực thể kinh doanh đơn lẻ, ngày nay, một công ty có thể 
là sự kết hợp của rất nhiều công ty khác, phạm vi hoạt động cũng vượt 
ra khỏi biên giới của một quốc gia. 

Từ giữa thế kỉ 19, mô hình công ty mẹ - con, tập đoàn kinh doanh 
đã chính thức hình thành và được thừa nhận cả về mặt pháp lí lấn kinh 
tế là một mô hình kinh doanh tiên tiến, đóng góp rất lớn cho nền kinh tế 
các khu vực Bắc Mỹ, Châu Úc, Châu Âu. Sự hình thành các tập đoàn 
kinh tế và công ty mẹ con xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, 
nhưng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các lợi thế của mô hình kinh 
doanh theo tập đoàn, đó là khả năng huy động vốn lớn, tận dụng tối đa 
ưu thế của loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, khả năng phân tán 
rủi ro trong kinh doanh, khả năng tận dụng lợi thế thương mại lấn nhau 
trong cùng tập đoàn, khả năng giảm thiểu nghĩa vụ thuế... Mô hình đơn 
giản nhất của một tập đoàn hay một công ty mẹ con bao gồm: một công 
ty mẹ và ít nhất 1 công ty con chịu sự kiểm soát của công ty mẹ. 


Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán tại các khu vực 
này, mô hình công ty mẹ - con, cũng ngày càng phát triển, cả về quy mô 
và hình thức tổ chức. Ngày nay, các công ty lớn có thể sở hữu (hoặc có 
quyền kiểm soát) đối với hàng trăm công ty con ở nhiều quốc gia khác 
nhau. Quan hệ giữa công ty mẹ với từng công ty con khác nhau có thể có 
sự khác biệt rất lớn, quan hệ giữa các công ty con với nhau cũng vậy. 


Với sự liên kết chặt chẽ, đặc biệt về vốn đâu tư, tình hình kinh 
doanh của một công ty có thể có ảnh hưởng rất lớn tới các công ty khác 
trong cùng tập đoàn hay ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh và sự tổn tại 
của cả tập đoàn. Chính vì vậy, tình hình kinh doanh của từng công ty 
cũng như cả tập đoàn cần được trình bày một cách đầy đủ cho các đối 


tượng sử dụng thông tin kế toán. Nhu câu thông tin tài chính về tình 
hình kinh doanh của cả tập đoàn ngày càng trở nên cấp thiết. 


Đầu thế kỉ 20, một số quốc gia có thị trường chứng khoán phát 
triển như Australia, America, Canada,... đều có quy định các tập đoàn 
kinh doanh cần lập báo cáo của từng công ty riêng biệt, đặc biệt áp dụng 
với các tập đoàn muốn được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Yêu 
cầu này nhằm tránh tình trạng báo cáo tài chính lập cho cả tập đoàn có 
thể có những sai lệch hoặc hạn chế sự công khai thông tin, cho đù những 
sai lệch đó xuất phát từ những nguyên nhân khách quan. Tuy nhiên, 
một thời gian ngắn sau đó, quy định này đã có sự thay đổi, tập đoàn 
kinh tế có thể trình bày báo cáo tài chính đưới dạng: 


- Báo cáo tài chính của từng công ty con riêng biệt 


- Báo cáo tài chính hợp nhất của cả tập đoàn bao gồm cả công ty 
mẹ và tất cả các công ty con của nó. 


Hiện nay, ở hầu hết các quốc gia, việc một tập đoàn kinh tế phải 
lập báo cáo tài chính hợp nhất cho cả tập đoàn như một đơn vị độc lập là 
một quy định bắt buộc, kể cả đối với các tập đoàn chưa được niêm yết 
trên thị trường chứng khoán. 


Báo cáo tài chính hợp nhất được lập chủ yếu phục vụ nhu cầu 
thông tin của các cổ đông, các chủ nợ, nhà đầu tư hay các nhà cung cấp 
nguồn lực nói chung của công ty mẹ. Các báo cáo này có nhiệm vụ trình 
bày một cách minh bạch các thông tin về tình hình huy động, sử dụng 
các nguên lực của cả các công ty con dưới sự kiểm soát của công ty mẹ. 


Báo cáo tài chính hợp nhất đặc biệt có tác dụng đối với các cổ đông 
và các nhà đầu tư đài hạn vào công ty. Các cổ đông hiện tại hay tiểm 
tàng, các nhà đầu tư dài hạn luôn quan tâm tới báo cáo của cả tập đoàn 
hơn là báo cáo của một đơn vị cụ thể, bởi kết quả kinh doanh và tình 
hình tài chính của một công ty con có thể ảnh hưởng tới tình hình kinh 
doanh thực tế cũng như danh tiếng của cả một tập đoàn lớn. Qua báo 
cáo hợp nhất, các nhà đầu tự dài hạn và cổ đông còn có thể đánh giá 
được tính hiệu quả và năng lực của bộ máy quản lý công ty mẹ, một 


trong những nhân tố quyết định khả năng sinh lợi của tập đoàn. Bên 
cạnh đó, các đối tượng này cũng dành sự quan tâm đáng kể tới sự ảnh 
hưởng từ hoạt động của các công ty con tới công ty mẹ và cả tập đoàn. 
Hơn nữa, về mặt pháp lý, mặc dù công ty mẹ và các công ty con là các 
thực thể kinh doanh độc lập, nhưng công ty mẹ thường phải liên đới chịu 
trách nhiệm trước chủ nợ của công ty con. 


Đối với các công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất của cả tập đoàn 
cũng có va trò to lớn. Dựa trên các thông tin tài chính đã hợp nhất, công 
ty mẹ có khả năng đánh giá thực trạng của việc phân bổ nguồn lực, vốn 
trong tập đoàn, từ đó đưa ra các điều chỉnh hợp lý và kế hoạch phát 
triển của cả tập đoàn trong tương lai, cũng như đánh giá đúng về khả 
năng sinh lời, tình hình tài chính, nhu cầu vốn, nhu cầu về tiền của 
từng đơn vị thành viên cũng như của cả tập đoàn. 


Ngoài ra, thông tin tài chính hợp nhất cùng thực sự rất cần thiết 
đối với nhiều đối tượng sử dụng thông tin khác như các nhà phân tích 
_ tài chính, tư vấn chứng khoán, ed quan thuế, cơ quan thống kê... 


Với vai trò to lớn và phạm vi sử đụng rộng rãi như vậy, thông tin 
trên báo cáo tài chính hợp nhất có thể ảnh hưởng tới lợi ích của nhiều 
đối tượng khác nhau, nên việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp 
nhất cần phải tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán của 
từng quốc gia, để có thể đảm bảo các yêu cầu: trung thực, hợp lý, so sánh 
được, có thể hiểu được... 


7.2.2. Hạn chế của báo cáo tài chính hợp nhất 


Vai trò, tác dụng của báo cáo tài chính hợp nhất trong hệ thống 
thông tin kế toán cũng như trong quá trình ra quyết định đã được khẳng 
định. Tuy nhiên, các báo cáo tài chính hợp nhất cũng thể hiện nhiều hạn 
chế, để có thể sử dụng các thông tin hợp nhất một cách hiệu quả, đánh 
giá đúng được tình hình tài chính của tập đoàn kinh doanh, người sử 
dụng thông tin cần nắm bắt được một số hạn chế chủ yếu sau: 


- Do kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của từng công ty 
riêng biệt không được thể hiện trong báo cáo hợp nhất, nên người sử 


dụng thông tin có thể không thấy rõ được tình hình tài chính không tốt 
của một số công ty riêng lẻ, do đã được bù trừ bởi các công ty khác hoạt 
động tốt hơn. 


- Khi phân tích báo cáo tài chính hợp nhất, các tỉ suất được tính 
toán trên cơ sở tổng hợp nên kết quả tính toán không thể hiện tình 
hình kinh doanh của từng công ty riêng lễ trong tập đoàn hay riêng 
công ty mẹ. 


. Khi hợp nhất báo cáo, số dư một số tài khoản tương tự của các 
công ty riêng lẻ được cộng với nhau trong khi thực tế các số liệu này 
trong từng công ty chưa hẳn đã có thể so sánh được với nhau. Ví dụ như 
chu kỳ kinh doanh của các công ty con là khác nhau sẽ dẫn đến các 
khoản phải thu về mặt hình thức là có cùng thời hạn nhưng thực chất 
lại cần được xem xét khác nhau. 


- Không phải số dư lợi nhuận tích luỹ trên báo cáo hợp nhất sẽ 
được sử dụng để tính toán cổ tức phân phối cho cổ đông của công ty mẹ, 
do một phần trong số đó đại diện cho số lợi nhuận mà công ty mẹ được 
chia từ các công ty con. Mặt khác, giá trị tài sản trên báo cáo hợp nhất 
là tổng cộng tài sản của cả các công ty con, nhưng không thể dùng để 
tính số tài sản có thể dùng để chia cổ tức cho cổ đông của công ty mẹ. 


- Việc thuyết minh đầy đủ cho các chỉ tiêu, thông tin trình bày trên 
báo cáo tài chính hợp nhất nhằm đảm bảo yêu cầu trung thực, hợp lý và 
mình bạch có thể làm cho phần thuyết minh của báo cáo tài chính hợp 
nhất có dụng lượng rất lớn. 


7.9.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc lập và trình bày báo 
cáo tài chính hợp nhất 

7.9.8.1. Cơ cấu tổ chức tập đoàn, quan hệ giữa công ty mẹ 
uới các công ty con ouà giữa các công ty con uới nhau. 


Khi thiết lập hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất, yếu tố về cơ cấu tổ 
chức tập đoàn với tư cách là đối tượng của báo cáo có ảnh hưởng khá lớn. 


Cơ cấu tổ chức tập đoàn thể hiện qua quan hệ giữa các công ty trong 


cùng tập đoàn đó. Mối quan hệ này ngày càng trở nên phức tạp, các công 
ty mẹ không chỉ sở hữu vốn của một công ty con mà có thể sở hữu vốn và 
kiểm soát cùng lúc nhiều công ty con theo các hình thức khác nhau. Bên 
cạnh đó, các công ty con lại cũng có thể sở hữu vốn hoặc kiểm soát lẫn 
nhau. Với mỗi cách thức tổ chức và quan hệ thiết lập giữa các công ty 
trong tập đoàn, việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất có thể 
được thực hiện theo một hướng khác nhau. Có thể minh hoạ về cách 
thức tổ chức tập đoàn và mối quan hệ giữa các công ty trong tập đoàn 
qua một vài mô hình sau đây: 


@ @ @ 


sp S9} —*[sve) 


7.9.3.9. Phạm u¡ hoạt động của tập đoàn - Phạm ví hợp nhất 
báo cáo 

Đây cũng là yếu tố quan trọng, cần được quan tâm thích đáng 
trong quá trình lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Phạm vi 
hoạt động của tập đoàn thường gắn liền với quy mô tập đoàn và số lượng 
các công ty con trong tập đoàn. Vấn đề lập và trình bày báo cáo tài chính 
hợp nhất sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều nếu đối tượng lập báo cáo 
hợp nhất là một tập đoàn có phạm vi hoạt động vượt ra ngoài phạm vi 


một quếc gia. Khi đó, nhiều vấn đề sẽ nảy sinh trong quá trình hợp nhất 
báo cáo tài chính như các vấn để liên quan đến chuyển đổi đồng tiển, 
vấn để về kỳ kế toán và chu kỳ kinh doanh, chính sách và phương pháp 
kế toán cũng như các vấn để liên quan đến môi trường kinh doanh và 
môi trường pháp lý ở mỗi quốc gia mà tập đoàn đó hoạt động... 


7.8.8.3. Các nhân tổ khác 


Ngoài các nhân tế cơ bản trên, việc lập và trình bày báo cáo tài 
chính hợp nhất còn chịu ảnh hưởng khá nhiều của các nhân tế khác 
như: ảnh hưởng của các giao địch và nguyên tắc hoạt động của thị 
trường chứng khoán tới các công ty, tập đoàn được niêm yết, ảnh hưởng 
của giá cổ phần mà công ty mẹ phải trả khi tiến hành thu mua cổ phần 
của công ty con để nắm quyển kiểm soát (việc hợp nhất báo cáo tài chính 
sẽ có sự khác biệt trong các trường hợp giá thu mua cổ phần bằng với 
mệnh giá cố phần và trường hợp giá thu mua cổ phần cao hơn so với 
mệnh giá), ảnh hưởng của việc lựa chọn lý thuyết hợp nhất báo cáo (hiện 
đang tồn tại nhiều lý thuyết hay cách tiếp cận về hợp nhất báo cáo, vận 
dụng một lý thuyết hay một cách tiếp cận khác có thể mang lại kết quả 
thông tin khác nhau trên báo cáo tài chính hợp nhất)... 


1.9.4. Nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo tài chính hợp 
nhất 


7.9.4.1. Các nguyên tắc chung 


Hợp nhất báo cáo tài chính không đơn giản là việc cộng tất cả các 
chỉ tiêu giống nhau trên báo cáo tài chính của các công ty trong tập đoàn 
kinh doanh mà cần tuân theo các nguyên tắc, thủ tục, trình tự và kỹ 
thuật hợp nhất cụ thể. Nguyên tắc và phương pháp hợp nhất báo cáo tài 
chính thường được quy định trong Chuẩn mực kế toán về báo cáo tài 
chính hợp nhất và các khoản đầu tư vào công ty con. Chuẩn mực này 
cũng đã được ban hành trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 
(VAS 25), có nội dung tương đối thống nhất với chuẩn mực kế toán quốc 
tế (AS 27). Trong đó, quy định các nguyên tắc lập và trình bày báo cáo 
tài chính hợp nhất như sau: 


* Công ty mẹ khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất phải căn cứ vào 
báo cáo tài chính của tất cả các công ty con ở trong nước và ngoài nước 


đo công ty mẹ kiểm soát, ngoại trừ trường hợp quyển kiểm soát của công 
ty mẹ chỉ là tạm thời (do công ty con được mua chỉ với mục đích bán lại 
trong tương lai gần) hoặc trường hợp hoạt động của công ty con bị hạn 
chế trong thời gian dài, có ảnh hưởng đáng kể tới sự chuyển vốn của 
công ty mẹ, để thực hiện hợp nhất Báo cáo tài chính. 


Quyển kiểm soát của công ty mẹ đối với công ty con được xác 
định khi công ty mẹ nấm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con 
(công ty mẹ có thể sở hữu trực tiếp công ty con hoặc sở hữu gián tiếp 
công ty con qua một công ty con khác) trừ trường hợp đặc biệt khi xác 
định rõ là quyền sở hữu không gắn liển với quyền kiểm soát. 


* Công ty mẹ không được loại trừ ra khỏi Báo cáo tài chính hợp 
nhất các.báo cáo tài chính của công ty con có hoạt động kinh doanh khác 
biệt với hoạt động của tất cả các công ty con khác trong tập đoàn. 


* Báo cáo tài chính hợp nhất được lập và trình bày theo nguyên tắc 
kế toán và nguyên tắc đánh giá như báo cáo tài chính hàng năm của 
doanh nghiệp độc lập theo qui định của Chuẩn mực kế toán "Trình bày 
báo cáo tài chính" và qui định của các chuẩn mực kế toán khác. 


* Báo cáo tài chính hợp nhất được lập trên cơ sở áp dụng chính 
sách kế toán thống nhất cho các giao dịch và sự kiện cùng loại trong 
những hoàn cảnh tương tự trong toàn bộ tập đoàn. - 


- Nếu công ty con sử dụng các chính sách kế toán khác với chính 
sách kế toán áp dụng thống nhất trong tập đoàn thì công ty con phải có 
điều chỉnh thích hợp các báo cáo tài chính trước khi sử dụng cho việc lập 
Báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn. 


- Trường hợp nếu công ty con không thể sử dụng chính sách kế 
toán một cách thống nhất làm ảnh hưởng đến hợp nhất báo cáo tài chính 
của tập đoàn thì phải giải trình về các khoản mục đã được hạch toán 
theo các chính sách kế toán khác nhau trong Bản thuyết minh báo cáo 
tài chính hợp nhất. 


* Các báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con sử dụng để 
hợp nhất báo cáo tài chính phải được lập cho cùng một kỳ kế toán năm. 


Báo cáo tài chính sử dụng để hợp nhất có thể được lập vào thời 
điểm khác nhau, miễn là thời gian chênh lệch đó không vượt quá 3 
tháng. Nếu ngày kết thúc kỳ kế toán năm là khác nhau quá 3 tháng, 
công ty con phải lập thêm một bộ báo cáo tài chính cho mục đích hợp 
nhất có kỳ kế toán trùng với kỳ kế toán năm của tập đoàn. 


* Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty con sẽ được đưa vào 
Báo cáo tài chính hợp nhất kể từ ngày mua công ty con, là ngày công ty 
mẹ thực sự nắm quyền kiểm soát công ty con theo Chuẩn mực kế toán 
"Hợp nhất kinh doanh”. 


Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty con bị thanh lý được 
đưa vào Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất cho tới ngày thanh lý 
công ty con, là ngày công ty mẹ thực sự chấm dứt quyền kiểm soát đối 
với công ty con. 


Số chênh lệch giữa khoản thu từ việc thanh lý công ty con và giá 
trị ghi sổ còn lại của tài sản trừ đi nợ phải trả của công ty con này tại 
ngày thanh lý được ghi nhận trong Báo cáo kết quả kinh doanh hợp 
nhất như khoản lãi, lỗ thanh lý công ty con. 


Để đảm bảo nguyên tắc so sánh của báo cáo tài chính từ niên độ kế 
toán này đến niên độ kế toán khác, cần cung cấp thông tin bổ sung về 
ảnh hưởng của việc mua và thanh lý các công ty con đến tình hình tài 
chính tại ngày báo cáo, kết quả của kỳ báo cáo và ảnh hưởng đến các 
khoản mục tương ứng của năm trước. 


* Khoản đầu tư vào một đoanh nghiệp phải hạch toán theo Chuẩn 
mực kế toán "Công cụ tài chính", kể từ khi doanh nghiệp đó không còn 
là công ty con nữa và cũng không trổ thành một công ty liên kết như 
định nghĩa của Chuẩn mực "Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên 
kết". Giá trị ghi số của khoản đầu tư tại ngày doanh nghiệp không còn 


là một công ty con được hạch toán là giá gốc. 


7.8.4.9. Xác định quyền kiểm soát uà phần lợi ích của công 
ty mẹ đối uới công ty con 


7.9.4.2.1. Xác định quyên kiểm soát của công ty mẹ đối uới công ty 
con 


a) Quyền kiểm soát của công ty mẹ đối với công ty con được xác 
định khi công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con 
(công ty mẹ có thể sở hữu trực tiếp công ty con, hoặc sở hữu gián tiếp 
công ty con qua một công ty con khác). 


- Xác định quyền kiểm soát trực tiếp của công ty mẹ đối với công ty 
con khi công ty mẹ đầu tư vốn trực tiếp vào công ty con và công ty mẹ 
nắm ga trên ð0% quyền biểu S0) VI ở công ty con đầu tư trực kuúi 


| Quyền kiểm soát của công Lấy mẹ được xúc e định Tớ ị 
L ứng oới quyền biểu quyết của công ¡y mẹ ở công y con — | 


Ví dụ: Công ty A đầu tư vốn vào Công ty cổ phần B 2600 cổ phiếu/ 
5000 cổ phiếu đã phát hành của Công ty B với mệnh giá của cổ phiếu là 
100 000 đồng/1 cổ phiếu. Như vậy Công ty A nắm giữ quyền biểu quyết 
tại Công ty con B là: 2600 Cổ phiếu/ð000 cổ phiếu = 52% (hoặc 2600 CP 
x 100 000 đẳng/5000 CP x 100 000 đồng = 52%). 


Quyền kiểm soát của Công ty A đối với Công ty B là 52% (> 50%), 
nên Công ty B là Công ty con của Công ty A. 


- Xác định quyển kiểm soát gián tiếp của công ty mẹ thông qua 
quyển sở hữu gián tiếp công ty con qua một công ty con khác. 


Công ty mẹ sở hữu gián tiếp công ty con khi công ty mẹ đầu tư vốn 
gián tiếp (kể cả trực tiếp) vào công ty con qua một công ty con khác và công 
ty mẹ nắm su trên 50% quyển b biểu su quyết bộ Mkc ty con đầu tư BIẾI tiếp. 


Rgyễx =1 


' Quyền hiểm soát của công ty mẹ được xác định bằng tổng 

. công quyền biểu quyết của công ty mẹ Ở công ty con đầu 

tự trực tiếp 0à Ở công ty con đầu tư gián tiếp qua công ty Ì ị 
con khúc 


Ví dụ: Công ty cổ phần X đầu tư vào Công ty cổ phần Y 6 000 cổ 
phiếu/ 10 000 cổ phiếu phát hành của Công ty Ý với giá trị của cổ phiếu 
là 100 000 đồng/1 cổ phiếu. Như vậy Công ty cổ phần X nắm giữ quyển 
biểu quyết tại Công ty cổ phần Y là: 


6 000 Cổ phiếu/10 000 cổ phiếu = 60% (hoặc 6 000 CP x 100 000 
đồng/10 000 CP x 100 000 đồng = 60%). 


Công ty cổ phần Y đầu tư vào Công ty TNHH Z tổng số vốn là 
400.000.000 đẳng/1 000 000 000 đồng (tổng vốn điều lệ). Công ty cổ phần 
X đầu tư tiếp vào Công ty TNHH Z 200 000 đồng/1 000 000 000 đồng 
(tổng vốn điều lệ) 

Như vậy, xác định quyển kiểm soát của Công ty cổ phần X với 
Công ty TNHH Z như sau: 

- Quyền kiểm soát trực tiếp của Công ty cổ phần X đối với Công ty 
TNHH Z là: 200 000 000 đồng/ 1000 000 000 đồng = 20%. 

. Quyển kiểm soát trực tiếp của Công ty cổ phần Y đối với Công ty 
TNHH Z2 là: 400 000 000 đồng/ 1000 000 000 đồng = 40%. 

- Quyển kiểm soát gián tiếp của Công ty cổ phần X đối với Công ty 
TNHH Z2 là: 20% + 40% = 60%. 

Quyền kiểm soát của Công ty X đối với Công ty Z là: 60% (> 50%), 
Công ty Z là Công ty con của Công ty X. 

Như vậy, vốn đầu tư của Công ty cổ phần X tại Công ty cổ phần Y 
là 60%(50%) và tại Công ty 'TƑ'NHH Z là 60% (50%), nên bai công ty 
này đều là công ty con chịu sự kiểm soát của Công ty cổ phần X. 

b) Trường hợp đặc biệt quyền kiểm soát còn được thực hiện ngay cả 
khi công ty mẹ nắm giữ ít hơn 50% quyền biểu quyết tại công ty con 
trong các trường hợp sau đây: 

- Các nhà đầu tư khác thoả thuận dành cho công ty mẹ hơn 50% 
quyền biểu quyết; 


. Công ty mẹ có quyền chỉ phối các chính sách tài chính và hoạt 
động theo quy chế thoả thuận; 


* Công ty mẹ có quyền bố nhiệm hoặc bãi miễn đa số các thành 


viên Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương; 


* Công ty mẹ có quyển bỏ đa số phiếu tại các cuộc họp của Hội 
Ẹ 8 : ỌP : 
đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương. 
sq ý 


Ví dụ, Công ty TNHH một thành viên Lắp máy VINACO góp vốn 
vào Công ty cổ phần Xây dựng SAVI chiếm 40% vốn điều lệ còn 2 thành 
viên khác một thành viên chiếm 55%, một thành viên chiếm 5% vốn 
điều lệ. Nhưng do Công ty TNHH VINACO có thế mạnh về khách hàng, 
về quản lý điểu hành công ty nên cổ đông khác trong Công ty cổ phần 
SAVI thỏa thuận giao quyển kiểm soát cho Công ty TNHH VINACO 
theo nghị quyết của Hội đồng quản trị. Do đó mặc dù Công ty TNHH 
VINACO nắm giữ 40% vốn điều lệ ít hơn 50% quyền biểu quyết tại Công 
ty cổ phần SAVT nhưng Công ty TNHH một thành viên VINACO vẫn là 
công ty mẹ của Công ty SAVI. 


7.9.4.9.9. Xác định phần lợi ích của công ty mẹ đốt uới công ty con 


a) Xác định phần lợi ích của công ty mẹ thông qua quyển sở hữu 
trực tiếp đối với công ty con 


Trường hợp công ty mẹ sở hữu trực tiếp công ty con thì tỷ lệ lợi ích 


của công ty mẹ ở công ty con được xác định tương ứng với quyển kiểm 
soát của công ty mẹ. 


Tý lệ (%) lợi ích của Tỷ lệ (%) quyên hiểm 
công ty mẹ ở công ty con | = | soát tại công ty con đầu 
đầu tư trực tiếp tư trực tiếp 


Ví dụ: Công ty TNHH D đầu tư vào Công ty cổ phần E 4000 cổ 
phiếu/ 7000 cổ phiếu phát hành của Công ty cổ phần E với mệnh giá cổ 
phiếu là 100 000 đông/ 1 cổ phiếu. Như vậy Công ty TNHH D nắm giữ 
quyển biểu quyết tại Công ty con E là: 4000 cổ phiếu/7000 cổ phiếu = 
57% (hoặc 4000 ỚCP x 100 000 đồng/7000 CP x 100 000 đồng = ð7%). 


Quyền kiểm soát của Công ty TNHH D đối với Công ty con E là 
57% và tỷ lệ lợi ích của Công ty D đối với Công ty E tương ứng với quyền 
kiểm soát là 57%. 


b) Xác định phần lợi ích của công ty mẹ thông qua quyền sở hữu 
gián tiếp công ty con qua một công ty con khác. 

Trường hợp công ty mẹ sở hữu gián tiếp công ty con khi công ty mẹ 
đầu tư vốn gián tiếp vào công ty con qua một công ty con khác thì tỷ lệ 
lợi ích của công ty mẹ ở công ty con đầu tư gián tiếp được xác định: 


Tỷ lệ (%) lợi ích của % Tỷ lệ (%) lợi Tỷ lệ (%) lợi ích 
công ty mẹ ở công ly = ích tạt công ty con  x tại công ty con 
con đầu: tư gián tiếp đầu tư trực tiếp đầu tư gián tiếp 


Ví dụ: Tổng Công ty JICO đầu tư vào Công ty cổ phần PICO 10 
000 cổ phiếu/ 15 000 cổ phiếu phát hành của Công ty PICO với mệnh giá 
cổ phiếu là 100 000 đồng/ 1 cổ phiếu. Như vậy Tổng Công ty JI1CO nắm 
giữ quyển biểu quyết tại Công ty con PICO là: 10 000 Cổ phiếu/15 000 cổ 
phiếu = 67% thoặc 10 000 CP x 100 000 đồng/15 000 CP x 100 000 đồng 
= 67%). Công ty cổ phần PICO đầu tư trực tiếp vào Công ty TNHH HAN 
tổng số vốn là 500.000.000 đồng/1 500 000 000 đồng (tổng vốn điều lệ) có 
tỷ lệ quyền biểu quyết 38% tại HAN. 


Như vậy, xác định phần lợi ích của Tổng công ty JICO với Công ty 
TNHH HAN à: 


ị _Tỷ lệ (2) lợi ích của ' 
ị Tổng công ty JI1CO ị 
.ở Công ty TNHH © 
'HAN đầu tư gián, 

tiếp (công ty con)_ ị 


La lệ (%) lợi ích tại | | Tỷ lệ (%) lợi ích 

¡Công ty cổ HIÊN # tại Công ty TNHH 
Ễ | PICO (công ty con . HAN (công ty con - 
ị đầu tư trực tới ị Lị đầu từ gián tiến) 


Công: ty TNHH HAN là công ty con của Tổng công ty JICO và tỷ lệ 
lợi ích của 'Tổng công ty JICO tại HAN là 22,11%. 


1.9.5. Bảng cân đối kế toán hợp nhất 


(1) Bảng cân đối kế toán hợp nhất được lập trên cơ sở hợp nhất các 

Bảng cân đối kế toán của công ty mẹ và của các công ty con trong tập 
` đoàn theo từng khoản mục bằng cách cộng các khoản mục tương Được 
của tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu theo nguyên tắc: 

- Đối với các khoản mục của Bảng cân đối kế toán không phải điều 
chỉnh thì được cộng trực tiếp để xác định khoản mục tương đương của 
Bảng cân đối kế toán hợp nhất; 

. Đối với những khoản mục phải điểu chỉnh theo nguyên tắc và 
phương pháp điều chỉnh thích hợp quy định tại mục (3) dưới đây sau đó 
mới cộng để hợp nhất khoản mục này và trình bày trên Bảng cân đối kế 
toán hợp nhất. 

(2) Các chỉ tiêu chủ yếu phải điều chỉnh liên quan đến Bảng cân 
đối kế toán hợp nhất của tập đoàn gồm: 

- Khoản đầu tư của công ty mẹ vào các công ty con; 

- Lợi ích của cổ đông thiểu aố; 

- Các khoản phải thu, phải trả nội bộ giữa các đơn vị trong cùng 
tập đoàn; 

- Các khoản lãi, lễ nội bộ chưa thực sự phát sinh. 


(3) Nguyên tắc và phương pháp điểu chỉnh các chỉ tiêu khi lập 
Bảng cân đối kế toán hợp nhất. 


a) Điều chỉnh khoản đầu tử của công ty mẹ uào các công ty cơn 
a1) Nguyên tác điều chỉnh 


Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư của công ty mẹ trong từng công ty 
con và phần vốn của công ty mẹ trong vốn chủ sở hữu của công ty con 
phải được loại trừ hoàn toàn trên báo cáo tài chính hợp nhất. 


g3) Bút toán điều chỉnh 


Điều chỉnh giảm toàn bộ giá trị khoản mục "Đầu tư vào công ty 
con" của công ty mẹ và điều chỉnh giảm phần Vốn đầu tư của chủ sở hữu 


mà từng công ty con nhận của công ty mẹ trong khoản mục "Vốn đầu tư 
của chủ sở hữu" của công ty con. 


b) Điều chỉnh để xác định lợi ích của cổ đông thiểu số 
b1) Nguyên tắc điêu chỉnh 


- Phải xác định lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của 
công ty con hợp nhất, Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần 
của công ty con hợp nhất, gầm: 


+ Giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh 
doanh ban đầu được xác định phù hợp với Chuẩn mực kế toán "Hợp nhất 
kinh doanh". 


Giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu sế tại ngày hợp nhất kinh 
đoanh ban đầu được xác định trên cơ sở tỷ lệ góp vốn kinh doanh của cổ 
đông thiểu số với vốn chủ sở hữu của công ty con. 


+ Phần lợi ích của cổ đông thiểu số trong sự biến động của tổng 
vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh, gồm phần lợi ích của cổ 
đông thiểu số trong thu nhập thuần (di nhuận) sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp của tập đoàn trong kỳ báo cáo được xác định và loại trừ ra 
khỏi thu nhập của tập đoàn và phần lợi ích trong biến động của vốn chủ 
sở hữu của tập đoàn sau ngày hợp nhất kinh doanh; 


Phân lợi ích của cổ đông thiểu số trong thu nhập thuần đợi 
nhuận) sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ báo cáo được xác định 
trên cơ sở tỷ lệ góp vốn kinh doanh của cổ đông thiểu số với thu nhập 
sau thuế TNDN tại công ty con trong kỳ báo cáo. 


- Phần lợi ích của cổ đông thiểu số trong sự biến động của tổng vốn 

chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh được xác định trên cơ sở tỷ 

7 lệ góp vốn kinh doanh của cổ đông thiểu số với tổng giá trị các khoản 

chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá hối đoái, quỹ đầu tư 

phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, lợi 
nhuận chưa phân phối của các đơn vị này. 


- Các khoản lỗ tương ứng với phần vốn của cổ đông thiểu số trong 
công ty con được hợp nhất có thể lớn hơn vốn của họ trong tống vốn chủ 


sở hữu của công ty con. Khoản lỗ vượt trội cũng như bất kỳ các khoản lễ 
thêm nào khác được tính giảm vào phần lợi ích của cổ đông đa số trừ khi 
cổ đông thiểu số có nghĩa vụ ràng buộc và có khả năng bù đắp các khoản 
lỗ đó. Nếu sau đó công ty con có lãi, khoản lãi đó sẽ được phân bổ vào 
phần lợi ích của cổ đông đa số cho tới khi phần lỗ trước đây do các cổ 
đông đa số gánh chịu được bồi hoàn đầy đủ. 


- Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của công ty con 
hợp nhất trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất phải được trình bày thành 
một chỉ tiêu riêng biệt tách khỏi phần nợ phải trả và phần vốn chủ sở 
hữu của cổ đông của công ty mẹ. 

b3) Bút toán điều chỉnh 

Để phản ảnh khoản mục "Lợi ích của cổ đông thiểu số" trong tài 
sản thuần của công ty con hợp nhất, trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất 
phải thực hiện các bút toán điều chỉnh sau: 

- Điều chỉnh giảm vốn chủ sở hữu của công ty con có phần vốn 
của cổ đông thiểu số (điểu chỉnh giảm các khoản mục "Vốn đầu tư của 
chủ sở hữu", "Quỹ dự phòng tài chính", "Quỹ đầu tư phát triển", "Lợi 
nhuận chưa phân phốt"”,... của các công ty con có liên quan) 0ò ghi tăng 
khoản mục "Lợi ích của cổ đông thiểu số" trên Bảng cân đối kế toán 
hợp nhất, ghi: 

Giảm khoản mục - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Giảm khoản mục - Quỹ dự phòng tài chính 

Giảm khoản mục - Quỹ đầu tư phát triển 

Giảm khoản mục - Lợi nhuận chưa phân phối 


"Tăng khoản mục - Lợi ích của cổ đông thiểu số. 


- Trường hợp ở công ty con có khoản lỗ tích luỹ (lợi nhuận chưa phân 
phối: ghi âm (...) trong vốn chủ sở hữu thì khi xác định lợi ích của cổ đông 
thiểu số trong tài sản thuần của các công ty con hợp nhất phải xác định 
riêng biệt khoản lỗ tích luỹ của cổ đông thiểu số trong lỗ tích luỹ của công 


ty con và phải ghi giảm khoản mục "Lợi nhuận chưa phân phốt" của công 
ty con và ghi giảm khoản mục "Lợi ích của cổ đông thiểu số" trên Bằng 
cân đối kế toán hợp nhất. Tuy nhiên bút toán ghì giảm khoản mục "Lợi 
ích của cổ đông thiểu số" trên Bảng cân đối kế toán hợp, nhất tối đa cũng 
chỉ tương ứng với phần giá trị lợi ích của cổ đông thiểu số trong vốn chủ sở 
hữu (chỉ được ghi giảm đến giá trị bằng O phần lợi ích của cổ đông thiểu 
số tại công ty con, không được tạo ra giá trị âm của khoản mục "Lợi ích 


" 


của cổ đông thiểu số” trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất). 


e) Điều chỉnh số dự các khoản phải thu, phải trẻ giữa các 
đơn vị nội bộ trong cùng tập đoàn 


c1) Nguyên tắc điêu chỉnh 


Số dư các khoản phải thu, phải trả giữa các đơn vị nội bộ trong 
cùng tập đoàn phải được loại trừ hoàn toàn. 


c9) Bút toán điều chỉnh 


Điều chỉnh giảm khoản mục "Phải thu nội bộ" và điều chỉnh giảm 
khoản mục "Phải trả nội bộ" đối với các đơn vị có liên quan, ghi: 


Giảm khoản mục - Phải trả nội bộ 

Giảm khoản mục - Phải thu nội bộ. 

d) Điều chỉnh các khoản lãi chưa thực sự phát sinh từ các 
giao dịch nội bộ 

d1) Nguyên tắc điều chỉnh 


Các khoản lãi chưa thực hiện từ các giao dịch nội bộ nằm trong giá 
trị còn lại của tài sản như hàng tồn kho, TSCĐ, lợi nhuận trước thuế thu 
nhập doanh nghiệp phải được loại trừ hoàn toàn. 


đ3) Bút toán điều chỉnh 


Điều chỉnh giảm khoản lãi nội bộ nằm trong khoản mục: "Hàng 
tên kho", hoặc "Tài sản cố định hữu hình", "Tài sản cố định vô hình",... 
và điều chỉnh giảm khoản lãi nội bộ nằm trong khoản mục "Lợi nhuận 


chưa phân phối" ở đơn vị có liên quan đến giao dịch nội bộ chưa thực 


hiện ở công ty mẹ, công ty con trong tập đoàn và đã tạo ra các khoản lãi 
nội bộ chưa thực hiện này, ghi: 


Giảm khoản mục - Lợi nhuận chưa phân phối 
Giảm khoản mục - Hao mòn TSGĐ 

Giảm khoản mục - Hàng tổn kho 

Ciảm khoản mục - TSCĐ hữu hình, hoặc 
Giảm khoản mục - TSCĐ vô hình. 


e) Điều chỉnh các khoản lỗ chưa thực sự phát sinh từ các 
giao địch nội bộ 

e1) Nguyên tắc điều chỉnh 

Các khoản lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ cũng 
được loại bỏ trừ khi chỉ phí tạo nên khoản lỗ đó không thể thu hồi được. 

e2) Bút toán điều chỉnh 

Điều chỉnh tăng khoản mục: "Hàng tổn kho", hoặc "Tài sản cố định 
hữu hình", "Tòi sản cế định uô hình",... uà điều chỉnh tăng khoản lỗ nội 
bộ nằm trong khoản mục "Lợi nhuận chưa phân phốt" ở đơn vị có hiên 
quan đến giao địch nội bộ chưa thực hiện (công ty mẹ, công ty con) trong 
tập đoàn và đã tạo ra các khoản lỗ nội bộ chưa thực hiện này, ghi: 


Tăng khoản mục - Hàng tên kho 

Tăng khoản mục - TSCĐ hữu hình, hoặc 
Tăng khoản mục - TSCĐ vô hình 

Tăng khoản mục - Hao mòn TSCĐ 

Tăng khoản mục - Lợi nhuận chưa phân phối 


0 Sự khúc biệt uề thời gian phát sinh trên phương diện thuế 
thu nhập doanh nghiệp từ uiệc loại trừ các khoản lãi oà lỗ chưa 
thực hiện trong nội bộ được xử lý phù hợp uúi Chuẩn mực kế toán 


số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp. 


(4) ` hực hiện các bút toán ghi nhận vốn góp liên kết, liên doanh 


của công ty mẹ, công ty con theo phương pháp vốn chủ chủ sở hữu khi 
lập Báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn. 

Khi lập Bảng cân đối kế toán hợp nhất phải điểu chỉnh vốn góp 
liên kết, liên doanh theo giá gốc được trình bày trên các Bảng cân đối kế 
toán riêng của công ty mẹ, công ty con sử dụng để lập Bảng cân đối kế 
toán hợp nhất của tập đoàn theo phương pháp vốn chủ sở hữu. 


Ví dụ: Lập Bảng cân đối kế toán hợp nhất 


I- Có tình hình số liệu sau liên quan đến thực hiện hợp nhất báo 
cáo tài chính của tập đoàn 

1- Tập đoàn NEC gồm 2 công ty (công ty mẹ À và công ty con Bì. 
Số liệu Bảng cân đối kế toán riêng của Công ty mẹ A và Công ty con B 
như sau: 


Đơn vị tính: 1.000. 000 đồng Đơn vị tính: 1.000. 000 đồng 
—] c—- —— 
CÔNG TY MẸ A CÔNG TY CON B | 
Tiủà Số cuối năm VI, Số cuối năm 
Quề (31/12/04) | SH (31/12/04) 
TÀI SẲN TÀI SẲN 
1- LPhả tù uibádi hàng, 1 20 1- ¡- Phải thu khách ng 1,270 
+ -Hàng tên ho 1 180 z Hàng! tổn kho 6.570 
$- Ts0Đ hữu nh |1 1. %0 | + TS00I hữu hìm 27:500 
4- Đầu tư vào công ty £ Chỉ ph Xã địng 2 cơ 
con B Bi bản dở dang 15.260 
EB vào côn ty ên 16.000 | Ẻ Đầu tư dài hạn khác _ 
Tổng cộng Tài sản 70.350 | Tổng cộng Tải sản 48.600 


ƒ__ễƑễ§ÑTB ` 


NGUỒN VỐN 


1- Phải trả người ` = 


2- Phải tả dải hạn nội bộ 


NGUỒN VỐN 
1- Phải trả người bán T 


2 Phải trả dài hạn nặ bộ 


3- Vốn đầu tư của chủ sở 3 Vốn đấu tư của chủ sở 


hữu - hữu 
4- Lợi nhuận chưa phân 700 4- Lợi nhuận chưa. "phân 
phối phối 


Tổng cộng Nguồn vốn 


Tổng cộng Nguồn vốn 70.350 


9- Tình hình đầu tư vào Công ty con B của Công ty mẹ À như sau: 

Công ty mẹ A đầu tư vào công ty con B 35.000 và nắm giữ 78% 
quyền biểu quyết. 

Công ty mẹ A đầu tư vào Công ty liên kết C 150 O00 cổ phiếu với 
mệnh giá (triệu đồng)/1 cổ phiếu, tổng giá trị đầu tư 15.000 (triệu đồng), 
chiếm 40% vốn cổ phần của Công ty C. Do Công ty mẹ A sở hữu 40% số cổ 
phiếu của Công ty C nên Công ty C là công ty liên kết của công ty mẹ A. 

- Tình hình mua và sở hữu 150.000 cổ phiếu của công ty C trong 
năm 2004 như sau: 


Đơn uị tính 1.000.000 đồng 


Thy và h NV Âêi (em ba Su lácU Số điểu chỉnh|  Ghichú 
ông ty lien ket © tương Ưng | và s2 sar.ta-x, | trên Bảng cân rêu thức 
vũi các lài-sản rau của tài sản | Chênh lệch | gi kế toán K. pửrYfP 


Loại tài sẵn |  Giát Kn -hợp nhất , 
A 
1) Hàng tồn khœ 
2)TSCĐ 
~ Phiếu kế toán 


3 Lợc thế 
thương mại 


4 


200 (3a) 


100 (3b) 


- Phiếu kế toán | 
Tổng số 15.000 15.000 0 |_ 308 


Giá trị đầu tư vào Công ty liên kết C phải được điều chỉnh để phản 
ánh theo giá trị hợp lý lúc mua khi hợp nhất báo cáo tài chính. Bút toán 
điều chỉnh giảm vốn đầu tư vào Công ty liên kết C với giá trị 300 (3) 
được thực hiện khi hợp nhất báo cáo tài chính. 


3. Trong năm 2004 giữa 2 Công ty mẹ A và Công ty con B có một 
số nghiệp vụ kinh tế sau: 


- 15/10 Công ty (mẹ) A bán hàng cho Công ty (con) B mặt hàng X 
giá vốn là 200 (cho 10 sản phẩm), giá bán 250, hiện mặt hàng X còn tồn 
kho tại Công ty con B 50% số hàng đã mua của Công ty mẹ A. Công ty 
con B đã thanh toán toàn bộ tiển hàng cho Công ty mẹ A. 


Như vậy, lãi nội bộ 250 - 200 = 50 chỉ được ghi nhận 25 (50 x 50%) 
và phải điều chỉnh giảm lãi của tập đoàn của năm tài chính 2003. 
II- Lập Bảng Cân đối kế toán hợp nhất của Công ty mẹ A 


Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán của Công ty mẹ A, Công ty con B 
và tình hình đầu tư của Công ty mẹ A, lập các bút toán điều chỉnh sau: 


1- Bút toán điều chỉnh vốn đầu tư của Công ty mẹ A vào Công ty 
con B: 


- Giảm khoản mục "Đầu tư vào công ty con": 35.000 của Công ty mẹ À 

- Giảm khoản mục "Nguồn vốn kinh doanh": 35.000 của Công ty con B. 

2. Bút toán điều chỉnh lãi nội bộ đối với hàng hoá tiêu thụ nội bộ 
chưa thực hiện (50% hàng hoá Công ty mẹ A bán cho Công ty con B chưa 
được bán ra ngoài): 


- Giảm khoản mục "Hàng tần kho": 25 của Công ty con B 
- Giảm khoản mục "Lợi nhuận chưa phân phốt": 25 của Công ty mẹ Â. 


3- Bút toán điều chỉnh ghi nhận vốn đầu tư liên kết của công ty mẹ 
theo giá trị hợp lý của tài sản mua theo phương pháp vốn chủ sở hữu; 


- Tăng khoản mục "Vốn đầu tư vào công ty liên kết": 300 của Công 
ty mẹ 


- Tăng khoản mục "Lợi nhuận chưa phân phối": 300 của Công ty 


mẹ Á. 


Bảng tổng hợp kết quả hợp nhất Bảng Cân đối kế toán của công ty 
mẹ A và công ty con B ngày 31/12/2004 


Đơn uị tính: 1.000.000 đồng 


[- Công ty Công ty Bút toán Bảng CĐKT 
mẹ Â con B điều chỉnh hợp nhất 
Chỉ tiêu Tài sản Nguồn | †: sạn Nguồn Tăng | Giảm Tài sản Nguồn 
lR võn võn (*) £) vôn 
TẢ SẢN |_ - 

1- Phải thu khách 2.470 

hàng : 1200 1.270 - 

2- Hàng tên kho 6570 øi 11.695 

-T§ z0. [| |  |4t800| — 
4. Chỉ phí XD cơ 

bản đổ dang 13.260 13.260 
4. Đầu tư vào 35.000 
công ty con B 35.060 : () : 
5. Đầu tư vào 300 : 
công ty liên kết C 15,000 " (3) 14.700 

. ˆ 
TU N |70380 48.600 | -xoalllði0 
¡ sản lhụ 
——† 
_ NGUỒN VỐN 


1- Phải trả người 


ng bộ 28770 1.840 30.610 
3- Vốn đầu tư của (35.000) 
tế cở hủ 40.600 48.000 " 50.600 
ST Tắc -ÌINN ng _—tE— TT ` 
phân phối buổi 560 | (aopia) | — lóc 
Tổng cộng T0.350 l= (35.325) 83.625 
|_ nguồn vốn | 


7.9.6. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất 


(1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất được lập trên 
cơ sở hợp nhất các Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ 
và của các các công ty con trong tập đoàn theo từng khoản mục bằng 
cách cộng các khoản mục tương đương về doanh thu, thu nhập khác, giá 
vốn hàng bán, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ, chỉ phí 
tài chính,... theo nguyên tắc: 


- Đối với các khoản mục không phải điều chỉnh được cộng trực tiếp 
để xác định khoản mục tương đương của Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
đoanh hợp nhất; 


. Đối với những khoản mục phải điều chỉnh theo nguyên tắc lập và 
trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất thì phải thực 
hiện các điểu chỉnh thích hợp sau đó mới cộng để hợp nhất khoản mục 
và trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. 


(2) Các chỉ tiêu chủ yếu phải điều chỉnh liên quan đến hợp nhất 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, gồm: 


- Doanh thu, giá vốn hàng bán, lãi lỗ nội bộ tập đoàn; 
- Lãi lễ nội bộ chưa thực sự phát sinh; 

- Lợi ích của cổ đông thiểu số; 

- Chênh lệch thanh lý công ty con; 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp. 


(3) Phương pháp điều chỉnh các chỉ tiêu khi lập Báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh hợp nhất 


a) Các khoản doanh thu, giá uốn hùng bán, lãi, lỗ nội bộ tập đoàn 
phải được loại trừ toàn bộ. 


Bút toán điểu chỉnh Giảm toàn bộ doanh thu nội bộ đã ghì nhận 
trong khoản mục "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" tập đoàn và 


giá vốn hàng bán nội bộ tập đoàn ghi nhận trong khoản mục "Giá uốn 


hàng bán" ở công ty mẹ, hoặc Ở công ty con có phát sinh doanh thụ nội 
bộ, ghi: 


Giảm khoản mục - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
(Doanh thu nội bộ) 


Giảm khoản mục - Giá vốn hàng bán (Giá vốn nội bộ) 


b) Các khoản lãi, lễ nội bộ chưa thực sự phát sinh từ các giao dịch 
nội bộ phải được loại trừ hoàn toàn trừ khi chỉ phí tạo nên khoản lễ đó 
không thể thu hồi được. 


Bút toán điều chỉnh: Tăng, giảm khoản mục "Tổng lợi nhuận kế 
toán" uà "Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp” uê lãi, lỗ nội bộ 
tập đoàn của công ty mẹ và các công ty con có liên quan đến các khoản 
lãi, lỗ nội bộ chưa thực biện phát sinh từ các giao dịch nội bộ trên Báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của tập doàn . 


e) Lợi ích của cổ đông thiểu số trong lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp của các công ty con tham gia hợp nhất trong kỳ báo cáo 
phải được loại trừ trước khi hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ 
và các công ty con để xác định lợi nhuận (ãi, hoặc lỗ thuần) trên Báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của những đối tượng sở hữu 
công ty mẹ. 


Bút toán điều chỉnh: Giảm khoản mục "Lợi nhuận sơu thuế thu 
nhập doanh nghiệp" của các công ty con, tăng khoản mục “Lợi ích của cổ 


đông thiểu số” uà được trình bày thành một chỉ tiêu riêng biệt trên Báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của công ty con. 


đ) Lợi ích của cổ đông thiểu số trong lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp của các công ty con được hợp nhất được trình bày ở một 
khoản mục riêng biệt trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. 


Bút toán điều chỉnh: Giảm khoản mục “Lợi nhuận sau thuế 
TNDN" phần lợi nhuận thuộc uề lợi ích của cổ đông thiểu số của các 
công ty con và điểu chỉnh tăng khoản mục " Lợi ích của cổ đông thiểu số” 


trong Báo cáo hết quả hoạt động binh doanh hợp nhất của tập đoàn, ghì: 


Tăng khoản mục - Lợi ích của cổ đông thiểu số 


Giảm khoản mục - Lợi nhuận sau thuế TNDN. 


đ) Lợi ích của cổ đông thiểu số trong lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp của các công ty con khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất được 
xác định trên cơ sở căn cứ vào tỷ lệ góp vốn kinh doanh của cổ đông thiểu 
số và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị này. 


e) Trường hợp số lỗ kinh doanh thuộc về cổ đông thiểu số trong 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng của công ty mẹ và của các 
công ty con lớn hơn phân vốn góp của các cổ đông thiểu số tại thời điểm 
lập Báo cáo tài chính hợp nhất thì trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh hợp nhất chỉ tính, phân bể và trình bày theo số lỗ phân bổ tối đa 
bằng số vốn góp của cổ đông thiểu số trong chỉ tiêu riêng biệt về phần lợi 
ích của cổ đông thiểu số của Bảng cân đối kế toán trừ khi cổ đông thiểu 
số có nghĩa vụ ràng buộc và có khả năng bù đắp các khoản lỗ đó. 


Nếu sau đó công ty con có lãi, khoản lãi đó sẽ được phân bổ vào 
phần lợi ích của cổ đông đa số cho tới khi phần lỗ trước đây thuộc về lợi 
ích của cổ đông thiểu số do các cổ đông đa số gánh chịu được bồi hoàn 
đầy đủ. 

Như vậy sẽ không thực hiện bút toán điểu chỉnh khoản mục “Lợi 
nhuận sau thuế TNDN" để ghỉ tăng khoản mục “Lợi ích của cổ đông 
thiểu số" như mục (đ) nói trên. 


g) Số chênh lệch giữa khoản thu từ việc thanh lý công ty con và giá 
trị ghi sổ còn lại của tài sản trừ đi nợ phải trả của công ty con này tại 
ngày thanh lý được ghì nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh hợp nhất như khoản lãi, lỗ thanh lý công ty con. Để đảm bảo tính 
so sánh được của báo cáo tài chính giữa các niên độ cần giải trình thông 
tin bổ sung trong Bản thuyết mỉnh báo cáo tài chính hợp nhất về ảnh 
hưởng của việc mua và thanh lý các công ty con đến tình hình tài chính 
tại ngày báo cáo và kết quả của kỳ báo cáo và ảnh hưởng đến các khoản 
mục tương ứng của năm trước. 


h) Nếu công ty con có cổ phiếu ưu đãi (loại được ưu đãi về cổ tức) 
và có cổ tức luỹ kế chưa thanh toán bị nắm giữ bởi các đối tượng bên 
ngoài tập đoàn, công ty mẹ chỉ được xác định phần kết quả lãi, lỗ của 
mình sau khí đã điểu chỉnh cho số cổ tức ưu đãi luỹ kế chưa thanh toán 
của công ty con phải trả cho dù cổ tức đó đã được công bố hay chưa. 


) Các khoản thuế thu nhập đoanh nghiệp do công ty mẹ hoặc công 
ty con phải nộp khi phân phối lợi nhuận của công ty con cho công ty mẹ 
được kế toán theo Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập đoanh 
nghiệp. 


Bảng tổng hợp Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 
của Công ty mẹ À và Công ty con B năm 2004 


Đơn uị tính 1.000.000 đồng 


_ Cụng ty Bút toán 
Chỉ tiêu mẹ Â điều chỉnh" (+,-) 
_ 

1- Doanh thu 1.000 1.500 (125) (1) 2.315 
2- Giá vốn (+) Chi phí 
QL & bán hàng (900) (1.420) 100 (2) (2.220) 
3- Tổng thu nhập chịu 
thuế 400 80 (25) 3) 
4- Thuế TNDN phải nộp 
(28% ) (28) (224) k 
5- Lợi nhuận sau thuế 
TNDN (3) 6) 


(*) Giải thích các bút toán điều chỉnh doanh thu nội bộ, giá vốn nội 
bộ, lãi nội bộ (ở cột 3 ~ bút toán điều chỉnh): 

Bút toán điều chỉnh giảm doanh thu nội bộ là 12ã do Công ty mẹ À 
bán cho Công ty con B 250, nhưng đến cuối năm tài chính (31/12) số 
hàng hoá trên Công ty con B chỉ tiêu thụ được 50%, đo vậy phải điều 
chỉnh giảm doanh thu tiêu thụ nội bộ của Công ty mẹ là 50%: 250 x 50% 
= 125 khi thực hiện hợp nhất doanh thu tiêu thụ của tập đoàn. 


(2) Bút toán điều nhỉnh giảm giá vốn nội bộ là 100 do phải điều 
chỉnh giảm giá vốn tiêu thụ nội bộ tương ứng với điều chỉnh giảm doanh 
thu tiêu thụ nội bộ là: 200 x 50% = 100. 


(3),(4) Bút toán điều chỉnh giảm thu nhập (lợi nhuận) chịu thuế 
thu nhập doanh nghiệp, và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 
là 25: 


Bút toán điểu chỉnh này tương ứng với bút toán điều chỉnh ghi 
giảm khoản mục lợi nhuận chưa phân phối của công ty mẹ và ghi giảm 
giá trị hàng tổn kho của công ty con về khoản lãi nội bộ chưa thực hiện ở 
thời điểm cuối năm tài chính (31/12) khi hợp nhất Bảng cân đối kế 
toán của tập đoàn do hàng tổn kho tiêu thụ từ công ty mẹ sang công ty 
con tính đến cuối năm tài chính mới tiêu thụ được ð0%. 


7.9.7. Báo cáo lưu chuyển tiền hợp nhất 
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất được lập trên cơ sở hợp nhất 
Báo cáo lưu chuyển tiển tệ của công ty mẹ và của các công ty con theo 


từng khoản mục bằng cách cộng các khoản mục tương đương trên các 
báo cáo này. 


- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất được lập trên cơ sở hợp nhất 
báo cáo lưu chuyển tiển tệ của công ty mẹ và của các công ty con phải 
trên cơ sở thống nhất toàn bộ về phương pháp lập (phương pháp trực 
tiếp hoặc phương pháp gián tiếp). 


j. 
4. 


TÓM TÁT CHƯƠNG 7 


. Những uến để cơ bản uê hệ thống báo cáo tài chính trong 


các công ty 


. Các nguyên tắc lập uà trình bày báo cáo tài chính trong các 


công ty 
Khái niệm uò di trò của báo cáo tài chính hợp nhất 


Các hạn chế uà các nhân tố ảnh hưởng tới uiệc lập uà trừnh 
bày báo cáo tài chính hợp nhất của các công íy 


. Các nguyên tắc uà phương pháp lập, trùuh bày các báo cáo 
tời chính hợp nhất cơ bản (bảng cân đối bế toán hợp nhất, 
báo cáo kết quả bình doanh hợp nhất, báo cáo lưu chuyển 
tiên hợp nhất). 


Phụ lục 1 


HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 


(Ban hành theo quyết định số 1141 TCJQĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 
của Bộ trưởng Bộ Tòi chính - đã sửa đổi, bổ sung) 


| 1113 Vàng bạc, đá quí 


Số TT | Số hiệu TÊN TÀI KHOẮN 
Loại 1: Tài sản lưu động 
111 Tiền mặt 
: 1111 Tiền Việt Nam 
1112 Ngoại tệ 


112 Tiên gửi Ngân hàng 
1121 Tiền Việt Nam 
5 1122 Ngoại lệ 
DI 1123 Vàng bạc, đá quí 
113 | Tiến đang chuyển ñ 
3 1131 Tiên Việt Nam 
121 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 
4 |121 Cổ phiếu 
1212 Trái phiếu 


| 5  |128 | Đầu tư ngắn hạn khác 
to Tnan 


Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 


7 131 
133 
8 1331 


| 1332 Thuế GTGT được khấu trừ của tài sản cố định 


Phải thu của khách hàng. (Chi tiết theo đối tượng công nợ) 
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ 


Số TT | Số hiệu TÊN TÀI KHOẮN 
| ọ 136 Phải thu nội bộ 
1361 Vốn KD ở các đơn vị trực thuộc (không dùng ở các đơn vị trực thuộc) 
1368 Phải thu nội bộ khác 
| 138 Phải thu khác 
10 1381 Tài sản thiếu chờ xử lý 
1388 | Phải thu khác 
41 |139 Dự phỏng phải thu khó đòi — | 
12 | 11 _ ÏTammafdit#teođftưng) R 
142 Chỉ phí trả trước 
13 1421 Chí phí trả trước 
| 1422 Chỉ phí chờ kết chuyển (áp dụng ở các DN có chu kỳ KD dài) 
44 | 144 | Thế chấp, ký cược, ký quý ngắn hạn | 
45 | 151 Hàng mua đi đường Ị 
16 _ 12 Nguyên liệu, vật liệu 
153 Công cụ, dụng cụ 
_ 1531 Công cụ, dụng cụ 
1532 Bao bì luân chuyển 
1533 | Đồ dùng cho thuê 
48 | 154 Chỉ phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang si 
IK | 155 Thành phẩm 
158 Hàng hoá 
n 1561 Giá mua hàng hoá 
1562 Chí phí thu mua hàng hoá 
1567 Hàng hoá bất động sản | 
21 | 157 Hàng gửi đi bán ˆ | 
2 |159 Ï Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ã 
161 Chi sự nghiệp 
23 1611 Chỉ sự nghiệp năm trước 


Chi sự nghiệp năm nay 


Loại 2:-Tài sản cố định 
211 TSCĐ hữu hình | 
2112 Nhà cửa, vật kiến trúc 
2113 Máy móc, thiết bị 
24 |2114 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 
2115 Thiết bị, dụng cụ quản lý 
2116 ` | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm 
2118 TSCÐ khác 
[z 212 | Tải sản cố định thuê tài chính 
213 TSCĐ vô hình 
2131 Quyền sử dụng dất 
2132 Quyên phát hành 
Sã 2133 Bằng phát minh, sáng chế 
2134 Nhãn hiệu hàng hoá 
2135 Phần mềm máy vi tính 
2136 Giấy phép và giấy phép nhượng quyền 
bề 2138 TSCĐ vô hình khác 
214 Hao mòn tải sản cố định 
2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình 
27 |214 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính 
2148 Hao mòn TSCĐ vô hình 
L— 2147 Hao mòn bất động sản đầu tư 
28 TR Bất động sản đầu tư 
29 |221 Đầu tư vào công ty con 
30 | 222 Vốn góp liên doanh 
| 341 |223 Đầu tư vào công ty liên kết 
HE IE tư dài hạn khác 
2281 Cổ phiếu 
tế 2282 Trái phiếu 
L—.. 2283 Đâu tư dài hạn khác 


TÊN TẢI KHOẢN 


Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 


241 Xây dựng cơ bản dở dang 
% 2411 Mua sắm TSCĐ 

2412 Xây dựng cơ bản 
—_ Ì 2413 Sửa chữa lớn TSÉĐ 


38 |244 Ký quỹ, ký cược dài hạn 


lễ Loại 3: Nợ phải trả 


F 
311 Vay ngân hạn 


Í 3g |35 Ng dài hạn đến hạn trả 


JEllsil- 3 se: 


33 |331 — | Phẩitảchongườibán 
433 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 


32 Thuế giá trị gia tăng phải nộp 
3411 Thuế GTGT đầu ra 
32 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 
32 Thuế tiêu thụ đặc biệt 

3 338 Thuế xuất, nhập khẩu 
3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 
335 Thu trên vốn 
3326 Thuế tài nguyên 
37 Thuế nhà, đất; tiền thuê đất 
398 Các thuế khác 


335 — | Chỉphíphẩrtrả 
3353 li” Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 


42 


ƒ 4 | 336 _— | Phải trả nội bộ 
33 


| 44 ĩ Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng 


1] TÌ 


45 


46 
LÍ 


52 


53 


55 


Số TT | Số hiệu | TÊN TÀI KHOẢN 
338 Phải trả, phải nộp khác 


3381 
3282 
3383 
3384 
3387 
3368 
341 

342 

343 

3431 
3432 


| 4142 | Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo ¬ 


54 ị 415 Q 


421 
4211 


\ 4212 Lợi nhuận năm nay 


Tài sản thừa chờ xử lý 
Kinh phí công đoàn 

Bảo hiểm xã hội 

Bảo hiểm y tế 

Doanh thu chưa thực hiện 
Phải trà khác 


Vay dài hạn 
Nợ dài hạn 
Trái phiếu phát hành 
Mệnh giá trái phiếu 
Chiết khấu trái phiếu 
Phụ trội trải phiếu 
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 
Loại 4: Nguồn Yốn chủ sở hữu 
Nguồn vốn kinh doanh 
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 
Chênh lộch tỷ giá hối đoái 
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cuối năm tài chỉnh 
Chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn đầu tư XDCB 
Chênh lệch tỷ giá từ chuyển đổi báo cáo tài chính 
Quỹ đầu tư phát triển 
Quỹ đầu tư phát triển 


uỹ dự phòng tài chính 
Lợi nhuận chưa phân phổi 
Lợi nhuận năm trước 


61 


82 
5122 


521 

5211 
5212 
5213 


TÊN TÀI KHOẢN —_ | 
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 
¬ 4311 Quỹ khen thưởng 
4312 Quỹ phúc lợi 
4313 Ji Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ 
Ì 57 | 441 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản ị 
58 FS Quỹ quản lý của cấp trên (dùng cho các TCTy, tẬp đoàn, liên hiệp...) 
461 Nguồn kinh phí sự nghiệp (sử dụng cho DN được cấp KPSN) 
59 | 4611 Kinh phí năm trước 
4612 Kinh phí năm nay 


5123 Doanh thu cung cấp dịch vụ 
83 | 515 Doanh thu hoạt động tài chính 


66 | 332 Giảm giá hàng bán 


Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 
Loại 5: Doanh thu 
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
Doanh thu bán hàng hoá 
Doanh thu bán (hành phẩm 
Doanh thu cung cấp dịch vụ 


Doanh thu trợ cấp trợ giá 
Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư 
Doanh thu nội bộ 

Doanh thu bán hàng hoá 

Doanh thu bản TP 


Chiết khấu thương mại 
Chiết khấu hàng hoá 
Chiết khấu thành phẩm 
Chiết khấu dịch vụ 
Hàng bán bị trả lại 


an SSRBaSEE~=<rewwwvyx 


TÊN TÀI KHOẲN 


| Số TT | Số hiệu | 
Loại 8: Chỉ phí sxkd 


611 Mua hàng (sử dụng cho phương pháp kiểm kê định kỳ) 
6ï 6111 Mua nguyên, vật liệu l 


6112 Mua hàng hoá 


Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 


Chỉ phí nhân công trực tiếp 


T10 | 623 Chỉ phí sử dụng máy thi công 
627 Chi phí sản xuất chung 
6271 Chỉ phí nhân viên phân xưởng 
6272 Chỉ phí vật liệu 
71 §273 Chỉ phí dụng cụ 5X 
6274 Chí phí khấu hao TSCĐ 
6277 CP dịch vụ mua ngoài 
Các chí phí bằng tiền khác 


Giá thành sản xuất 
Giá vốn hàng hoá 
T4 Chí phí tài chính l 


841 CP bán hàng 

6411 Chỉ phí nhân viên 

6412 Chỉ phí vật liệu, bao bì 
_ 6413 Chỉ phí. dụng cụ, đồ dùng 

6414 Chí phí khấu hao TSCĐ 

6415 Chỉ phí bảo hành 

6417 Chí phí dịch vụ mua ngoài 

Chỉ phí bằng tiền khác 
Chỉ phí quản lý DN Ị 


Chí phí nhân viên quản lý 
Chị phí vật liệu quản lý 


Số TT | Số hiệu 


TÊN TÀI KHOẢN 


623 —| 
6424 - 

6425 
6426 


Chỉ phí đồ dùng văn phòng 
Chỉ phí khấu hao TSCĐ 
Thuế, phí và lệ phí 

Chỉ phí dự phòng 

Chỉ phí địch vụ mua ngoài 
Chỉ phí bằng tiền khác 


Loại 7: Thu nhập khác 


là 79 |91 Xác định kết quả kinh doanh 


TT |T11 Thu nhập khác 
Loại 8: Chỉ phí khác 
718 |811 Chỉ phí khác 


Loại 9: Xác định kết quả kinh doanh 


Loại 0: tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán 


001 


Tài sản thuê ngoài 


002 


Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 


2 
— 
|3 J0 Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi 


007 


Nợ khó đòi đã xử lý 
Ngoại tệ các loại (nguyên tệ) 


008 
81 
0082 


Dự toán chỉ hoạt động 
Dự toán chỉ hoạt động thuộc ngân sách Trung ương 
Dự toán chỉ hoạt động thuộc ngân sách địa phương 


kì 
LỦ 
7 |009 Nguồn vốn khấu hao cơ bản 


=. 


Phụ lục 2 


HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 


VỪA VÀ NHỎ 
Số Số hiệ š : 
rr | Sốhiệu TÊN TÀI KHOẢN 
a—=-———' ¬ 
Loại 1: Tài sản lưu động 
¬1 
111 Tiền mặt 
1 1771 Tiền Việt Nam (Gềm cả ngân phiếu) 
TnI 1112 — Ngoại tệ (Gồm cả vàng, bạc, đá quý nếu có) 
112 Tiền gửi Ngân hàng I 


r4 1121 Tiên Việt Nam 


L che Ngoại lệ 
3 |121 _ Í bu u tài dính ngắn hạn 


l4 “l3 Phải thu của khách hàng (Chỉ tiết theo đối tượng) 
133 | Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 


5 1221 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ 


1332 Thuế GTGT được khấu trừ của tài sản cố định 


—I|— 
| 6 Ítaa Phải thu khác 
Bãi! —+ 
7 |1 Tạm ứng (chỉ tiế theo đổ tượng) 
†—— 


8 152 _-HỊ Nguyên liệu, vật liệu (Chỉ tiết theo yêu cầu QL) 


g | 153 Công cụ, dụng cụ (Chỉ tiết theo yêu cầu QL) 
Tin, 


Chỉ phí sản xuất, kinh doanh dở dang (Chí tiết theo yêu cầu QL) 


|5 | Thành phẩm (Chỉ tiết theo yêu cầu QL) 


42 | 156 | Hàng hoá (Chỉ tiết theo yêu cầu QL) 


t— 
43 | 157 | Hàng gửi đì bán (Chỉ tiết theo yêu cầu QL) 


IP 0ï! lo ĐO 


$C | Sốhiệu TÊN TÀI KHOẢN 
189 Các khoản dự phòng 

_ 1591 Dự phòng giảm giá chứng khoán đâu tư ngắn hạn 
1592 Dự phòng phải thu khó đòi 
1593 Dự phòng giảm giá hàng tổn kho 


j— 


Loại 2: Tài sản cố định 


28 


—— —' 
211 Tài sản cố định 
2111 TSCĐ hữu hình 
` 2112 TSCĐ thuê tài chính 
21103 TSCÐ vô hình 
214 Hao mòn tài sản cố định —] 
W 2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình 
212 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính 
|_ | Hao mòn TSCĐ vô hình 
221 Đầu tư tài chính dài hạn . 
211 Đầu tư chứng khoán dài hạn 
` 212 Góp vốn liên doanh 


Đầu tư dài hạn khác 


18 |229 | Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn 


49 | 241 Xây dựng cơ bản đở dang 
ERE] — trả trước dài hạn —Ì 
Loại 3: Nợ phải trả 
21 | 311 Vay ngắn hạn _] 
22 |315 Nợ dài hạn đến hạn trả 
la Ï 331 Phải trả cho người bán 


ịị | Sốhiệu TÊN TÀI KHOẢN 
— [88 — [Tuấn SEPPETE ¬ 
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 
%1 Thuế giá trị gia tăng 
71 Thuế GTGT đầu ra 
3272 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 
342 Thuế tiêu thụ đặc biệt 
24 | 412 Thuế xuất, nhập khẩu 
3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 
31% Thuế tài nguyên 
2 Thuế. nhà, đất; tiên thuê đất 
kcx-j Các thuế khác 


Phí, lệ phi và các khoản phải nộp khác | 


| 335 Chỉ phí phải trả (353 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm) 


Phải trả công nhân viên 


Iuã 337 Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng | 
lạ - _Í Pnái trả, phải nộp khác 
3207 Tài sẵn thừa chờ xử lý 
3⁄82 Kinh phí công đoàn 
28 | 2262 Bảo hiểm xã hội 
3204 Bảo hiểm y tế 
37 Doanh thu nhận trước 
330 Phải trả khác 
BE Vay dài hạn — | 
lo |42_ — ÍNg dài hạn _ 
343 — | Tá phiếu phát hành 
n 3431 Mệnh giá trái phiếu 
3432 Chiết khấu trái phiếu 
ll+-+| 3433 _| Phụ trội trâi phiếu | 


Số | Sốhiệu TÊN TÀI KHOẢN 
Loại 4: Nguồn Vốn chủ sở hữu 
IS EPm ¬ 
411 Nguồn vốn kinh doanh : 
4111 Vốn gói 
_ góp 
4142 Thặng dư vốn 
4118 Vốn khác 
[ +—- ——Ì 
32 |412 Lợi nhuận tích luỹ | 
| 33 1413 Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ 
nh - 
đê 415 Các quỹ của DN 
4128 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 
 c 
|5 419 Cổ phiếu mua lại 
36 21 mF huận ch ối Rịi 
6 | 4 ` nhuận chưa phân phối | 
Loại 5: Doanh thu 
37 | 511 Doanh thu 
mm SI& =— 
521 Các khoản giảm trữ doanh thu 
Š 35271 Chiết khấu bán hàng 
3212 Hàng bản bị trả lại 
3213 Giảm giá hàng bán 
SGUIP SỐ HE SƠ 
— 
Loại 6: Chí phí sxkd 
3489 | 611 — | Mưa hàng (sử dụng cho kiểm kê định kỳ - DN thương mại) 
bo k 1 
40 4632 Giá vốn hàng hoá 
lạ Ísss Chỉ phí tải chính 
——] 
4 | 642 Chỉ phí quản lý kinh doanh 
¬ 
Ì Loại 7: Thu nhập khác 
láa ]7m _ Thu nhập khác = 


my | Sốhiệu TÊN TÀI KHOĂN 


Loại 8: Chỉ phí hoạt động khác 


44 |811 Chỉ phí khác 
Loại 9: Xác định kết quả kinh doanh 
F— —— 
45 1911 Xác định kết quả kinh doanh 


Loại 0: Tài khoắn ngoài bảng cân đối kế toán 


—— 
1 | 001 Tải sản thuê ngoải 
2 002 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 


lên hiện 


Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi 


3 
4 004 Nợ khó đòi đã xử lý 
so | 007 Ngoại tệ các loại (nguyên tệ) 
7 |009 Nguồn vốn khấu hao cơ bản 
Em 030 Cổ phiếu lưu hành (dùng cho công ty cổ phần) 
§_ |011 _| Cổ tức, lợi nhuận phải trả (dùng cho công ty cổ phần) 


Phụ lục 3 


DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY CÓ LIÊN QUAN 


Luật Doanh nghiệp - Số 60/2008/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 

Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 

Luật Hợp tác xã - ngày 26 tháng 11 năm 2003 

Luật Phá sản doanh nghiệp - Số 21/2004/QH11 ngày lỗ tháng 6 
năm 2004 

Luật Đầu tư - Số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 

Nghị định sế 02/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2000 về đăng 
ký kinh doanh 

Nghị định sế 03/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2000 hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 

Nghị định 125/2004/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điểu của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 

Nghị định số ð0/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 về thành lập, tổ 
chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước 

Nghị định 180/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập mới, 
tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước 

Nghị định số 59/CP ngày 3 tháng 10 năm 1996 ban hành quy chế 
quản lí tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước 

Nghị định sế 92/Cp ngày 19 tháng 12 năm 1995 về giải quyết 
quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản 

Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 2 tháng 4 năm 2004 về đăng 
ký kinh doanh 


Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 quy 
định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003 


Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về việc 
chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần 


Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 của 
Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán 

Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của 
Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần. 

Nghị định số 128/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chỉ tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng cho lĩnh vực 
kế toán nhà nước. 

Nghị định số 129/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chỉ tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong hoạt 
động kinh doanh. 

Nghị định 145/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điểu của Nghị định sế 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2005 của Chính 
phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên. 

Nghị định 132/2005/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện các quyền 
và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước. 

Nghị định 80/2005/NĐ-CP của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh 
đoanh, cho thuê công ty nhà nước. 

Nghị quyết 03/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Toà án 
nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật 
phá sản. 

Nghị định 206/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định quản 
lý lao động, tiển lương và thu nhập trong các công ty nhà nước 

Nghị định 199/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy 
chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu 
tư vào doanh nghiệp khác 


Nghị định 153/2004/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, quản lý 
tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà 
nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con 


Nghị định số 24/ 2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của 
Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư nước ngoài 


Nghị định số 42/CP ngày 8/7/1995 của Chính phủ về Quy chế hành 
nghề tư vấn pháp luật của 'Tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam. 

Thông tư số 73/2003/TT-BTC hướng dẫn quy chế góp vốn, mua cổ 
phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam. 

Thông tư số 01/1998/TT-UBCK ngày 13 tháng 10 năm 1998 của 
Uỷ ban chứng khoán Nhà nước hướng dẫn Nghị định số 48/1998/NĐ- 
CP ngày 11-7-1998 về phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng. 

Thông tư sế 25TC/TCDN ngày 1ð tháng 5 năm 1997 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn trình tự, thủ tục và nguyên tắc xử lý tài chính khi giải 
thể doanh nghiệp Nhà nước. 

Thông tư 04/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc 
hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh 
doanh và giải thể công ty nhà nước. 

Thông tư số 80/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ 


Tài chính về hướng dẫn bảo lãnh phát hành và đấu giá bán cổ phần ra 
bên ngoài của các doanh nghiệp Nhà nước thực biện cổ phần hoá. 


"Thông tư số 94/2002/TT-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2002 của Bộ 
Tài chính về hướng dẫn xác định chỉ tiêu vốn nhà nước và thu nộp ngân 
sách để phân loại doanh nghiệp theo Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg 
ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ. 

Thông tư số 19/2003/TT-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2003 của Bộ 
Tài chính về Hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điểu lệ và quản lí cổ 
phiếu quỹ trong công ty cổ phần. 

Thông tư 03/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc 
hướng dẫn về nội dung và quy trình xây dựng Điều lệ Tổng công ty do 
Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập và Điều lệ công ty mẹ trong 
mô hình công ty mẹ - công ty con. 


Thông tư 43/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử 
lý lỗ phát sinh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm 
doanh nghiệp nhà nước chính thức chuyển thành công ty cổ phần. 


Thông tư 42/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 
giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. 


Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09/09/2002 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển DNNN thành Công ty 
cổ phần. 

Thông tư số 40/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 
kế toán khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần. 

Thông tư số 55/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 
chế độ kế toán đoanh nghiệp Việt Nam áp dụng cho các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. 

Thông tư số 86/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 
mẫu tờ cổ phiếu và sổ chứng nhận cổ đông trong các công ty cổ phần. 

"Thông tư liên tịch số 48/2002/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 28/05/2002 
về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với HTX nông nghiệp. 

Thông tư số 89/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 
kế toán thực hiện 4 chuẩn mực kế toán ban hành theo quyết định số 
149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Thông tư số 105/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 
kế toán thực hiện 6 chuẩn mực kế toán ban hành theo quyết định số 
165/2002/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Thông tư số 23/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính, ngày 30 tháng 03 
năm 2005, về việc hướng dẫn kế toán thực hiện 6 chuẩn mực kế toán ban 
hành theo quyết định số 234/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Quyết định số 36/2003/QĐ-TTg ngày 11/3/2003 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu 
tự nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam. 

Quyết định số 528-QĐ/BT ngày 13 tháng 6 năm 1995 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về quy chế làm việc của tổ quản lý tài sản và tổ 
thanh toán tài sản. 


Quyết định sế 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm: 2002 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh 
nghiệp nhà nước và Tổng công ty Nhà nước. 


Quyết định 151/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc 
thành lập Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. 


Quyết định 152/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh 
doanh vốn nhà nước. 

Quyết định 155/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban 
hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành 
viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước. 

Quyết định số 1141 TƠ/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ Tài 
chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp. 

Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996 của Bộ Tài 
chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Quyết định số 144/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 của Bộ Tài 
chính về việc sửa đối, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 về việc ban 
hành chế độ báo cáo tài chính. 

Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
việc ban hành và công bố 4 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1). 

Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
việc ban hành và công bế 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2). 

Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
việc ban hành và công bố 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3). 

Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
việc ban hành và công bố 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4). 


Công văn 2926/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chứng từ, thuế 
đối với sản phẩm địch vụ chuyển, góp vốn của doanh nghiệp . 


Lời mở đầu 
Chương 1. Tổng quan về các loại hình công ty và kế toán công ty 

1.1. Công ty và đặc điểm kinh tế - pháp lý của công ty 

1.2. Khái niệm, vai trò và nhiệm vụ của kế toán công †y 
Chương 2. Kế toán thành lập công ty 

2.1. Các quy định kinh tế - pháp lý chung về thành lập công ty 

2.2. Kế toán chỉ phí thành lập công ty 

2.3. Kế toán góp vốn thành tập công ty hợp danh 

2.4. Kế toán góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 

2.4. Kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần 
Chương 3. Kế toán biến động vốn góp trong các công ty 

3.1. Kế toán biến động vốn góp trong công ty TNHH 

3.2. Kế toán tăng, giảm vốn trong công ty cổ phần 

3.3. Kế toán tăng, giảm vốn trong công ty hợp danh 
Chương 4. Kế toán phân phối lợi nhuận trong các công ty 

4.1. Xác định lợi nhuận 

4.2. Kế toán phân phối lợi nhuận 

4.3. Kế toán chia cổ tức trong công ty cổ phần 
Chương 5. Kê toán phát hành và thanh toán trái phiếu trong các công ty 

.5.1. Các vấn đề chung về trái phiếu 

5.2. Kế toán phát hành trái phiếu 

5.3. Chuyển đổi trải phiếu thành cổ phiếu 
Chương 6. kế toán giải thể và tổ chức lại công ty 

6.1. Kế toán giải thể công ty 

6.2. Kế toán chia, tách công ty 

6.3. Kế toán hợp nhất, sáp nhập công ty 
Chương 7. Báo cáo tài chính trong các công ty 

7.1, Tổng quan về báo cáo tài chính trong các công ty 

7.2. Báo cáo tài chính hợp nhất 
Phụ lục . 
Phụ lục 1. Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp 
Phụ lục 2. Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ 
Phụ lục 3. Danh mục các văn bản pháp quy có liên quan 


GIÁO TRÌNH 
KẾ TOÁN CÔNG TY 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 
Địa chỉ: 207 Đường Giải Phóng, Hà Nội 
Điện thoại: (04) 8696407 - 6282483 
Fax: (04) 6282485 


wx& 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
GS. TS. NGUYÊN THÀNH ĐỘ 
Biên tập 
ThS. PHẠM THÀNH LONG 
Sửa bản in 
ĐỖ THỊ NGỌC LAN 


Thiết kế bìa 
MINH THỦ 


In 3.000 cuốn, khổ 16 x 24 em, tại Xí nghiệp in Nhà xuất bản La 
động - Xã hội. Giấy phép xuất bản số: 115-2006/CXB/02-12/ĐHKTQD. 


In xong và nộp lưu chiểu tháng 4 năm 2006. 


IIIIII 


36 
& NÐ 


BÀI 
4 


l 


